TRƯƠNG THÌN 


lăn lilán truyện thông 


NGHI THỨC TANG LỄ 
VÀ VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG 


TRƯƠNG THÌN 


NGHI THỨC TANG LỄ 
VÀ VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG 


(Sách phong tục) ~ 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Lời giới thiệu 


ôi tộc người, mỗi tôn giáo, mỗi quốc gia có quan niệm về cái chết 
khác nhau, nên có những nghỉ lễ khác nhau. 

Phật giáo quan niệm: sinh, lão, bệnh, tử là một cái vòng luân hồi, chuyển 
vận không ngừng, từ kiếp này qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác. Người 
theo Phật giáo quan niệm rằng con người sau khi chết sẽ đầu thai vào kiếp 
khác. Khi chết, con người chỉ có thể xác là hư nát, còn lình hôn là bất tứ, vì 
vậy linh hồn cần phải dược thờ cúng. 


Đạo Công giáo quan niệm: con người sinh ra từ cát bụi, khi chết lại trở về 
cát bụi. Và cái chết là sự an bài của Chúa, người chết nếu sạch tội, đến ngày 
Chúa tái lâm sẽ được sống lại cả phần hồn, phần xác và được lên thiên dàng. 

Trong đời sống tâm lính của mình, người Việt có những quan niệm và nghĩ 
lễ riêng cho người chết: Người chết nghĩa là di về thế giới bên kia, đó là về cối 
âm - là cối vĩnh hàng của con người. Không phải là đi sang cối âm, mà là về 
cối âm. Về - từ này hàm nghĩa một sự trở về và là trở về nơi gốc gác của con 
người, “sống gửi thác về”, Dù quan niệm nơi CH ngụ Của con người sau khí 
chết là ở đâu chăng nữa, người Việt bao giờ cũng dùng từ “về” để chỉ sự trở về 
của con người khi sự sống kết thúc. Người Việt tin rằng chết không phải là hết, 
mà là bước sang một cuộc đời khác, và ở đó người ta phải tiếp nhận hậu quả 
của cuộc đời trước đó do bản thân mình tạo ra. Vì thể, trong cuộc đời người ta 
thường muốn sống tử tế với nhau hơn. Đó là tính nhân bản - và cũng chính là 
mảnh đất nuôi dưỡng mọi thứ tôn giáo trên thế giới này. 

Xuất phái từ đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam “nghĩa tử là nghĩa 
tận” nên mỗi khi có người thân qua đời dù là mới lọt lòng hay đã ở tuổi 
thượng thượng thọ, những người trong tang quyến đêu xúc động, xót thương vì 
đây là nghĩa tình gia tộc “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, là sự mất mát 
không thể bù dấp được. Đối với bà con xóm giêng, hàng phố, bạn hữu gần xa 
là sự kiện có tác động sâu sắc đến tình cảm của mỗi HgHỜI. 


Cái chết của con người là sự đoạn tuyệt với các môï quan hệ trong xã hội, 
gây ra nội dau buôn thương tiếc của những người thân yêu ruột thụ, đối với 
hàng xóm láng giêng, bè bạn... Chính vì vậy, việc tang được đặt trong lĩnh vực 
ti tưởng và tình cảm, nhằm thoả mãn nhụ câu của những người sống đối với 
Hgười Chết trong giờ phút vĩnh biết. 


Trong đời sống tâm lình của người Việt, quan niệm về cát chết rất thiêng 
liêng. Ong cha tạ đã dùng nhiều danh từ văn hoa để chỉ cát chết: Hai năm 
mươi về già, về châu tổ, mãn phân, từ trần, đi xa... 

Ngoài tính huyết thống gia tộc. việc tang còn máng tính xã hội sâu sắc - 
không riêng của gia đình, mà chung của xã hội. Dư luận vã hội là sức mạnh vô 
hình dưa vấn đề việc tang vào quy phạm đạo đức, xây chng thành nghĩ thức và 
Irở thành phong tục tập quán của dân tộc. 

tiệc tạng đặt ra không phái vì người đã chết mà chính là nhủ cầu của 
những người đang sống, vì lợi ích của xã hội đang tấn tại trên trái đất. trong 
thế giới có thực. - 

Khi xã hội thay đổi, việc tạng cũng thay đối theo kỷ cương nhất định của 
xã hội đó. Sự khác nhau ấy chung quy cốt để xây dựng việc tang thành một thể 
chế văn hoá hoàn chỉnh. Nó vừa mang tính phong tục của cộng đồng, của đán 
tộc; ừa thể hiện tính pháp chế của chế độ chính trị - xã hội đương thời, nó lại 
được nên luân lý của xã hội củng cố. 

Cử nhân Hán học Tây Hồ Bài Tấn Niên đã nhận định về tang lễ của dân 
tóc ta như Xan: 

“Tang lễ là một nghỉ thức có tính cách luân lý của thọi xã hội từ Đông 
sung Tây. Trong bất cứ một tập thể nào, còn chậm tiến hay đã văn nữnh, vấn 
đề tang lễ vẫn được coi là nghỉ thức quan trọng để biểu lộ tình cẩm của Hưng 
người Chung quanh đối với kẻ quá cố. 

sinh hoạt xã hội Á Đông nặng tình cảm, coi trọng huyết thống gia đình 
thân tộc hơn, nên từ hàng ngàn năm trước, vấn để việc tạng đã dược đặt ra 
một cách có qwy củ. Rất nhiều sách vở, tư tưởng của các triết gia Á Đông đã 
nói đến bổn phận của người ta trong việc tang ma một cách cẩn thận, chư dáo. 


Xĩ hội Việt Nam chịu ảnh hướng sản đậm của văn hoá truyền thống Trung 
Hoa thời xưa. Các nghỉ thức về tang lễ, tang chế đều dựa theo chiêu hướng của 
các nguyên tắc luân lý và đạo đức của nền văn hoá ấy. Lâu ngày, các định lệ 
này dã thành ra tục lệ với những biến thể phù hợp với nếp sống riêng của 
người Việt Na”. 

Theo quan điểm duy tâm, tất sẽ dẫn đến cách tổ chức chôn cất người chết 
phù hợp với thuyết thần bí, dị đoan, lạc hậu. Ngược lại, duy vật có cách xứ lý 
việc tang thiết thực, hợp với chân lý cuộc sống, hợp với lối sống khoa học, văn 
mình, tiến bộ của xã hội dương đại. 

Từ lâu đời, di cũng quan niệm việc tang là “việc hiếu”. Trước Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, tục tang ma của người Việt thường phỏng theo sách Thọ 
Mai gia lễ. Nhưng Thọ Mai gia lễ là sách do ai soạn ra ? Quan điểm dối với 
tiệc tạng thế nào? Điều gì hay, điều gì đỏ... chúng ta chưa có sự IgÌHÊH CỨN 
cặn kế để phé phán, loại trừ, chất lọc, tiếp nhận... 

Cho tới ngày nay, nhiều lễ nghỉ đã được giản tiện, phà hợp với hoàn cảnh 
sống của thực tế xã hội, đặc biệt là ở các đô thị vã các khu công nghiệp. Tuy 
nhiên, một số những nghỉ lễ chính có ý nghĩa quan trọng, nhân dán ta tần còn 
giữ và áp dụng. Vì tỉnh thân báo hiếu vẫn luôn là vấn đề thiết yếu trong đời 
sống con người Việt Nam, được đặt lên hàng đâu, nên khi cha mẹ chết ai cũng 
muyốn lo cho đủ lễ và chủ tất. 


Thực tế hiện nay khỉ có người qua đời, ngay trong gia đình, quan niệm về 
nghĩ thức việc tạng cũng chưa thống nhất. Vì vậy, trong nhà khi có Hgười 
“nằm xuống” thì lúng túng, không biết phái làm gì trước, làm gì sau, cát gì là 
hủ tục phải bỏ, cát gì là tập quán truyền thống phải giữ... 

Nhà xuất bản Hà Nội đã đề nghị với ông Trương Thìn - người đã từng kinh 
qua các công việc trong lĩnh vực dân tộc học, bảo tàng học và phụ trách máng 
nếp sống - phong tục của Bộ Văn hoá - Thông tin nhiều năm, tiếp tục nghiên 
cứu, khai thác các thư tịch cổ, đặc biệt là sách Thọ Mat gia lễ song hành với 
các tập tục về tang chế còn lưu hành trong dân gian, với tình thân gạn đục 
khơi trong, và coi văn hoá là sự kế thừa, viết cuốn sách Nghĩ thức tạng lễ và 
văn khẩn truyền thống, nhằm giúp môi người dân chúng ta kÌu trong nhà “lám 


sự” sẽ rất bình tĩnh và biết được các việc cần làm - vừa đảm bảo được “việc 
hiếu”, “nghĩa tử là nghĩa tận” - vừa đảm bảo vệ sinh, văn mình. Với tỉnh thần 
kế thừa phát huy những tục lệ tốt đẹp, loại bỏ những tục lệ lạc hậu, lỗi thời, 
hình thành những nghỉ thúc về lỄ tang mới, đó cũng là sự tiến hoá đương nhiên 
của nếp sống văn hoá. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ góp phần nhỏ bé vào 
việc bồi đắp cho phong tục nước nhà ngày thêm thuần hậu, nhằm giip cho 
việc tang lẻ dân dân di vào hoàn chỉnh và ổn định. 

Tuy nhiên, phong tục tập quản về tạng lễ của người Việt vô cùng phong 
phú và đa dạng, cuốn sách nhỏ này khó có thể phản ánh hết được. Rất mong 
được bạn đọc lượng thứ và chỉ giáo. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Chương l 
CÁC NGHI THỨC TANG LỄ TRUYỀN THỐNG 


1. SỬA SOẠN CÁC VIỆC CHO NGƯỜI SẮP TỪTRẦN 


Thông thường mỗi con người đều có thể nhận biết dấu hiệu cái chết sẽ đến 
với mình (trừ trường hợp chết bất đắc kỳ tử), do vậy, mỗi con người nên chuẩn 
bị cho cái chết. 

1. Viết di chúc 

Khi về già, do sức khoẻ suy yếu, các cụ đều hiểu được mình còn sống 
chẳng được bao lâu, nên việc chuẩn bị cho cái chết là lẽ đương nhiên. Nhiều 
người đã viết sẵn di chúc khi mình đang còn minh mẫn, đi chúc có thể được bổ 
sung khi cần thiết. 

Di chúc là lời đặn dò con chấu, giao cho con cháu thực hiện những nguyện 
vọng mà đương thời họ chưa làm được. Di chúc có thể đề cập đến việc chia tài 
sản cho con cái hoặc người thân. Cũng có thể việc chia tài sản được viết thành 
một văn bản riêng, có sự chứng kiến của luật sư để đảm bảo về mặt pháp lý, có 
trường hợp chỉ cần sự chứng kiến và ký tên của người hàng xóm có uy tín ở địa 
phương hoặc đại diện tổ dân phố cũng đủ. Di chúc có thể nói những điều sâu kín 
nhất diễn ra mà trước đó không tiện nói: chẳng hạn nói về lỗi lầm của mình... 

Nếu người sắp qua đời đã làm sắn di chúc, thì trong giờ phút lâm chung 
thân nhân găng hỏi xem có đặn dò gì thêm không, nếu có đặn đò gì thêm phải 
được ghi chép đầy đủ để bổ sung vào di chúc. 

Nếu người sắp qua đời chưa làm di chúc thì gia đình, con cháu phải thực 
hiện làm di chúc. Việc lấy di chúc của người sắp qua đời là công việc cực kỳ hệ 


trọng đối với gia đình, thân tộc. Cần chú ý lấy đi chúc khi người bệnh còn tỉnh. 
Khi làm di chúc phải chọn người ghi nhanh. Người con trưởng hỏi. con thứ ghì 
chép, mọi người thân thích đứng chung quanh nghe và chứng kiến. Khi Tigười 
bệnh không nói nữa, người con trưởng găng hỏi 3 lần mới thôi. Cuối đi chúc ghỉ 
thời gian làm vào ngày, giờ nào, lúc người còn tỉnh. Người con trường đọc lại 
toàn bộ đi chúc, người bệnh đồng ý thì ký vào dưới (nếu không ký được thì điểm 
chỉ). Trong thời đại ngày nay, một số gia đình có điều kiện đã ghi âm lời di chúc 
của người quá cố (hoặc quay băng hình) để lưu siữ lâu dài. 

Di chúc hoặc những lời trăng trối của người sắp qua đời là rất quan trọng, 
có ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống sau này của con cháu, cho nên con cháu 
phải luôn luôn bình tĩnh lắng nghe, để sau này thực hiện cho đúng, chu đáo để 
vong hồn người đã khuất được “ngậm cười nơi chín suối”. 

2. Đáp ứng nguyện vọng của người sắp qua đời 

Thời xưa, theo cô lệ, con cháu hỏi xem người sắp qua đời có †ự đặt lấy tên 
thụy (còn gọi là tên hèm), tức là tên sau này dùng để khấn khi cúng cơm (dân 
ta gọi là tên cúng cơm). Nếu trường hợp người sắp qua đời mê man, không tự 
đặt lấy tên cúng cơm cho mình, thì con cháu tìm đặt rồi báo lại cho người sắp 
qua đời khi gặp lúc hồi sinh. Tuy nhiên, cổ lệ này thời nay, nhân dân ta hầu 
như đã bỏ. 

Những người sắp qua đời thường có những nguyện vọng mà người sống 
cho là bất bình thường, ví như thèm một thứ gì đó mà ở vùng quê khó có thể 
kiếm được hoặc muốn ăn một thứ gì đó rất bình thường, nhưng đối với bệnh tật 
của người đó là phải kiêng ky. 

Thường những người bỏ làng quê ra thành thị ở với con cháu, hoặc những 
người đi làm ăn xa (kế cả những kiểu bào xa Tổ quốc) khi sắp qua đời thường 
có những nguyện vọng muốn quay về “quê cha đất tổ” để chết. 

Những người ốm đau điều trị ở bệnh viện khi biết mình khó có thể qua 
khỏi, thường yêu cầu người thân hoặc do chính người thân yêu cầu đưa người 
ốm nặng về quê để tránh bị mang tiếng là “chết đường, chết chợ”. 


Thực tế hiện nay ở đô thị, người dân sống trong những chung cư cao tầng 


10 


hay những khu nhà tập thể... nhiều ngôi nhà cầu thang chật hẹp rất bất tiện cho 
việc chuyển dịch linh cữu người chết, nên người thành phố lại làm ngược lại 
với các vùng quê là đưa người ốm nặng khi có biểu hiện khó qua khỏi đến 
bệnh viện để họ qua đời ở đó. Khi qua đời, người chết sẽ được nhập quan ở 
nhà đại thể và đám tang sẽ được tổ chức ở nhà tang lễ của bệnh viện. 

Thời xưa ở nông thôn Việt Nam, những người sau khi lên lão, đều sắm cho 
mình một cổ đo ¿w#n (quan tài) bằng gê tốt, để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi 
phải phiền đến con cháu. Vì thế người ta còn gọi cỗ quan tài là cô hậu (dùng 
nó về sau). Nhiều nơi còn gọi cổ háu là cổ thọ để chỉ sự sống lâu của các cụ, 
nên ở đầu áo quan thường có khắc chữ “thọ”, 

Các cụ già theo đạo Phật còn chuẩn bị cho mình chiếc áo “lục thù” có 
đóng dấu nhà Phật, để khi qua đời con cháu mặc cho. Theo quan niệm của nhà 
Phật đây là trang phục thể hiện người quá cố được "äản mày” cửa Phật, đã 
thành người của nhà Phật, nên khi quy tiên được mặc áo “lục thù” trang bị của 
nhà Phật ban cho. Áo “lục thù” là loại vải mỏng hoặc vải vuông được may đơn 
giản, trên áo có in chữ của đạo Phật, 

Đối với các tín đồ theo đạo Công giáo, người sắp qua đời (hấp hối) được 
cộng đoàn tín đồ đến cầu kinh. Nội dung là ăn năn, sám hối. Người thân đón 
linh mục đến cho người sắp chết xưng tội, họ được chịu phép Mình thánh lấy 
đó làm “của ăn đường”. 

Sự chuẩn bị áo “lục thù” cho người sắp qua đời (nếu người đó theo đạo 
Phật), sự có mặt của người thân, của cộng đồng tín đồ, của chức sắc trong các 
tôn giáo bên cạnh người sắp qua đời là sự động viên, an ủi để họ “vượt qua” 
cái nấc đau khổ cuối cùng của thể xác. 

3. Chọn đất làm huyệt mộ 

Thời xưa, chọn đất làm huyệt mộ là một vấn đề quan trọng hàng đầu khi 
gia đình có người sáp lâm chung, hoặc khi gia đình có người già, ốm yếu cớ 
triệu chứng khó qua khỏi. Trước đây, người ta rất kỹ lưỡng trong vấn đề chọn 
đất làm huyệt mộ sao cho tốt, để không ánh hưởng tới sự phát đạt, hưng thịnh 
của con cháu, đồng họ về sau. Học giả Toan Ánh đã nhận định vấn đề này như 


H 


sau: “Theo quan niệm về phong thủy của ta, một ngôi đất có thể làm cho con 
cháu phát đạt, nhưng cũng có ngôi đất chỉ đem lạt sự lụn bại cho huyết thống. 
Đất có ảnh hưởng sâu xa tới xương cốt người khuất. Có chỗ xương cốt được 
bảo tổn, và có chỏ xương cốt mau bị hư hại, việc bảo tồn hoặc hư hại này đều 
có ảnh hưởng tới con cháu”, 

Người ta thường nói: 

“Sống về mô mẳ, ai sống về cả bắt cơm ”, 

Tìm hiểu về ngiể địœ lý ta thấy tìm đất có thể gọi là một nghệ thuật của 
người xưa. Tìm đất căn cứ vào hướng gió và mạch đất, do đó địa lý còn gọi là 
“phong thủy”. Tìm đất làm huyệt phải căn cứ vào hướng huyệt để đón gió lành 
vào long mạch để nhận sự mát mẻ. Một ngôi huyệt tập trung được đủ yếu tố 
làm cho đất ''vượng” chẳng khác chỉ đầu não, hướng nhận mọi long mạch chạy 
tới, có đủ sơn thủy. 

Các thây địa lý xưa phân biệt ngôi huyệt tốt xấu theo các mô đất, “thượng 
nhất thốn vỉ sơn, hạ nhất thốn vỉ thủy”, nghĩa lèđất cao hơn mội tấc là núi. 
thấp hơn mội tấc là nước. 

Tuy nhiên, trong dân gian cũng truyền tụng câu ca rằng: 

Phù thủy, địa lý, lái trân 

Trong ba thằng ấy gặp đâu đánh quê. 


Ngày nay, trong quan niệm của nhân đân ta về việc chọn đất chôn cất cũng 
là một việc quan trọng đối với các gia đình tang chủ, tuy nhiên không phải 
theo những thủ tục rườm rà như ngày xưa, và cũng không phải nhờ thầy địa lý, 
nhưng chọn hướng mộ vẫn là rất cần thiết đối với các vùng nông thôn. Ở thành 
phố, chôn cất ở nghĩa trang phải theo sự sắp xếp các vị trí trước sau, không thể 
theo ý mình lựa chọn được. 

Sau khi đã hết lòng cứu chữa, nhưng người bệnh không hy vọng qua khỏi, 
nếu ở bệnh viện thì mọi công việc chuẩn bị cho người sắp từ trần đã có cán bộ, 
nhân viên bệnh viện lo liệu. NÑ gười bệnh được lưu ở phòng đặc biệt, lúc này 
thân nhân của người bệnh có thể làm các thủ tục theo truyền thống như: Lấy di 
chúc, chuẩn bị áo quần mới để thay, lau rửa người bằng nước thơm (ngũ vị)... 


12 


Nếu người bệnh ở tại gia đình, khi biết người bệnh không qua khỏi thì phải 
đưa lên gian nhà chính không nên để người bệnh trong buồng, vì buồng thường 
chật hẹp, khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cho người sắp từ trần. 

Khi nào thấy người bệnh ú ớ (hấp hối), thì gia chủ phải chuẩn bị nồi lá 
thơm (ngũ vị: lá bạch đàn, tùng, điệp, mộc hoàn...) nấu thành nước để lau 
rửa. Trường hợp ở những nơi không đủ các loại lá này thì thay bằng lá khác 
có mùi thơm cũng được. Khi lau, để người bệnh nằm ngửa, dùng tay đỡ luôn 
vào lau nước thơm khấp người bằng khăn mới, mềm, rửa mặt mũi, việc làm 
này mang ý nghĩa là tắm gội cho cha (mẹ) để rũ hết bụi trần. Nếu cha chết 
thì con trai (hoặc người thân là nam) “tám”, nếu mẹ chết thì các con gái 
(hoặc người thân là nữ) "tắm”. Dùng lược chải tóc cho mượi, gọn rồi thay 
quần áo mới (quần áo chỉnh tế như người đi chơi xa). Thời xưa nhà nghèo 
quá không mua sắm nổi thì phải đành, nhưng thường người ta phải ráng may 
quần áo mới để mặc cho người chết vì “Thế gian còn đại chưa khôn, sống 
mặc áo rách; chết chôn áo lành ”. 

Chuyện mặc áo cho người chết mỗi nơi đều cớ tục lệ khác nhau. Người 
chết có quan tước thường được mặc đủ áo xiêm đai theo kiểu triều phục. Có 
gia đình không dùng quần áo mới, mà dùng những thứ tốt đẹp nhất vẫn được 
mặc lúc còn sống, không phải may mới. Có nơi kiêng cũ không mặc áo kép, 
chỉ một áo đơn, cắt bỏ hết cúc, mặc vạt cái vào trong. vạt con khép chờm bên 
ngoài, trái hẳn với lối mặc của người sống. 

Cắt móng chân, móng tay (nếu thấy cần) - các thứ này đều để vào quan tài 
theo đúng vị trí khi khâm liệm. 

Đối với những địa phương có tập quán cải táng, cần thiết phải sắm cho 
người bệnh bít tất tay và chân bằng ni-lông, để các đốt xương tay chân không 
lẫn hoặc rơi lạc. Nếu không kịp chuẩn bị tất tay chân, thì dùng hai khăn trắng 


hoặc vuông vải bọc lại, để nó vẫn gọn gàng. 


Chính quyền địa phương cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở, 
các tổ chức quần chúng và Hội người cao tuổi, để tùy theo người sắp từ trần ở 
giới nào, đoàn thể nào mà cử đại điện đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình tang 
chủ đồng thời ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng làm điều mê tín đị đoan... 


Nếu người hấp hối là tín đồ và có yêu cầu thực hiện các nghi lễ tôn giáo, 
việc đó không là hoàn toàn hợp lý, nhưng phải thực hiện những quy ước nếp 
sống văn hoá của cộng đồng và những điều quy định của pháp luật trong việc 
thực hiện nghi lễ này. 

Nhân đây, chúng tôi cũng thấy cần giới thiệu nghỉ thức đối với người chết 
là tín đồ công giáo. để chúng ta đối chiếu và tham khảo: 

Đối với tín đồ công giáo, do quan niệm về cái chết là sự an bài của Chúa, 
là chặng đường đầu đời người, chết được gọi là sinh thì, người chết nếu sạch 
tội, đến ngày Chúa tái lâm sẽ được sống lại cả hồn, xác và được lên thiên đàng, 
nghi thức tiền biệt người chết của đạo Công giáo vì vậy có nhiều nét khác biệt 
với người không theo đạo Công giáo. 

Người công giáo. lúc hấp hối được Cộng đoàn tín đồ đến cầu kinh. Nội 
dung là thú tội, sám hối. Người thân đón linh mục đến cho người sắp chết 
xưng tội. họ được chịu phép Mình thánh, lấy đó làm “của ăn đường”. Khi tín 
đồ qua đời thì Cộng đoàn đọc kinh, cầu cho người qua đời (đọc trước giờ tẩm 
liệm, kinh tẩm liệm). - 

Người chết được mặc áo các phép, được tẩm liệm, cho vào quan tài và đưa 
đến nhà thờ xứ. Một thánh lễ được dành cho người qua đời. Trước đó, khi được 
tin có tín đồ qua đời, nhà thờ rung chuông (gọi là chuông sâu). Chuông rung 
theo nhịp ba, chậm rãi, buồn tẻ, nếu người chết là đàn ông là ba hồi bảy tiếng 
(theo quan niệm ba hồn, bảy vía): đàn bà ba hồi chín tiếng (theo quan niệm ba 
hồn chín vía). Tuy nhiên, nhiều nơi lại rung chuông rời 7 tiếng hoặc 9 tiếng rồi 
mới rung chuông hồi.. 

Thánh lễ được cử hành tương tự như thánh lễ thường, mở đầu bằng c¿ 
nhập lể. Vì là thánh lễ cho người chết nên nội dung gồm cứ (âm niệm, ca dàng 
lễ, làm phép mồ, bài ca từ biệt. 

Người chết được đưa từ nhà thờ ra bãi tha ma. Đi đầu là cờ tang màu đen, 
có thể có cờ tang của các hội đoàn mà sinh thời người quá cố tham dự. Quai: 
tài được đặt lên kiệu hoặc xe tang, trên đó có phi những đòng chữ: 

Xin nhớ đến tôi. 


Sinh ra từ cát bụi. trở về với cát bụi. 


Tiếp theo là vòng hoa; thập giá bằng gỗ ghi tên tuổi người quá cố; bát âm; 
kiệu quan tài; thân nhân người quá cố; những người đưa tiễn. 

Cần lưu ý: 

- Đám tang của người Công giáo khi chuyển quan tài thì chân đi trước. đầu 
ở phía sau. 

- Người Công giáo không có linh xa. Người chết nếu sạch tội, linh hồn 
được về nơi chúa. Trước Cộng đồng Vatican II (1962-1965) đạo Công giáo 
không chấp nhận thờ cúng tổ tiên, không cho phép giáo đân lập bàn thờ gia 
tiên (sau Cộng đồng Vatican II, vấn để trên được giáo hội La Mã cho phép). 

- Người Công giáo không có tục bốc mộ (cải táng). người chết chôn một 
lần, sau đó mộ có thể được xây kiên cố. 

- Vào ngày kỷ niệm người thân qua đời, người ta xin lễ ở nhà thờ, buổi tối 
gia đình đọc kinh, cầu cho linh hồn người quá CỐ... 


II. BÁO TANG, KHẨM LIỆM, ĐẶT BÀN THỜ 


4. Những công việc cần tiến hành khi người bệnh tắt thở 


Trong giờ phút lâm chung, con cháu phải thay nhau túc trực bên cạnh. theo 
đöi đồng hỏ để biết chính xác người bệnh tắt thở vào thời điểm nào. Trong 
trường hợp người bệnh lịm đi, thì người túc trực phải làm động tác thử nghiệm 
bằng cách lấy bông gòn, lông gà mềm hoặc nén nhang đang cháy đặt trước lỗ 
mũi (nếu bông gòn. lông gà không động đậy nữa. hoặc khói nhang cứ bay lên 
theo hướng thẳng đứng, thì chứng tỏ đã tắt thở - xưa các cụ ta gọi là khí tuyệt). 
nghĩa là người bệnh đã qua đời. Đây là việc làm vừa mang tính chất kiểm 
nghiệm y học, vừa mang ý nghĩa cẩn trọng trong giây phút thiêng liêng trước 
khi từ giã cõi đời của người thân. Tuy nhiên, việc được coi là chết hẳn phải hết 
sức thận trọng, bởi không thiếu các trường hợp chết lâm sằng, rồi người bệnh 
lại hồi tính. 

“Thời trước, người ta còn trải một chiếc chiếu xuống đất, đưa người chết 
nằm xuống chiếu ấy một vài phút để lấy khí đất cho hợp lẽ âm-dương (thực tế 
để thì hài xuống đất, có khí đất, tạo cho cơ khớp không bị cứng, để khi buộc 


15 


vải liệm chặt hơn và lúc nhập quan được để dàng). Sau đó, liền đưa thi thể lên 
giường. Tục lệ này hàm ý hy vọng rằng sinh khí ở dưới đất có thể làm hồi sinh. 
Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa “chết là trở về cõi đất” (nhân sinh ư 
thổ, diệc hoàn ư thổ). hoặc là để lấy đủ khí âm - đương cho người quá cố. 

Thời xưa, khi xác định đúng là người bệnh đã tắt thở thì lần lượt làm các 
công việc: Lấy chiếc đũa đặt ngang miệng để sau này làm lễ “phạn hàm” - là 
nghỉ lễ bỏ gạo nếp và tiền đồng vào mồm người chết trước khi nhập quan. 
Người ta lấy gạo nếp vo kỹ và 3 đồng tiền mài cho sáng (tiền trinh - loại tiền 
có lỗ vuông thời xưa) bỏ chung trong một cái đĩa. Tang chủ đúng bên phải lấy 
đũa cạy răng người chết ra bỏ gạo nếp và tiền đồng vào miệng, làm ba lần. 
Phạn hàm là một nghi lễ, phải làm theo trình tự như sau: 

Người chấp sự xướng lên: “Sơ phạn hàm”, tang chủ lễ xuống, đứng dậy 
ngay ngắn, đoạn ngồi bên phải người chết, cất vải hoặc giấy phủ mặt, rút chiếc 
đũa ngáng hàm ra, xúc ít gạo với I đồng tiền tra vào miệng bên phải. 

Người chấp sự lại xướng “Tái phạn hàm”, tang chủ xúc ít gạo và 1 đồng 
tiền tra vào miệng bên trái. 

Người chấp sự xướng “Tam phạn hàm”, tang chủ xúc hết gạo còn lại và 
đồng tiền thứ ba bỏ vào giữa miệng. 

sau cùng, tang chủ bóp miệng người chết cho ngậm lại ngay ngắn và lại 
phủ mặt như trước. 

Người ta tin rằng gạo tiền đó để người chết dùng ăn tiêu dọc đường khi đi 
sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ vấn đề này, xét về mặt 
khoa học thì bỏ gạo vào mồm, gạo 8ặp ẩm sẽ trương lên, bịt kín mồm. để tà 
khí không xông ra ngoài. Mặt khác, tiền đồng là kim loại, khi gặp dịch vị của 
người qua đời ứ lên (địch vị là acid) thì tà khí bị triệt tiêu, không cho tà khí 
thoát ra ngoài gây ô nhiễm. 

Giữ chân, tay, thi thể người chết ngay ngắn bằng cách dùng dây vải mềm 
buộc hai ngón tay cái chặt vào nhau để trên bụng, buộc hai ngón chân cái chặt 
vào nhau. Dùng dây vải to bản buộc ngang bắp tay (ở đưới bả vai) để hai nách 
khép chặt, buộc một giây ngang bụng, một giây ngang đùi để giữ cho thi thể 


16 


thật thẳng, mới dễ dàng cho lúc nhập quan (những việc này đều được làm 
trước khi mặc quần áo mới hoặc áo lục thù hay áo phép). Thi thể được đặt nằm 
ngửa, ngay ngắn trên giường, trên mặt được phủ một tờ giấy bản hoặc một 
vuông vải trắng. 

Từ khi người bệnh tắt thở thì trên đầu giường phải có đèn (nến), hương và 
một lọ hoa nhỏ. 

Người chết phải được con cháu hoặc người thân cắt cử nhau coi giữ suốt 
ngày đêm khi chưa làm lễ nhập quan, nhằm đề phòng chó, mèo nhảy qua dễ 
đân đến trường hợp người chết bật đứng dậy và tất nhiên sau đó lại ngã ngay 
xuống lập tức. Người ta gọi hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy là trường hợp 
“quỷ nhập tràng” - đây là hiện tượng rất hiếm gặp. 

Ngày nay hiện tượng “qủy nhập tràng” đã được giải thích dưới ánh sáng 
khoa học là do xác chết bị cuốn hút bởi một ngoại lực có cảm ứng điện trường. 
Đã có những trường hợp chó, mèo nhảy qua xác chết hay một giọt nước mắt 
ấm nóng, một chén rượu hắt văng vào xác chết cũng ]àm cho xác chết bật dậy. 

Khi người bệnh đã tất thở, một mặt thân nhân làm các công việc như đã 
nói ở trên; mặt khác gia chủ cử người đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 
trấn... khai tử. Khi có công dân đến khai tử, người được chính quyền cơ sở 
phân công chuyên lo công việc tang, cần hướng dẫn chu đáo các thủ tục khai 
tử và nhắc nhở gia đình tang chủ rõ những điều lệ về “giữ gìn vệ sinh chung” 
của Nhà nước đã ban hành đối với việc tang. 

Theo Công văn số 608-CV/TP, ngày 20-6-1990, Sở Tư pháp Hà Nội hướng 
dẫn thủ tục đăng ký khai tử quy định: 

... "Khi có người chết trong hạn 24 giờ, thân nhân phải đến khai tử tại 
UBND phường, xã, thị trấn. Quá thời hạn trên mới khai tử thì phải làm thủ tục 
đăng ký khai tử quá hạn. Nếu không có thân nhân thì người cùng số nhà. người 
láng siêng hay người cùng cơ quan, xí nghiệp đi khai thay. 

- Người có hộ khẩu thường trú mà chết tại nhà hay chết ở bệnh viện, 
UBND phường nơi thường trú đăng ký vào sổ và cấp giấy chứng tử. 


- Trường hợp chết ở nơi khác, nhưng trong phạm vi bốn quận nội thành thì 


17 


UBND phường nơi người chết có hộ khẩu thường trú cũng giải quyết như trên. 
- Người không có hộ khẩu thường trú ở bốn quận dù chết ở nhà hay ở bệnh 
viện đều làm thử tục khai tử với UBND phường nơi xảy ra việc chết... ”. 
Việc chuẩn bị áo quan ( quaH tài) 


Nếu gia đình đã chuẩn bị sẵn áo quan từ trước rồi thì kiểm tra lại một lần 
nữa, để chuẩn bị nhập quan. Nếu lúc này mới đóng áo quan thì phải tùy theo 
khuôn khổ người quá cố mà đóng áo quan cho phù hợp (cao, thấp, to, nhỏ) - 
nếu không chú ý khâu này, mà cứ đóng áng chừng, dẫn tới trường hợp người 
chết to hơn khuôn khổ áo quan thì không thể nào nhập quan được. Ngược lại. 
áo quan quá lớn thì không biết phải bỏ thêm bao nhiêu thứ đệm lót cho vừa. 


Gỗ dùng làm quan tài: Thời xưa dân ta thường dùng gỗ vàng tâm, hoặc gỗ 
dối. Hai thứ gỗ này có nhiều dầu, có đặc tính hợp với sơn (đồng bào các tỉnh 
phía Bắc thường sử dụng sơn để sơn phủ quan tài), chất dầu trong gỗ giữ cho 
sơn bền, tốt, không bong, không trốc. Vua, chúa thời xưa còn chọn gỗ ngọc 
am (pơmu) làm quan tài - đây là loại gỗ qúy hiếm (mộ xác ướp vua Lê Dụ Tôn 
đào được ở Bái Trạch, Thọ Xuân, Thanh Hoá - hiện đang lưu giữ tại Báo tàng 
Lịch sử Việt Nam, cũng được làm bằng gỗ ngọc am). Ở các tỉnh phía Nam, 
đồng bào thường dùng gỗ trai, gỗ sao để làm quan tài cũng rất tốt. 


Khi đã có áo quan rồi thì việc xử lý các kẽ hở của áo quan được đặt ra 
không kém phần quan trọng, bởi vì thi hài còn để trong nhà một thời gian để 
phúng viếng, nếu không xử lý tốt các kẽ hở, thì mùi hôi ở thí thể người đo bị 
phân hủy toát ra, hoặc nước trong thi thể chảy ra - gây ô nhiễm môi trường. Để 
xử lý các kẽ hở của áo quan, dân ta thường dùng sơn sống (Sơn ta) ngào với 
mùn cưa, hoặc giã gạch non bóp với bánh đầy trét vào các kẽ hở. Cũng có địa 
phương dùng xôi (cơm nếp) trộn với mùn gạch non thành một chất kết dính, 
miết vào các kế hở của áo quan. 


2. Khâm, liệm 


Như trên đã nói, khi đã hết lòng cứu chữa mà người bệnh khó qua khỏi, thì 
gia chủ đưa người bệnh ra gian nhà chính, đặt người bệnh nằm trên giường, 
đầu quay hướng Nam, chân hướng Bắc - theo tập quán của ông cha ta - để lấy 


1§ 


sinh khí. Chúng tôi nghĩ rằng, người Việt chúng ta thường làm nhà theo hướng 
Nam, hoặc Đông Đông Nam, nên để người bệnh đầu quay hướng Nam cũng là 
hợp lẽ. 

Trước đây dùng chữ khâm, liệm - tức là đại liệm và tiểu liệm (gói người 
chết hai lần). Nay chỉ nên hiểu đó là gói người chết bằng tấm vải hoặc chăn 
mỏng trước khi đặt thi thể vào quan tài. 

Nhân dân ta có tập quán khâm ở trên giường và liệm phải hạ xuống đất. 
Khâm thì để vải dọc, liệm thì để vải ngang (sở dĩ phải quy định chặt chẽ như 
vậy là để gói người chết cho thật kín mà thôi). Ông Bùi Tấn Niên, cử nhân Hán 
học, khi nghiên cứu vấn đề này đã kể rõ như sau: “Đề khâm, liệm được đặt 
theo thứ tự trước sau trên chiếu: Đại liệm, chăn đại liệm, tiểu liệm, sau hết là 
chăn tiểu liệm, trên cùng là các đồ lót, đệm đầu và tay chân. Người chết được 
đưa xuống đặt ngay ngắn trên chăn tiểu liệm. Lót đầu, mình, chân tay cho 
ngay gọn xong gấp chăn bên trái trước, bên phải sau rồi gấp dưới chân lên và 
trên đầu xuống. Sau đó dùng vải tiểu liệm buộc lại theo chiều đọc và chiều 
ngang. Xong tiểu liệm đến đại liệm cũng tương tự như vậy. Cuối cùng là đặt 
người chết lên vải tạ quan, chờ nhập quan”. 

Khi đã liệm rồi thì không mở mặt nữa, tránh chuyện mất vệ sinh. 
Trường hợp thật đặc biệt, sau khi đã khâm liệm, con cháu chủ chốt ở xa về 
thì mới mở xem mặt (đây là trường hợp hãn hữu - vì vừa mất vệ sinh, vừa 
không nghiêm túc). 

Hiện nay ở các thành phố, quan tài đều có tấm kính trên nắp thiền (ở phía 
đầu). Đối với loại quan tài có tấm kính này thì cần trang điểm mặt người chết, 
để sau khi viếng, đi vòng quanh linh cữu, mọi người thấy người đã mất trong 
tư thế tươi tỉnh hơn. 

Tùy theo số vải liệm của gia đình tang chủ chuẩn bị mà tiến hành liệm 
người chết theo các bước sau: 

Nếu tấm vải dài 6 mét (khổ vải 0,80 hoặc 1,2 mét) thì lấy 4 mét can thành 
hình gần vuông, 2 mét còn lại chia đôi để can vào phía đầu và phía chân thi hài. 


Nếu tấm vải dài 8 mét thì can thành hình chữ nhật (một chiều 4 mét và 


19 


chiều kia trên dưới 4 mét). 

Nếu chăn mỏng cũng phải dài tối thiểu 2 mét. 

Liệm thi hài: Có hai cách liệm khác nhau (tùy theo tập quán của từng địa 
phương). 

* Cách thứ nhất: Đặt thí hài trên vải liệm (hoặc chăn móng) theo đường 
chéo góc từ phía trên đầu tới phía khoảng giữa hai gót chân. Phủ che mặt 
người chết bằng tờ giấy bản hoặc miếng sô màn mềm, có dây buộc vào phía 
sau đầu và cổ. Kéo mép vải ở hai bên sườn người chết lén trước ngực và bụng 
ở chéo góc, gấp góc vải phía dưới hai bàn chân lên, buộc một dây vải khoảng 
bắp chân, một đây ngang hông. Gấp góc vải liệm phía trên đầu xuống ngực để 
buộc dây thứ ›a ngang vai, sau khi thân nhân đã xem mặt lần cuối cùng. 

(Cân lưu ý: Các dây buộc phải cho thật chặt thì mới giữ được thi thể ngay 
ngắn - ông cha ta đã từng khuyên con cháu rằng: "Thương cha, thương mẹ thì 
khi khâm liệm phải buộc bụng cho chặt”, vì nếu buộc lỏng khi xác trương lên, 
mà dạ dày là nơi trương to nhất, ngày nào đó vỡ dạ đày - đo áp suất quá mạnh. 
khi gập người lại một cách đột ngột, đầu đập vào ván thiên - vỡ sọ cái) 

* Cách thứ hai: Đặt thì hài nằm chính giữa theo chiều đọc của vải, gấp 
mép vải hai bên theo chiều dọc thi hài, sau đó gấp mép vải phía chân, và cuối 
cùng là gấp mép vải phía đầu (sau khi thân nhân đã lần lượt nhìn mặt người 
quá cố lần cuối - mặt cũng được phủ giấy bản hoặc vải sô và cững buộc đây 
như trên), rồi cũng buộc đây ở các khoảng như ở cách liệm thứ nhất. 

Từ xưa và ngay cả bây giờ, vải dùng để khâm liệm nhân dân ta thường 
đùng vải trắng. Vải trắng này là loại vải mộc hay vải mộc tẩy trắng. không 
dùng loại vải pha ni-lông vì loại vải này khó tiêu hủy. 

Đối với các già (nữ) theo đạo Phật, vẫn còn giữ tục lệ khi khâm liệm mặc 
áo “lục thù”. 

Đối với người chết đo những bệnh thông thường, thì sau khi tắt thở từ 6-8 
tiếng đồng hồ thì nhập quan. Nếu người qua đời đo bệnh dịch thì nhập quan 
càng sớm càng tốt. Trường hợp đợi người thân ở xa đang trên đường về cũng 
không được để quá thời hạn quy định trong Điều lệ “vẻ giữ gìn vệ sinh” của 


20 


Nghị định 194/CP, ngày 31-12-1964, đã ban hành. 


Nhân đây, chúng tôi xin trích một số điều cần thiết trong Điều lệ “về giữ 


gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ”, kèm theo Nghị định số 149/CP, để mọi người 
đọc tham khảo và áp dụng khi nhà có việc tang. 

“VIII - Vệ sinh trong việc chôn cất, bốc mộ và di chuyển xác chết, hài cốt. 

Điều 22- Phải chôn hoặc hoả táng người chết ở những nơi được quy định, 
chậm nhất là 48 giờ sau khi chết. Trường hợp đặc biệt không chôn hoặc hoá 
táng kịp trong thời gian trên, thì phải khâm liệm theo đúng những quy định về 
vệ sinh của Bộ Y tế. 

Phải chôn những người chết vì các bệnh dịch sớm hơn quy định trên đây, 
và chôn ở nơi được quy định gần nhất theo đúng những quy định về phòng 
địch. 

Điều 23- Việc bốc mộ, đì chuyển xác người chết, hài cốt, việc sử dụng đất 
ở nơi đã bốc mộ. phải theo đúng những quy định Về vệ sinh phòng dịch. 

Điều 24- Việc di chuyển xác người chết qua biên giới nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa phải được phép của Chính phủ hoặc cơ quan được Chính phủ ủy 
nhiệm và phải khâm liệm theo đúng những quy định của Bộ Y tế....". 

Chúng tôi cũng xin trích những điều liên quan mà chúng ta cần biết trong 
Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thỉ hành Điều lệ về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức 
khoẻ của Hội đồng Chính phủ, do Bộ Y tế ban hành, số 29-BYT/TT, ngày 
21/10/1971, như sau: 


“Chương VỊI- Vệ sinh trong việc cất, bốc mệ và đi chuyển người chết. 
hài cốt. 

Điều 22- Điều lệ quy định thời gian chôn hoặc hỏa táng người chết, phải 
thực hiện đầy đủ những điểm sau đây: 

1- Bất cứ trường hợp tử vong vì nguyên do gì cũng phải làm giấy khai tử 
tại Ủy ban hành chính xã, khu phố nơi có người chết. Giấy khai này phải được 


21 


Ủy ban hành chính xã, khu phố chứng nhận, có kèm theo giấy chứng nhận 
nguyên nhân chết của cơ quan y tế (nếu chết không phải do bệnh tật thì cơ 
quan công an cấp, sau khi đã được khám nghiệm pháp y). 

2- Khi chòn cất người chết phải có giấy phép của Ủy ban hành chính xã. 
khu phố. Tất cả những người chết vì nguyên nhân thông thường không được để 
quá 48 giờ sau khi chết (trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan công 
an hoặc y pháp). Trường hợp chết vì các bệnh dịch: dịch tả, dịch hạch. đậu 
mùa, sốt phát ban, chấy rận, sốt hồi quy, hủi, nhiệt thán hoặc chết đo chiến 
tranh vi trùng của địch gây ra thì tử thi khâm liệm phải có dưng dịch sát trùng. 
sau đó phải chôn ngay, không được để quá 24 giờ. 

3- Trong áo quan phải lót dưới xác chết những chất hút nước như mùn cưa, 
tro. Nếu chết vì bệnh dịch. hủi, nhiệt thán... phải lót đưới xác chết, phủ lên trên 
và chung quanh xác bằng vôi bột hoặc loại bột sát trùng khác. Nơi để xác chết 
bệnh dịch phải hạn chế người ra vào, chỉ để một vài thân nhân người chết và 
nhân viên y tế có nhiệm vụ. Số người này cũng phải có đầy đủ phương tiện để 
bảo vệ. k 

4- Việc khâm liệm xác chết vì bệnh dịch, nếu ở bệnh viện thì do nhân viên 
y tế đảm nhiệm, nếu chết tại nhà thì do thân nhân làm đưới sự hướng dẫn của 
cán bộ y tế địa phương và theo đúng các quy định trên. 

3- Chôn người chết phải đào sâu 1,50 - 2m, huyệt nọ cách huyệt kia ít nhất 
là Ï mét (kể cả phía chân, đầu và hai bên), khoảng cách giữa thân xác nọ với 
xác kia là khoảng cách vệ sinh quan trọng, còn khoảng cách phía đầu hoặc 
chân có thể ít hơn. Phía trên phải đắp cao khỏi mặt đất 0,60m. Chết vì bệnh 
dịch, bệnh hủi. nhiệt thán,v.v... phải đổ vôi bột phía dưới và phía trên xung 
quanh huyệt. đáp nện thật kỹ và rào xung quanh lạt. 

Trước khi lập khu nghĩa địa phải có sự thoá thuận của cơ quan y tế địa 
phương để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh phòng bệnh. Khu nghĩa địa phải cách 
nhà ở gần nhất là 30 mét (nếu ở đó nhân dân dùng nước máy) và !00 mét (nếu ở 
đó nhân dân đừng nước giếng). Ở đồng bằng, nơi chôn xác người nên chọn vùng 
có đất xốp, cao ráo, nếu là đất sét phải có hào, rãnh, cống để thoát nước. Trẻ em 
nên có nghĩa địa riêng vì xác chết của trẻ em tiêu huỷ nhanh hơn. 


22 


6- Những trường hợp hoả táng phải được phép của chính quyền và làm 
theo đúng những quy định của cơ quan y tế địa phương và tiến hành dưới sự 
hướng dẫn của cán bộ y tế. 

7- Trường hợp chôn cất người chết hàng loạt do chiến tranh: 

a) Trường hợp chết vì chiến tranh do địch bắn phá bằng bom đạn, hoặc 
dùng vũ khí vi sinh vật, hoá học, phóng xạ, số người chết đông phải chôn cất 
xác chết hàng loạt thì địa điểm chôn cất phải xa nguồn nước ăn, xa nhà ở ít 
nhất 100 mét và không bị ngập nước. 

b) Nếu chết vì vũ khí vi sinh vật thì phải tẩm chất sát trùng và khi chôn, 
lớp trên cũng phải cách mặt đất 2,50m, đắp cao từ 0,50m trở lên và phủ một 
lớp vôi bột trên, dưới, xung quanh xác chết. Lớp vôi trên cùng đày ít nhất 
0,20m. Việc chôn cất phải tiến hành ngay trong vòng 24 giờ. 

c) Nếu chết hàng loạt do vũ khí vì sinh vật gây dịch nguy hiểm thì không 
được di chuyển mà phải chôn cất tại nơi chết. Trường hợp chết do bom đạn thì 
việc di chuyển người chết sẽ áp dụng như đối với người chết bệnh thông thường. 

Điều 23 - Điều lệ quy định việc bốc mộ, di chuyển xác người chết, hài 
cốt, việc sử dụng đất ở nơi đã bốc mộ, cần phải thực hiện đầy đủ những điểm 
dưới đây: 

I- Việc di chuyển người chết từ nhà đến nghĩa địa phải chuyên chở bằng 
những phương tiện riêng, người chết phải được khâm Hệm kỹ trong chiếu. ni- 
lông hoặc quan tài. Nếu quãng đường chuyên chờ trên 50km thì bất cứ chết vì 
nguyên nhân gì và chuyên chở bằng phương tiện gì, người chết phải để vào 
quan tài, dưới đáy có các chất hút nước và thấm nước sát trùng. Quan tài phải 
trát thật kín các kẽ ghép, lỗ hở, nếu có điều kiện thì dùng quan tài bọc kẽm. 
Trường hợp chuyên chở trên đoạn đường dài trên 200km thì phải dùng phương 
tiện vận chuyển nhanh, không được đi lâu quá 24 giờ. Nếu chuyên chở quá 
thời gian đó thì không được di chuyển mà phải chôn tại chỏ. 

2- Khi chuyên chở trên quãng đường dài thời gian 24 giờ, thì phải có giấy 
phép đặc biệt của cơ quan y tế địa phương, trong đó cần nêu rõ: tên, tuổi người 
chết, ngày giờ chết, ngày giờ bắt đầu di chuyển, cách thức khâm liệm và kèm 


23 


theo giấy phép của Ủy ban hành chính địa phương trong đó ghi rõ: Địa điểm 
mang người chết đến, đường hành trình và ấn định thời gian tối đa phải chôn 
cất xong. Nếu không có đủ những giấy tờ này thì chính quyền địa phương tré: 
đường vận chuyển theo yêu cầu của cơ quan ÿ tế có quyền giữ lại và chôn tại 
nghĩa địa gần nhất. 


3- Trường hợp chết vì các bệnh dịch tối nguy hiểm hoặc chết vì chiến 
tranh vi sinh vật, thì người chết không được di chuyển, chết ở đâu phải chôn tại 
đấy dù có đủ các điều kiện khâm liệm đã quy định trên. 


4- Việc bốc mộ và di chuyển hài cốt không phải xin giấy phép của cơ quan 
y tế nếu từ khi chôn người chết đã được 7 năm trở lên. Trường hợp vì bệnh 
truyền nhiễm thì sau thời gian 5 năm mới được bốc mộ và phải có giấy phép của 
cơ quan y tế. Chết vì bệnh thông thường thì từ 3 năm trở lên mới được bốc mộ. 


Trường hợp đặc biệt nhưng không phải chết vì bệnh truyền nhiễm, việc bốc 
mệ trong thời gian quá Ì năm và dưới 3 năm phải có giấy phép của ủy ban hành 
chính xã, khu phố và cơ quan y tế, nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 


a) Bốc mộ từ tháng I0 dương lịch trở đi đến tháng 4 dương lịch năm sau. 


b) Vận chuyển đến nơi khác phải theo đúng các quy định về khâm liệm hài 
cốt, đảm bảo kín. 


Trường hợp người chết chôn chưa quá 1 năm mà cần khai quật để khám 
nghiệm thco lệnh của cơ quan pháp y và công an, thì phải theo đúng những 
quy định của cơ quan y tế. Phải có đầy đủ phương tiện phòng hộ cho người 
làm và bảo đảm yêu cầu sát trùng, tẩy uế trong khi quật lên và chôn cất lại. 


3- Nghĩa địa sau khi bốc mộ, muốn sử dụng để chôn xác người chết khác 
phải sau Š năm. 


Điều 24 - Điều lệ quy định việc di chuyển người chết qua biên giới nước 
Việt Nam đân chủ cộng hoà. Người chết muốn đưa qua biên giới nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà phải theo đúng điều 8, chương I của điều lệ kiểm dịch 
của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và những quy định chỉ tiết 
sau đây: 


I- Những người chết muốn di chuyển qua biên giới nước Việt Nam dân 


24 


chủ cộng hoà phải theo đúng thể lệ vận chuyển người chết như quy định đối 
với trong nước, quan tài bát buộc phải làm bảng kẽm và hàn kín. 

2- Không được phép chuyên chở những người chết vì bệnh dịch qua biến 
giới nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trường hợp chết vì bệnh truyền nhiễm 
cũng phải theo đúng cách khâm liệm và chôn cất như đã quy định ở trên. 

3- Việc chuyên chở người chết qua biên giới nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà có thể đùng các phương tiện vận chuyển bằng ô tô, tàu hoá, máy bay, tàu 
thủy và phải thực hiện đầy đủ những yêu cầu sau đây: 

a) Tàu hoả: Quan tài phải bọc kẽm trong có ni-lông và chất hút nước. 
phía ngoài bằng gỗ có đóng xi của công an và y tế, và đạt ở toa riêng, kín 
để vận chuyển. 

b) Máy bay: Khâm liệm như đối với tàu hoả, trên máy bay có ngăn buồng 
riêng và kín (nếu là loại máy bay thường) để vận chuyển. 

c) Ô tô: Khâm liệm như trên, và nhất thiết phải dùng ô tô riêng, kín để vận 


chuyển. 


đ) Tàu biển: Khâm liệm như trên, để ở buồng riêng và kín trong tàu vận 
chuyển. 

Trong những toa tàu, máy bay, tàu biển, xe ô tô và buồng đùng để xác 
người chết không được để bất cứ vật gì khác, ngoài quan tài, ảnh và hoa. 

Khi các phương tiện vận chuyển nói trên đưa người chết vào nội địa nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, tới địa điểm đã quy định, nếu quá 48 giờ mà chưa 
có thân nhân thì chính quyền địa phương sẽ cho chôn ngay tại nghĩa địa gần 
nhất. Trường hợp đặc biệt có liên quan đến vấn đề ngoại giao, thì chính quyền 
và cơ quan v tế địa phương báo cáo cho Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao để giải 
quyết..." 

Trong việc tang, khâu khâm liệm được các gia đình tang chủ hết sức coi 
trọng, nên thường bố trí những người thân trong tang quyến trực tiếp làm, vừa 
để thể hiện tình cảm của mình, vừa để đảm bảo khâm liệm chu đáo. 

Trong tang lễ hiện nay, nhân dân ta vẫn giữ tục khâm liệm và dùng vải 
trắng để bọc thi hài, song, khi thực hiện không nhất thiết phải là người trong 


25 


nhà, mà có thể nhờ những người quen làm việc này giúp đỡ, hoặc do những 
người có chuyên môn của các bệnh viện làm cũng được. 

Lại phải nói thêm rằng: Thời xưa, người ta đều phải làm lễ phạt mộc trước 
khi nhập quan. Sở dĩ phải làm như vậy là vì dân ta cho rằng trong chiếc áo 
quan. cho đù là cô hậu sự đã sắm sắn, hay là áo quan mới mua ở cửa hàng về, 
đều có "qủy tỉnh” lần khuất để ám hại người chết và gieo tai họa cho tang gia. 
Lễ phạt mộc nhàm trừ khử hết lũ ma quái đó đi, bằng cách chém vào áo quan 
ba nhát. 

Để thực hiện nghỉ lễ này, người ta phải nhờ một thầy cúng cầm nén nhang 
đang cháy, “đọc chú” thư phù trên một con đao, rồi dùng con dao này giơ lên 
chém khẽ ba nhát vào đầu, cuối, cạnh bên cỗ áo quan. Vừa chém, người thầy 
cúng vừa “niệm chú”, đại ý câu chú là tống khứ các loại thần trùng, quỷ tỉnh, 
ma quái và mọi loại tà ma khác ra khỏi áo quan, không cho chúng quấy nhiều 
người chết và phá hoại cuộc sống bình yên của người sống. ở bất cứ tuổi nào, 
hay đi về phương hướng nào. 

Người thầy cúng có lúc niệm chú khẽ trong họng, lại có lúc quát tháo như 
doa nạt, và dùng những nén nhang để “làm phép” trong lòng cỏ quan tài. 

Người xưa còn giải thích rằng, ngoài việc đuổi thân trùng và ma quái, lễ 
phạt mộc còn có mục đích đuổi các mộc tỉnh vẫn thường ẩn nấp trong cây sỗ 
từ khi ở trong rừng cho đến khi cây gỗ bị hạ rồi xẻ đóng làm áo quan, vẫn còn 
lẩn khuất trong áo quan. 

Khi lễ này kết thúc, người nhà tang chủ còn ném một nắm gạo, muối ra 
đường để tống tiễn hết mọi loại ma qủy và mộc tinh ra ngoài quan tài. 

Đưới con mắt của người thời nay, chuyện trừ khử ma qủy này là một hủ 
tục biểu hiện của mê tín dị đoan. Tuy nhiên, ở một vài vùng nông thôn. do con 
người thiếu hiểu biết, hoặc do tập quán cũ mà cứ phải thực hiện. Chúng tà nên 
giải thích và vận động nhân dân từ bỏ nghỉ lễ này, khi có việc tang lễ. 


3. Nhập quan 


Khi đã thực hiện nghi lễ khâm liệm, thân nhân có mặt đứng theo thứ tự 
gần xa. trên đưới quanh quan tài để chuẩn bị thực biện lễ nhập quan. Cổ tục có 


26 


quy định cho con trai đứng bên trái, con gái đứng bên phải người chết; những 
người “ky tuổi” với người chết và giờ chết trong vòng con cháu ruột thịt, phải 
lánh mặt ra chỗ khác, để ngừa tai hoạ về sau - người ta tin rằng người chết có 
thể bắt theo. Cổ tục này ngày nay phần đông nhân dân ta đã bỏ. 

Nếu gia đình nào đã chuẩn bị tấm vải tạ quan (tấm vải lót ở đáy quan tài), 
thì những người lo việc nhập quan nâng người chết lên bằng bốn góc của tấm 
vải tạ quan. rồi đặt nhẹ nhàng thi thể vào áo quan. Nếu không có tấm vải tạ 
quan, thì người ta dùng 3 đoạn dây luồn ở dưới thi thể, những người thực hiện 
cầm các đâu đây nhẹ nhàng đặt thi hài vào quan tài. Chú ý không nâng thị hài 
trực tiếp bằng tay để nhập quan. 

Khi nhập quan xong, để quan tài đúng vị trí thờ. 

Lại cần phải nói thêm rằng: Quan tài sau khi đã miết kín các mạch hở, đáy 
quan tài cần phải rải một lớp chè bồm, hoặc gạo nếp rang cháy đầy khoảng 3 - 
4em để hút hơi ấm từ thi thể toát ra, nhằm giữ cho thi thể luôn luôn khô ráo. 
theo sách Thọ Mai gia lễ sau khi rải lớp gạo nếp rang cháy vào đáy quan tài thì 
đặt lên một mảnh ván có đục 7 lỗ theo vị trí sao Bắc đấu - gọi là mảnh ván 
“thất tỉnh”, để khí ẩm và hơi nước trong thi thể toát ra, được hút vào gạo rang 
qua 7 lễ đó. ngày nay chúng ta có thể thay tấm gỗ bằng những tờ giấy bản có 
đục lỗ, để ngăn cách phần gạo nếp rang cháy với thân thể người chết để hút 
ẩm. Và ta có thể đục 7, 9, I1 lỗ là tùy quan niệm của con người. nhưng nhất 
thiết phải đục lỗ để có chỗ thoát ẩm và hơi nước là cần thiết. 

Khi đặt thi hài vào quan tài, cần dự phòng một số vật liệu để kê, đệm. lót 
(nếu quan tài rộng), làm cho thủ thể cố định thành một khối với quan tài, khi di 
chuyển quan tài không lắc lư, xế dịch. Đặc biệt phải kê lót phía đầu quan tài 
thật chu đáo. Vật liệu kê, đệm nên dùng các gối bông nhỏ, hoặc gấp giấy bản 
hay vải mềm nhiều lớp, dày mỏng tùy theo khi kẽ, đệm - và nhất thiết phần 
đầu phải cao hơn phần chân. 

Một số địa phương có tập quán dùng bát úp đế kê đệm phần đầu. hoặc 
dùng vàng thoi (vàng làm bằng giấy mầu dán trên cốt nan hình chữ nhật) 
để kê đệm và chèn hai bên tai - vừa đỡ đi những phần bông, vải tốn kém, 
lại vừa được vẻ mặt tỉnh thần. Nếu quan tài còn chỗ trống thì có thể bỏ 


27 


thêm quần áo, giày dép, đồ dùng thường ngày của người mới qua đời, để 
làm sao khi đậy nắp quan tài phải vừa khít, khi di chuyển quan tài, thí hài 
cũng không xê dịch. 


Một số gia đình vẫn giữ tục lệ khi nhập quan có rắc cỗ bài tổ tôm (đã bỏ đi 
4 quân bát sách) trên thị hài, hoặc dùng bùa nọ, bùa kia đán ở phía trong, phía 
ngoài quan tài; hoặc dùng lịch Tàu, lịch ta, hoặc tàu lá gồi bỏ vào quan tài để 
“trấn áp” ma qủy. Những việc làm này không có cơ sở khoa học, cần vận động 
nhân dân bỏ hình thức này. 


Nhiều gia đình khi nhập quan đều nhờ thảy cúng chọn giờ để tránh 


hậu họa. Thực ra, chọn giờ nhập quan cũng chỉ làm yên lòng cho tang chủ. 
Mọi thầy cúng đều theo một cách tính để chọn giờ nhập quan được truyền 


lại như sau: 


s Ị 


Ngày 


Giờ nhập quan 


Ghi chú 


Ty 
Ngọ 
Mùi 
Thân 
Dậu 
Tuất 


Hợi 


L.. _—Í 


Sửu - Dần - Mão - Thấn - Dậu 


Dần - Mão - Ngọ - Thân - Dậu 

Tý - Dần - Mão - Ngọ - Thân - dậu 
Tý - Sửu - Ngọ - Mài - Hợi 

Sứu - Dần - Ngọ - Mùi - Thân 

Sửu - Dần - Mão - Mùi - Ngọ - Thân 
Dần - Mão - Mùi - Thân - Dậu 
Mão - Dậu - Hợi 

Tý - Ngọ - Dậu 

Tý - Hợi - Sửu - Mùi 

Tý - Sửu - Dần - Mão - Hợi 

Tý - Sửu - Dân - Mão - Mùi - Thân 


Theo âm lịch mỗi 
ngày có l2 giờ, mỗi 
giờ bằng 2 giờ quốc 
tế. Giờ Ngọ bắt đầu từ 
11 giờ đến I3 giờ. Cứ 
từ đó mà tính ra các 
giờ tiếp theo. 


Thực ra cách tính trên cũng đơn giản, không có gì là bí ẩn. Các tang chủ 
muốn chọn giờ nhập quan phù hợp với điều kiện chuẩn bị lễ tang của nhà 


28 


mình. có thể căn cứ vào cách tính trên để tự quyết định, không phải nhờ thầy 
cúng xem nữa. Cũng xin lưu ý rằng: Sách gia lễ cổ không hề để cập đến giờ 
nhập quan và cũng bài bác việc chọn giờ nhập quan. (Ông quan Hình bộ 
thượng thư họ Hồ ở làng Hoàng Hậu, huyện Quỳnh Giao đã soạn quyển “Gia 
lễ vấn đáp” vào năm thứ 5, đời Vĩnh Hựu nhà Lê. Cuốn sách đã được dịch ra 
quốc âm có nói: “Hễ làm con chớ nghe thầy (địa lý) chọn ngày lành tốt. nếu 
chọn mãi không được, để lâu xú uế xông lên thì thực là bất hiếu. phải tùy tiện 
mà làm”. 

Sau khi nhập quan xong, đậy nắp quan tài (quan tài chưa đóng cá hoặc 
đóng đỉnh ở ván thiên), nhằm đề phòng có những lúc cần mở ra theo yêu cầu 
của thân nhân; hoặc đề phòng có trường hợp chỉ mới chết lâm sàng. Khi quan 
tài đã được nhập xác thì được gọi là “linh cữu”. Từ lúc này, những con cháu 
“ky tuổi” phải lánh mặt ra ngoài từ trước đã được phép trở về để cùng với mọi 
người thực hiện các nghi lễ của việc tang. 

Thường quan tài bao giờ cũng được đặt ở gian chính, đầu để ở phía trong, 
chân phía ngoài. Thời xưa người ta còn để sẵn dây thừng (dây buộc lớn) và 
đòn khiêng để đề phòng có lúc gặp bất trắc mà kịp di chuyển. 

Cổ lệ còn định rằng, trong trường hợp người chết còn cha mẹ sống. linh 
cữu sẽ được đặt ở gian bên cạnh, trên đầu có quàng khăn tang cho cha mẹ. 
Trong trường hợp nhà chỉ có một phòng thì linh cữu phải được đặt chệch sang 
một bên, tránh đặt giữa nhà. 

Nhà nghiên cứu Toan Ánh có kể rõ lễ nhập quan cử hành theo những thủ 
tục nghiêm trang như sau: 

“Các con cháu vào đứng trước người chết. Người chấp sự xướng: Tự lập. 
Các con cháu đứng gần vào. Lại xướng: Cử zi. Con cháu khóc rồi quỳ xuống. 
Người chấp sự cũng quỳ theo và khấn: Nay được giờ lành, xui được nhập 
quan, cẩn cáo ”, 


Sau đó, các con cháu lễ theo điệu xướng của người chấp sự rồi đứng ngay 
ngắn sang hai bên, nam bên tả, nữ bên hữu. Những người giúp việc khiêng thí 
hài người chết đặt vào chính giữa áo quan. 


29 


Nhập quan rồi sẽ có / thành phục, nhưng trước lễ này con cháu còn được 
phép lấy vợ lấy chồng gọi là cưới chạy tang ". 

4. Lễ phát tang 

Thường thường các gia đình có người bệnh nạng, lúc có đấu hiệu sắp trút 
hơi thở cuối cùng, gia đình đã lập danh sách số người phải mặc đồ tang. lo 
may đồ tang trước cho từng người, theo thứ tự quan trọng trước, sau. Gia đình 
lo sắm đủ tang phục cho con trai. con gái, con dâu, con rể, các cháu nội ngoại, 
kể cả chút chít và người họ hàng. 

Mọi người thân quyến trong gia đình tập trung lại chung quanh linh cữu 
(người thân nhất đứng gần, rồi tiếp đến con cái, cháu chất - theo thứ tự TỪ 
gần đến xa). Người có thẩm quyền trong gia đình làm lễ phát tang (nếu gia 
chủ nhờ thây cúng làm lễ phát tang cũng được, nhưng thầy cúng phải là 
người có tuổi tác, đức độ): đồng thời phân phát khăn, áo cho con cháu chịu 
tang và từ đây con cháu mới được cất tiếng khóc. (Tập quán cũng quy định 
rằng: Khi trong nhà có người nằm xuống, mọi người trong nhà phải phân 
công nhau các công việc chu tất cho người quá cố, nếu có người khóc sẽ 
ánh hưởng đến công việc chung và chỉ sau khi làm lễ phát tang, mọi người 
mới được cất tiếng khóc). 

Cũng theo tập quán dân tộc, chỉ sau lễ phát tang thì mới chính thức báo 
tang. Từ đấy, mọi người mới đến phúng viếng, và từ lúc này mới có tiếng 
kèn trống. 

Cũng từ lúc này con cháu mới mặc tang phục và chít khăn theo thứ bậc. 
Theo tập quán của người Việt, con trai mặc áo sô gai, đội mũ rơm, quấn một 
cái đai bằng đây rơm có quấn vải bên ngoài (gọi là dây rơm). Con trai còn phải 
chống gây - cha gậy tre, mẹ 8ậy vông. Các cháu nội trai cũng mặc tang phục 
như con trai, chỉ khác là có làm dấu đỏ tròn trên mũ ở trước trán, để cho người 
ngoài nhìn vào dễ phân biệt. Con gái, con dâu cũng mặc áo sô gai, thất lưng ra 
ngoài bằng dây bên bẹ chuối, mọi người đều xõa tóc và đội mũ mấn. Con rể và 
cháu chất quấn khăn gấp vào trong. Tất cả thân thuộc đều dùng đồ trắng. Sở đĩ 
tang phục của người Việt dùng đồ trắng - vì chữ hiếu cho nên con chịu tang bố 
mẹ không được ăn mặc đẹp, vải sô là loại vải xấu và giá rẻ nhất. Cững theo 


30 


quan niệm dân gian, màu trắng là khởi thủy của các màu, vì vậy nó được dùng 
vào việc hiếu, để tỏ lòng tôn nghiêm, thanh khiết. 

Lễ phát tang cốt giữ sự trọng thể, không nhất thiết phái bày vẽ theo lệ cổ. 
Theo chúng tôi, kế thừa phong tục tập quán cổ truyền, việc để tang ngày nay, 
con cháu vẫn chít khăn tang, nhằm thể hiện sự thương tiếc người quá cố và 
cũng để phân biệt mối quan hệ trực hệ trong tang quyến. Ngày nay, những 
người con trai, con gái, con dâu, vợ chồng đều chít khăn số bỏ múi buông hai 
giải về phía sau; anh chị em ruột, cháu và những người có quan hệ khác đều 
chít khăn gấp vào trong (Không bỏ múi); chất, chút thì chít khăn vàng, khăn 
đỏ... nhằm biểu hiện lòng tự hào của con cháu đã nuôi dưỡng cha mẹ sống lâu 
- đây cũng là tập quán hay cần được phát huy, và đây cũng là một thể chế văn 
hoá truyền thống đã được định hình trong nhân đân ta. 


5. Lập ban lễ tang 


Thường thì sau khi có người từ trần, gia đình tang chủ cùng đại điện chính 
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại điện cơ quan chủ quản người quá cố, hội 
người cao tuổi... phối hợp lập Ban lễ tang. 

Thành phần Ban lễ tang gồm: Đại diện chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ 
quốc, đại diện đoàn thể, hội người cao tuổi... và đại diện gia đình tang chủ 
(nếu người quá cố là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì thành phần Ban 
lễ tang có thêm đại diện cấp ủy đảng). 

Người đại diện chính quyền hoặc đại điện Ủy ban Mặi trận Tổ quốc thông 
thạo, am hiểu vẻ các công việc của lễ tang, được thân nhân người quá cố cảm 
mến, tin cẩn thì làm trưởng ban - để điều hành các công việc lễ tang. Đại diện 
thân nhân người quá cố làm phó trưởng ban (nếu người quá cố không có thân 
thích thì không cần có phó trưởng ban). Đây là trường hợp các địa phương có 
tập quán do chính quyền hoặc đoàn thể đứng ra lo việc tang. Thực tế, ở một số 
vùng, việc tang lễ đều do thân nhân của tang chủ đứng ra lo liệu. 

Người quá cố trước đây thuộc cơ quan, đơn vị hoặc đoàn thể nào, thì nên 
có đại điện cơ quan, đơn vị, đoàn thể đó tham gia ban lễ tang. 


Ban lễ tang có nhiệm vụ điều hành từ đầu đến cuối đám tang theo nếp sống 


31 


văn hoá và theo Quy ước đơn vị văn hoá của cơ sở, ngần ngừa các hành vi mê 
tín dị đoan, hủ tục phục hồi. 

Ban lễ tang thống nhất với tang chủ cử người đem giấy chứng tử và các 
giấy tờ cần thiết đến Công ty mai táng tỉnh. thành phố và Ban quản lý nghĩa 
trang để nhận phần đất và thống nhất ngày, giờ chôn cất. Lúc này. (nếu ở 
thành phố) thì tang chủ và Ban lễ tang phải thực hiện thủ tục hợp đồng với Ban 
quản lý nghĩa trang khâu đào huyệt cho khớp với ngày giờ mai táng. Nếu ở 
nông thôn, nơi nào có đội mai táng thì báo cho đội mai táng giờ đào huyệt, 
cách thức đào huyệt, hướng huyệt... một cách cụ thể: nơi nào không có đội 
mai táng thì tang chủ cử con cháu lo phần này. Ban lễ tang cần cử người theo 
dõi, đôn đốc các khâu chuẩn bị cho thật chu đáo để tránh sơ suất xảy ra. 

Ban lễ tang phối hợp với tang chủ ký hợp đồng xe tang, xe chở thân nhân 
đưa tang, xe chở hoa... theo kế hoạch đã định sẵn (chỉ tiết nơi đón, giờ đón, 
cách thức đi đường, cách thức đi qua nhà... ). 


6. Quản linh cứu, đặt bàn thờ - 


Nếu ở bệnh viện hoặc ở các nhà tang lễ thành phố, linh cữu được đặt ở một 
phòng dành riêng (gọi là nhà quàn). Nếu người quá cố là cán bộ chủ chốt của 
cơ quan, xí nghiệp. nhà máy... thì linh cữu có thể được đặt quần tại hội trường 
hoặc phòng đại sảnh của cơ quan, xí nghiệp... ấy. 

Ở nông thôn, một số địa phương đã xây dựng các phòng đành riêng (gọi là 
nhà quàn) thì linh cữu được đặt tại đây để mọi người đến phúng viếng. Địa 
phương nào chưa có nhà quàn thì gia đình tang chủ chọn một phòng để quàn 
linh cữu. Tùy theo tập quán của từng địa phương, nhưng thi hài bao giờ cũng 
được quàn ở gian trang trọng nhất. 

Ở thành phố, do điều kiện nhà chật hẹp, có nhà cao tầng, thấp tầng, hành 
lang chật hẹp, cầu thang dốc, việc di chuyển linh cữu rất khó khăn (các phường 
nên sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng các phòng đặc biệt cho lễ tang để quàn 
linh cữu và đặt bàn thờ tạm thời ở phòng này, nhằm thuận lợi cho việc phúng 
viếng và đưa tang). Đối với các thành phố lớn thì có thuận lợi hơn, vì có nhiều 
nhà tang lễ; nhưng ở thị xã, thị trấn thì không có điều kiện như vậy, cho nên nhà 


32 


nước rất cần đầu tư xây dựng nhà quàn ở các khu đân cư tập trung, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân đân khi nhà có việc. 

Linh cữu ở nhà quàn (hoặc phòng quàn) nên đặt theo chiều đọc, đầu quan 
tài hướng vào phía trong, để người đến phúng viếng thắp hương và mặc niệm 
phía trước quan tài. Khi di chuyển quan tài ra xe tang (chuyển cữu) thì xoay 
đầu quan tài ra phía cửa để thuận chiều đi (đầu đi trước). Nhân dân ta có câu 
“đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” cũng là hợp lẽ. Một số địa phương cũng có tập 
quán đặt linh cữu theo chiều dọc, nhưng chân thi hài lại hướng vào phía trong. 
Trường hợp này thì khi chuyển cữu không cần xoay nữa. 

Cần lưu ý: Thông thường, nhiều địa phương chuyển cữu theo tư thế đầu di 
trước. nhưng cũng có địa phương lại có tập quán lúc chuyển cữu thì chân lại 
hướng vẻ phía trước - nên cũng tùy tập quán từng nơi mà làm cho thích hợp. 

Cá biệt. phòng quàn quá hẹp chiều đọc, người ta có thể đặt linh cữu theo 
chiều ngang để viếng cũng vẫn được. 

Ngay từ sau lễ phát tang, linh cữu được định vtnơi quàn thì trên nắp linh 
cữu liên tục được thắp hương. nến, để tránh sự lạnh lẽo. Người ta cũng quan 
niệm rằng, còn ánh lửa là sự sống còn được đuy trì (đó chính là nguyện vọng 
của người sống) - nó làm ấm lòng người. 

Dân ta còn chọn một vài đoạn của cây chuối nhỏ (khoảng bằng cổ tay). 
cao độ 4 - Scm để trên nắp quan tài mà cắm hương. Nến cũng được tháp trên 
nắp quan tài cho đến khi hạ huyệt (thường thắp 7 ngọn theo hình thất tỉnh). 

Trên nắp quan tài, dân ta thường cúng “bát cơm, quá trứng”. Đây là một lễ 
thức cổ xưa, quan niệm người chết về thế giới bên kia vẫn cần có thức ăn. Đây 
là suất ăn đường khi về với tổ tiên. (Người ta xới 2 bát cơm úp lồng lên nhau). 
Một bát cơm ta ăn là dương. nhưng hai bát cơm úp vào nhau lại trở thành âm. 
Quả trứng tròn là đương - vì nếu ấp quả trứng sẽ nở thành con - dương. Việc 
cúng “bát cơm, quả trứng” bắt nguồn từ thuyết xa xưa về âm - dương. Có âm - 
đương mới sinh ra muôn loài, sinh ra con người. Từ thời cổ đại Trung Quốc, 
Khổng Tử - nhà triết học lỗi lạc đã nói: “Hữu thiên địa nhiên hậu hữu âm 
dương, hữu âm dương nhiên hậu hữu nam nữ. hữu nam nữ nhiên hậu hữu phụ 
thê, hữu phu thê nhiên hậu hữu phu tử” có trời đất rồi mới có âm dương, có âm 


33 


dương rồi mới có nam nữ, có nam nữ rồi mới có vợ chồng. có vợ chồng rồi 
mới có con cái). 

Người ta luộc quả trứng lên, bóc vỏ đặt lên bát cơm thì quả trứng dễ rơi. 
nên người ta lấy 2 chiếc đũa (một đôi) cắm hai bên sát vào quả trứng. nhằm 
giữ cho quả trứng không rơi. Nếu lấy đôi đũa bình thường là trần tục. nên 
người ta vót đôi đũa thành tua ở một đầu; gọi là đũa bông. Nhưng đũa được 
vớt mấy bông? Sách xưa không thấy để cập tới, nhưng nhiều nhà nghiên 
cứu văn hoá dân gian cho rằng: Nếu người quá cố có bao nhiêu người con 
thì được vót bấy nhiêu bông. Vì vậy, chỉ nhìn bát cơm quả trứng trên nắp 
quan tài, người ta có thể biết ngay rằng người quá cố có từng ấy người con, 

Bát cơm phải đơm đầy úp hai bát vào nhau cho có mu lên - tượng trưng 
cho âm. Quả trứng là dương. Đôi đũa vót có lua tua (gọi là đũa bông) 
tượng trưng cho cây vũ trụ - cho sự sống, với ý nghĩa: có âm-dương mới 
tạo ra sự sống... 

Lập bàn thờ tưởng niệm tạm thời _ 


Bàn thờ có thể đặt ở phía trong (phía đầu quan tài). hoặc phía ngoài 
(phía chân quan tài), hoặc một nơi trang nghiêm tùy theo nội thất của 
phòng quàn và tùy theo tập quán của từng địa phương. 

Nếu bàn thờ đặt ở phía trong, thì chiều cao của bàn có thể chênh hơn 
chiều cao của linh cữu từ 20 - 30cm (không nên đặt bàn thờ quá cao) - tạo 
nên sự cách biệt và không cân đối. 

Nếu bàn thờ đặt ở phía ngoài (phía chân) thì chiều cao của bàn chỉ 
chênh lên so với linh cữu khoảng 10 - 15cm là vừa. Thường tình thì đạt bàn 
thờ ở phía ngoài thì hợp hơn - vì khi thắp hương phúng viếng, người viếng 
nhìn đối diện với người quá cố. Sau khi thắp hương pbúng viếng, người 
viếng đi vòng lên phía đầu để nhìn mặt người quá cố lần cuối, rồi chia bưỏn 
với tang chủ (đứng phía bên trái quan tài), đi tiếp ra bàn ghi số tang và ra 
phòng đợi, chờ dự lễ truy điệu và đưa tang. 

Trên bàn thờ có thể để ánh chân dung người mới qua đời. huân chương. 
huy chương, kỷ vật tiêu biểu của người quá cố và hương, nến (đèn), hoa quả... 


34 


II. NHẠC TANG VÀ TANG PHỤC 


1. Nhạc tang 


Đối với đân tộc ta. nhạc trong lễ tang là một nhu cầu không thể thiếu 
được, nó đã trở thành phong tục tập quán lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức và 
mang ý nghĩa văn hoá truyền thống của đân tộc, vì thế, nhân dân ta đã đúc 
kết “Sống đầu dèn, chết kèn trống ” 

Câu thành ngữ này khẳng định sự cần thiết của kèn trống trong một 
đám tang. Âm thanh của kèn trống trong lễ tang là bản nhạc hòa tấu với 
giai điệu buồn, làm cho đám tang bớt u ám, lạnh lẽo. 

Nhạc của lễ tang do đội nhạc tang (nhạc hiếu) cử hành. Kèn, trống là 
hai loại nhạc cụ chính trong lễ tang. Chủ yếu là kèn giải và trống cơm. 
Cùng với kèn, trống là phường bát âm. Có thể coi phường bát âm là một dàn 
nhạc nhẹ. diễn tấu những bản nhạc: ngũ đối. lâm khốc, nam thương, Xuân 
lữ, nam ai, an thư... (trong lễ viếng), còn lúc đưa đám thì dùng: hành vân, 
lưu thủy. bình bán... # 

Dàn nhạc tang thường gồm các cây: nguyệt, hồ, nhị, tam, tứ (bộ dây), 
sáo, tiêu (bộ hơi), tiu, cảnh, bộc... (bộ gõ). Một số nơi, trong nhạc tang còn 
có trống “tùng đinh” (gọi như vậy là theo hai âm thanh chính là tùng và 
dinh). Trong lễ tang, người ta sử dụng nhiều loại trống cái, trống con, tạo 
nên những bản nhạc tang vừa mang tính chất bị, vừa mang tính chất sôi 
động. làm cho đám tang bớt tẻ nhạt. Nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng nông 
thôn. tiếng kèn giải, trống “tùng định” tạo thành không khí đám tang trong 
lễ viếng. trong lúc chuyện cữu và trong nghỉ trượng đi đường. 

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân về kèn trống khi nhà có tang, thiết 
nghĩ: Mỗi phường, xã, thị trấn nên thành lập đội nhạc tang (nhạc hiếu), do 
UBND hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đứng ra chủ trì, giao cho ban văn hoá 
thông tin tổ chức thực hiện. Nhạc công là những xã viên hoặc người lao 
động thành thị (họ say mê loại âm nhạc này, có năng khiếu âm nhạc truyền 
thống, tự nguyện làm việc hiếu), 


* Thời xưa, ban nhạc tang đầy đủ thường là 18 người, gồm có: phường, 


35 


bát âm (xinh tiền. sáo, nhị, đàn nguyệt, tam, trống cảnh. trống bộc. kèn), 
trống con, trống cái, nạo bạt và già nam (nam ai) thì có trống, kèn, hồ, nhị. 

* Ngày nay, đội nhạc tang đã đơn giản đi nhiều chủ yếu chỉ kèn, trống. 
Chỉ cần độ 2 kèn, I trống cái và I trống con là đủ. 

* Mỗi khi đội nhạc tang thực hiện việc hiếu ở nông thôn, thì chính 
quyền xã trích kinh phí văn hoá - xã hội, giao cho Hội người cao tuổi, cùng 
với phần đóng góp của tang chủ, chỉ bồi dưỡng cho nhạc công. Ở thành phố 
thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với ban văn hoá thông tin đề xuất với 
chính quyền trích quỹ văn hoá - xã hội. cộng với phần đóng góp của tang 
chủ chỉ bồi dưỡng cho nhạc công, để hỗ trợ phần nào, đảm bảo cho họ phục 
vụ lâu dài. 

* Cũng có những địa phương giao cho Hội người cao tuổi vài sào đất để 
trồng hoa, trồng rau. Hoa thì làm vòng hoa viếng tang hoặc bán cho bà con 
ở địa phương (lấy tiền nhập quỹ), và có thể trồng rau để thu hoạch thêm... 
Toàn bộ số tiền thu được chỉ bồi dưỡng cho các thành viên đội nhạc tang và 
những người đào huyệt (theo chế độ quy định của địa phương), và mua sắm 
các nghi trượng đưa tang, mưa trang phục cho những người phục vụ tang lễ. 

Những địa phương chưa tổ chức được đội nhạc tang, tang chủ phải mời 
các thợ kèn trống tư nhân đến giúp đỡ. Theo chúng tôi, ngành văn hóa địa 
phương cấp huyện, quận nên tổ chức cho các tốp thợ kèn trống tư nhân 
đăng ký hành nghề phục vụ các đám tang theo Quy ước nếp sống văn hóa 
Của cơ sở. 

Mấy năm gần đây, nhiều nơi tang chủ không dùng đội nhạc tang. mà 
thay bằng băng (đĩa) nhạc hiếu đã được thu sẵn, rồi sử dụng radio - cassetfe 
cũng rất tiện lợi cho cả lúc phúng viếng và lúc đưa tang. Để tránh tình trang 
tư nhân bắt chẹt các gia đình tang chủ trong việc thuê mướn máy móc và 
băng nhạc. các địa phương nên thành lập các tổ địch vụ loại này trực thuộc 
các Công ty nghĩa trang hoặc Công Iy dịch vụ mai táng thì thuận lợi cho 
nhân đân hơn. 

Tại các nhà tang lễ ở thành phố, ở các bệnh viện, đều cử nhạc khi phúng 
viếng bằng băng hoặc đĩa nhạc đã thu sẩn, cũng rất trang trọng, thuận tiện, 


46 


và được dư luận xã hội hoan nghênh. 

Nhạc tang được cử hành từ sau lễ phát tang và báo tang, chủ yếu là thời 
gian viếng tang và lúc đưa tang. 

Phường kèn thường có những bài riêng để thổi thay lời con khóc cha 
mẹ, vợ khóc chồng, cháu khóc ông bà, anh chị em khóc nhau. Thời xưa 
những họ tộc lớn, anh chị em đông, mỗi người thuê thổi một bài kèn rồi 
thưởng tiền, gọi là “kẻn giái”. 

Theo tinh thần cổ tục, nhạc tang cốt ở sự nghiêm trang, nói lên tình cảm 
con người, vì vậy, nhạc tang cần phải êm ái nhỏ nhẹ, không nên ồn ào vang 
dây, vừa làm phiền phức phố xá láng giêng, vừa mất vẻ trang nghiêm. 

'Toan Ánh có nhận định về việc này như sau: 

“Và chăng nhạc cũng rất cần cho lễ nghỉ, chính nhạc điều khiển lẻ nghỉ 
một phần nào. 

Bởi vậy, trong mọi đám tang ông già bà cả đều có mượn phường kèn 
trống. ' : 

Kèn trống nổi lên trong lúc tế lễ cùng với phường bát âm nổi điệu nam 
thương hoặc nam ai, đem sự bị thảm cho đám tang và điều hoà mọi động 
tác của tang chủ cũng như người chấp sự. 

Mỗi khi người tới phúng viếng, con cháu khóc lên là có điệu kèn trống 
nối theo, như muốn cho hương hồn người chết biết có bạn bè thân thuộc tới 
viếng lễ, 

Và nhờ có kèn trống báo hiệu, nên tang chủ hoặc con cháu khác của 
người chết nếu đang mắc bận thì biết có khách viếng để ra đáp lễ. 

Thường phường kèn trống ngồi ở một nơi gần áo quan để mỗi khi có 
khách tới viếng là thấy ngay”. 

Trường hợp phải chờ con cháu ở xa về hoặc lúc đêm khuya thanh vắng, 
chỉ nên cử nhạc tang khi nào thật cần thiết. Sau 23 giờ và trước Š giờ sáng 
thì không nên cử nhạc tang, để tránh ồn ào làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của 
cư dân quanh vùng. 


37 


Theo tập quán xưa, ở một vài địa phương, do con cái phải túc trực bên 
linh cữu liên tục rất mỏi mệt, và lại phải thức cả lúc đêm khuya nên dễ 
buồn ngủ, vì vậy, những người thợ kèn trống thỉnh thoảng phải làm trò, 
hoặc ca, hoặc đánh trống dồn... để cho mọi người khỏi buồn ngủ, thậm chí 
còn làm gây cười. Theo chúng tôi, việc làm vừa nói ở trên chúng ta nên 
tránh, vì làm giảm sự nghiêm túc của đám tang - trong khi mọi người đang 
đau buồn. Cho nên, các đội nhạc tang hoặc các tốp kèn trống ở địa phương 
cũng như tư nhân, không được bày ra ca, khóc, thương, làm trò... để mua 
vui cho người xem. 

Quan sắt ở các địa phương suốt từ Bắc chí Nam, chúng ta thấy không có 
đám tang nào của các ông già bà cả mà không có nhạc tang, điều đó chứng 
tỏ nó là nhu cầu không thể thiếu ở mọi đám tang (ngoại trừ một số Ít gia 
đình chủ trương gìn giữ sự im lặng tuyệt đối trong thời kỳ tang chế hay đã 
có lời căn dặn trước của người quá cố). 

Các ban nhạc lẻ ở miền Nam phần nào đã có cải cách, dùng kèn và đờn 
cò tấu những bản tân nhạc thời nay có nội dung Š nghĩa buồn. kể công ơn 
của đấng sinh thành, như bản Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân, Ơn nghĩa sinh 
thành của Dương Thiệu Tước. Tuy nhiên, không nên cử những bài hùng 
tráng, bay bướm, 

Ngoài bạn nhạc lễ sử dựng những nhạc cụ cố truyền, người ta còn có xu 
hướng mời những ban kèn đồng của tân nhạc tới trình diễn phụ. lúc sắp 
chuyển cữu, khi động quan hay lúc đưa tiễn linh cữu. Những ban nhạc kèn 
đồng này thường ồn ào, sôi nổi, nên một số người thường không đồng tình, 
chê trách, nhưng một số người khác thì lại quan niệm “đây là lúc mừng 
vong hồn người chết siêu thoát, hay là mừng người quá cố lánh thoát được 
cõi trần ai đau khổ”. 

Những ban nhạc này thường không phải do tang gia thuê mướn rước về, 
mà đo thân bằng quyến thuộc ai đó mời đến phục vụ cho đám tang - gọi là 
cúng nhạc. Vì vậy, nhiều gia tộc lớn, có thanh danh và tiền của giàu sang, 
nhất là người chết của những gia đình này lại “thượng thượng thọ”, có 
nhiều ban nhạc kèn đồng khác nhau đến thay phiên trình diễn và phải sắp 


xếp một chương trình sẵn từ trước để cho có trật tự. Một số người thường 
quan niệm rằng "một đám tang có nhiều ban nhạc kèn đồng cúng nhạc là 
một đám tang trọng thể”. 

Điều cần lưu ý: Không phải đám tang nào cũng có kèn trống. Theo tập 
quán của dân tộc ta cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới là: Cái chết 
nào hợp quy luật (như chết già, chết đúng lúc...) thì có kèn trống. Ngược 
lại. cái chết nào không hợp quy luật (như chết trẻ, chết do tai nạn, chết bất 
đắc kỳ tử, con chết trước cha mẹ...) thì không dùng kèn trống. Cũng từ 
quan niệm chết già, chết hợp quy luật là điều mừng, nên con cháu mới tổ 
chức cô bàn, ăn uống. vì thế nhân dân ta đã có câu “trẻ ma, già hội”. 

2. Tang phục 

Tang phục biểu hiện trình độ văn hoá - văn minh của các dân tộc trên 
thế giới về việc tang. Ở châu Âu, nhưng người chịu tang thường dùng tang 
phục màu đen. Ở ta thì tang phục màu trắng đã trở thành phong tục. 

Qua nghiên cứu các tư liệu cổ về dân tộc học, kết hợp với khảo sát thực 
tế ở các địa phương, chúng tôi thấy rằng: Khi có tang. con trai, con gái, con 
đâu nên mặc tang phục màu trắng (để phân biệt với khách đến viếng tang). 
Áo tang cần sạch sẽ, chỉnh tề là biểu hiện của văn hoá, văn minh. Quan 
niệm của Thọ Mi gia lế là: áo tang phải bằng sô gai, số gấu, rách không 
lạt vá, ngắn không được nối thêm, khi chưa hết tang thì không được 

. đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình hiện nay. 

Theo nghỉ thức việc tang trước đây, mà gần như đã thành truyền thống 
thì: con trai, con gái, con đâu dùng khăn trắng, thắt bỏ múi ra đàng sau (để 
phân biệt với hàng cháu chất). Con rể và các cháu trong họ cũng dùng khăn 
trắng, nhưng không thất kiểu bỏ múi như trên, mà gấp vào. Dân ta cũng có 


tập quán dùng khăn vàng, khăn đỏ, khăn xanh - tùy theo người để tang là 
chất, chút, chít... 


Với cách thức tang phục như vậy, khi gặp đám tang qua đường, không 
cần phải hỏi, ta chỉ nhìn tang phục là có thể biết được người quá cố này có 
mấy con trai, con gái, con dâu, cháu, chất... 


39 


Để thuận lợi cho nhân dân về tang phục khi gia đình có tang. ngành văn 
hoá địa phương nên tham mưu cho chính quyền cơ sở tổ chức các dịch vụ 
may sẵn áo tang các cỡ và khăn tang các loại để cho thuê, vừa tiết kiệm, 
vừa trang trọng. 

Khách đưa tang có thể cài miếng vải đen ở nẹp áo, mép túi hoặc trên tay 
áo bên trái là tùy theo từng người. (Việc cài miếng vải đen lên áo là tùy 
lòng của khách viếng tang và nên để họ tự nguyện chuẩn bị. Cần bỏ cách 
làm ở một số nơi là: cất vải đen hoặc giấy đen để sẵn, rồi bất cứ khách 
Viếng tang nào đến cũng có người cài vào áo khách - không tế nhị). 

Nhân dân ta có tập quán lâu đời vẻ tang phục là con gái, con đâu thì đội 
mũ mãn (vuông vải khâu theo hình phêu để úp lên đầu). Loại mũ này rất 
tiện lợi, vì chụp vào đầu ai cũng vừa, bất kể là người cao hay thấp, tóc dài 
hay tóc ngắn, đầu to hay nhỏ... Từ lúc lễ phát tang trở đi. con gái, con dâu 
lúc nào cũng phải cất tiếng khóc. Khi khóc thì nước mắt, nước mũi chảy ra, 
chiếc mũ mấn vừa là khăn lau nước mắt (chỉ cần dùng tay áp mũ mãn vào 
mắt, vừa tiện lợi, vừa biểu hiện sự vội vàng, bối rối trong lúc đau buồn). 

Con trai thì đội mũ rơm, chống gây. Tập quán này bắt nguồn từ tích xưa: 
Thời đó, có một anh chàng khi bố chết, vì thương cảm quá mà anh cứ đập 
đầu vào tường như có ý định chết theo. Hàng xóm láng giềng can ngăn, giữ 
anh ta lại, nhưng khi đưa đám thì không thể nào giữ được nữa, người ta liền 
nghĩ ra là dùng rơm hoặc lá chuối khô bện lại thành một cái vòng (như cài 
nùn rơm), đặt lên đầu, dùng hai dây hai bên buộc vòng xuống cằm, để cho 
vòng rơm không rơi được - đề phòng khi đưa tang anh ta vật vã, đập đầu vào 
x€ Tang, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó, việc đội mũ rơm 
mang ý nghĩa rất thương cảm và sấn sàng chết theo bố (mẹ). Chỉ có con trai 
mới đội mũ rơm, bởi vì khi đưa tang, con trai đi sát liền xe tang, lúc quá 
thương cảm dễ đập đầu vào xe tang, nếu không có mũ rơm thì dễ bị vập đầu. 

Việc chống gậy cũng đo quan niệm của người xưa là: khi bố (me) qua 
đời, con cái phải túc trực bên linh cữu liên tục, đêm đến phải gối đất nằm 
rơm, không được ăn uống, đi đứng không vững, phải chống thêm cái gây 
lúc điểu khách và đưa đám. 


40 


Từ việc chống gậy, người ta phân biệt thêm để biết người năm trong 
quan tài là cha hay mẹ. Từ đó đặt thêm tục lệ “cha gậy tre, mẹ gậy vông”. 
Gây tre tròn (tượng trưng cho trời), tre rắn chắc là trụ cột, tre có nhiều dối, 
mắt tre mọc ra phía ngoài - tượng trưng cho đối ngoại (chỉ chức nãng người 
cha). Còn cây vông (cây ngô đồng). gọt vuông chỗ tay cầm (tượng trưng 
cho đất), vông có thân gỗ mềm, lá vông tượng trưng cho phái yếu, mắt cây 
vông mọc lẩn vào phía trong ruột - biểu hiện cho nội trợ (chỉ chức năng của 
người me). 

Lại phải nói thêm rằng: Tay cầm của gậy tre tròn, tay cảm của gậy vông 
phải đẽo vuông (cũng là biểu hiện của âm - đương). Nhưng gậy cao bao 
nhiêu là vừa? Các cụ ta xưa thường đo gậy từ mặt đất kéo thăng đứng lên 
theo thân người, đúng chỗ trái tim - là chỗ đau đớn nhất - thì chặt ngang. 
Như vậy là người cao thì gậy dài, người thấp thì gậy ngắn, cho nên khi 
chống gậy, người phải cúi lom khom - mới là biểu hiện của người đau buồn. 

Như vậy, việc đội mũ mấn (của nữ), mũ rơm (của nam) chỉ là biểu hiện 
của tang phục, và cũng là để phân biệt người chị tang với những người đưa 
tang - là biểu hiện của một thể chế văn hoá lâu đời trong việc tang của nhân 
đân ta. Những nơi có tập quán này xét ra không có hại gì trong phong tục, 
tưởng cũng không nên bắt buộc phải bỏ hoặc cấm đoán. 

Riêng việc chống gậy, với tư thế lom khom, khúm núm trông rất khổ ải, 
thiếu tư thế của con người, cần vận động nhân đân bỏ dân. 

Hiện nay ở nhiều địa phương, các đám tang của các thành viên Hội cựu 
chiến binh, có các tiêu binh mặc lễ phục trắng. bổng súng đứng nghiêm 
trang trong lúc phúng viếng cũng như lúc đưa tang. Đây là vấn đề rất mới. 
rất hay, vì nó nâng giá trị của anh bộ đội cụ Hồ. Ngành văn hoá - thông tin 
cùng Hội Cựu chiến binh nên nghiên cứu hoàn thiện nghi thức này đề 
hướng dẫn thống nhất cho cơ sở. 

Nhân khi nói về tang phục, chúng tôi cũng muốn giới thiệu phép để 
tang theo sách Thọ Mai gia lễ (NXB Hưng Long) để mọi người nghiên cứu 
và tham khảo, ngõ hầu có thể chát lọc những điều hay, áp dụng trong đời 
sống đương đại. 


4I 


“Tang phục có 5 hạng theo đó mà để tang` như sau: 

1- Quần áo số gấu là để tang cha mẹ, áo só, khăn số ba năm. Vợ để tang 
chồng cũng thế. nhưng cha rnẹ chồng còn sống thì không được sổ gấu mà 
vẫn để 3 năm. 

Lại như con để tang mẹ mà cha còn sống, thì cũng không được số gấu. 

2- Cơ phục là để tang một năm. 

3- Cửu cóng là để tang chín tháng. 

4- Tiểu công là để tang năm tháng. 

Š- 7y mơ là để tang ba tháng. 

Tưng cao. tầng, tổ: 

I- Để tang cao tổ phụ mẫu: là ông hay bà sinh ra ông cụ mình. thì để 
tang 3 tháng, áo vén gấu. 

2- Để tang tầng tổ phụ mẫu: là ông bà sinh ra ông mình, áo vén gấu để 
Š tháng. 7 

Nếu cha hay ông mình chết rồi, thì mình là người thừa trọng phải áo sổ 
gấu để 3 năm. 

3- Tang tầng tổ bá thúc phụ mẫu: là ông bà cụ họ anh em ruột với ông 
cụ ấy, để tang 3 tháng. 

4- Tang tằng tổ cô: là bà cụ họ chị em ruột với ông ấy thì 3 tháng, đã đi 
lấy chồng thì thôi. 

5- Tổ phụ mẫu: là ông bà sinh ra cha mình. thì áo vén gấu tang Ï năm, 
không có gậy, nếu cha đã mất trước. mà mình là đích tôn thừa trọng, phải 
áo số gấu, mũ gậy trong 3 năm (thay cho bối. 

6- Tổ bá thúc phụ mẫu: là ông bác, bà bác, ông chú, bà thím. bà cô đã 
xuất giá thì chỉ để tang 3 tháng. 

7- Bá thúc phụ mẫu họ, cùng cô họ: là ông họ anh em con chú. con bác 
với ông ấy đều để 3 tháng, tộc tổ cô đã xuất giá thì thôi. 

Tang phục cha mẹ 


I- Tang cha sinh ra mình, thì khăn áo sô số gấu để 3 năm, gậy dùng tre. 


Mẹ sinh ra mình thì vén gấu 3 năm, gậy dùng bằng gỗ vông. 

Như cha đã mất trước rồi. thì tang mẹ cũng được mặc áo số gấu. 

2- Đồng cư kế phụ: là cha ghẻ, nhưng mình ở chung thì tang l năm. 
Nếu trước có ở cùng, sau không ở nữa thì tang 3 tháng. Nếu không ở nghĩa 
là bất đồng cư kế phụ thì không tang. 

3- Tòng kế mẫu giá phụ: là cha mất đi mà kế mẫu lại đi lấy chồng khác, 
mình có theo kế mẫu ở cùng cha ấy, thì tang cha ấy I năm, nếu chẳng ở 
cùng thì không tang. 

4- Đích mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu: thì áo vén gấu. hay số gấu 3 năm. 
nếu kế mẫu phải chia rẽ thì không tang. 

5- Từ mẫu: là mẹ sinh ra đã mất. mình còn tấm bé. cha lại khiến vợ hay 
vợ hầu khác nuôi làm con - ấy gọi là từ mẫu, thì tang áo vén gấu số gai SỐ 
gấu 3 năm. Bằng cha cha chẳng khiến nuôi, có ở cùng thì phục Š tháng. 

6- Giá mẫu; xuất mẫu: là mẹ sinh ra hoặc cha chết mà đi lấy chồng 
khác, cũng phải chia rẽ. hai mẹ ấy cùng thứ mảe thì đều tang Ì năm. 

7- Vợ lẽ cha cùng nàng hầu cha, thì tang 3 tháng. 

8- Nhũ mẫu: là vú cho bú mớm thì 3 tháng. 

9- Con thứ, tang cha mẹ đẻ ra mình là con thứ. mẹ sinh ra mình lại là vợ 
lẽ cha. thì áo vén gấu, tang 3 năm. 

10- Bá thúc phụ mẫu cùng cô: là tang bác trai, bác gái với chú thím, cùng 
cô là anh chị em ruột với cha thì đều I năm. Cô đã lấy chồng thì 9 tháng. 

11- Đường bá thúc phụ mẫu cùng đường cô: là bác trai, bác gái, chú 
thím họ, cùng cô họ. đó là anh em, chị em con chú, con bác, thì đều 5 
tháng, nếu cô đã lấy chồng thì 3 tháng. 

12- Tộc bá thúc phụ mẫu cùng tộc cô: là chú thím bác trai, bác gái, cô 
họ, đó là anh chị em cháu chú, cháu bác với cha, thì đều 3 tháng, cô đi lấy 
chồng thì thôi. 

Tang phục bằng (bảy) vai. 


1- Vợ thì tang Ï năm có gậy, nếu cha mẹ còn sống thì không gậy. 


2- Vợ lẽ hay nàng hầu hoặc có con tay không có con cũng để 3 tháng. 

3- Anh em, chị em ruột thì đều ! năm. Chị dâu, em đâu: 9 tháng; chị em đi 
lấy chồng mà chồng chết hay ruồng rẫy trở về, con lại không có, tang 1 năm. 

4- Anh em, chị em con chú. con bác ruột thì 9 tháng, vợ anh em ấy thì 5 
tháng. chị em ấy đã đi lấy chồng thì 5 tháng. 

5- Anh chị em họ 4 đời thì 5 tháng, chị dâu, em đâu ấy có 3 tháng, chị 
em đã đi lấy chồng thì 3 tháng. 

6- Anh chị em họ Š đời thì 3 tháng, vợ anh em ấy cùng chị em đã xuất 
giá thì thôi. 

7- Anh em, chị em cùng mẹ khác cha thì 5 tháng, vợ anh em ấy không 
tang. Đến đời con cũng không tang. 

Tung về hàng con 

1- Con cá, con thứ đều để tang một năm, không gậy, nàng hầu cả đi làm 
con nuôi nhà người, thì tang cũng thế. ñ 

2- Con gái tang l năm, đã xuất giá thì 9 tháng. nếu xuất giá mà bị 
chồng ruồng rẫy, hay chồng chết, con không có thì tang † năm. 

3- Con rể tang 3 tháng. 

4- Cháu trai họ là con của anh em thì l năm, vợ cháu trai ấy thì 9 tháng, 
dù cháu nào có đi làm con nuôi nhà người, thì 9 tháng, vợ nó thì 5 tháng, 
chấu gái cũng I năm, đã xuất giá thì 9 tháng. 

S- Chấu trai, gái nhà chú bác thì đều 5 tháng, vợ nó thì 3 tháng, cháu 
gái đã xuất giá thì 3 tháng, 

6- Chất trai, gái ông chú, bác 3 tháng, vợ chất ấy cùng chất ấy đã xuất 
giá thì đều thôi. 

Tang về hàng cháu 

I- Cháu trai đích tôn thì I năm, vợ cháu trai ấy thì 5 tháng. 

2- Các cháu trai, gái thứ đều 9 tháng, vợ các cháu thứ thì 3 tháng, cháu 
gái đã xuất giá thì 5 tháng. 


44 


3- Cháu trai, gái nhà anh em 5 tháng. vợ nó cùng người cháu gái đã xuất 
giá thì 3 tháng. 

4- Cháu trai, gái nhà anh em chú bác 3 tháng, vợ nó cùng đứa cháu gái 
đã xuất giá thì không tang. 

Tung cháu tằng 

Đứa chắt vốn cháu trai mình sinh ra 3 tháng; vợ cùng đứa chất gái đã 
xuất giá đều không tang. 

Tang châu huyền 

Là đứa chút tứ đại mà chát sinh ra thì chỉ có 3 tháng, vợ nó cùng đứa 
chút gái đã xuất giá thì không tang. 

Tung người tòng thuộc 

Tông nhân thì trong ngũ phục không có, nhưng cha nhà tông tử còn thì 
để 3 tháng. vợ thì đã hết tang. hai tông tử thì trông giữ từ đường. thừa tự tổ 
tiên, vậy tang phục mẹ cùng vợ người tông nhân ấy đều 3 tháng. để trọng 
tông thống. 

Tám mẹ: 

I- Đích mẫu: Vợ cả bố, các con vợ lẽ gọi là đích mẫu. 

2- Kế mẫu: Là khi còn nhỏ mẹ chết, cha lấy vợ khác, nuôi nấng mình 
thì gọi là kế mẫu. 

3- Từ mẫu: Là mẹ chết còn tấm bé, cha sai người vợ lẽ nuôi mình bú mớm. 

4- Dưỡng mẫu: Là cha mẹ nghèo cho mình để người khác nuôi nấng. 

5- Xuất mẫu: Là mẹ đẻ mình, cha ruồng bỏ. 

6- Giá mẫu: Là mẹ đẻ mình. khi cha chết mẹ ởi lấy chồng khác. 

7- Thứ mẫu: Lầ mẹ sinh ra mình nhưng là vợ lề chu. 

8- Nhũ mẫu: Là mẹ vú cho mình bú mớm từ khi còn tấm bé. 

Tang các con Chồng 

1- Đích mẫu. kế mẫu. từ mẫu, tang các con chồng và đâu cả thì đều 1 
năm. dâu thứ 9 tháng. Kế mẫu lại đi lấy chồng mà con chồng ở theo thì tang 


45 


con ấy 1 năm. Người con ấy “báo tang lại kế mẫu ấy cũng Ï năm, con ấy 
tang anh chị em của kế mẫu 5 tháng. 

2- Giá mẫu, xuất mẫu, tang các con chồng và đâu cả thì đều 1 năm, đâu 
thứ 9 tháng, mà con gái ấy cũng báo tang chồng mình chín tháng. Con cha 
sau là chồng của giá mẫu, xuất mẫu ấy đều không tang. 

Thứ mẫu tang con mình cùng con chồng đều Ï năm. 

Tang họ ngoại (họ nhà mẹ) 

I- Tang ông bà sinh ra mẹ cùng anh chị em ruột với mẹ - tục gọi là cậu 
hay bà đì, già thì đều 5 tháng. Vợ cậu, chồng đì thì không tang. nếu có cùng 
ở một nhà thì vợ cậu, chồng đì mình để tang 3 tháng. 

Trong dân gian có câu: 

“Chồng có, vợ cậu, chồng dì 
Trong ba người ấy chết thì không tạng ”. 

2- Ông bà sinh ra đích mẫu, cùng anh em,=hj em tuột với đích mẫu thì 
3 tháng, 

3- Anh cm, chị em con cô, con cậu ruột. cùng đôi con dì ruột tang 3 tháng. 

4- Cậu tang cháu gái con nhà chị em ruột đều tang 5 tháng, không cứ đã 
đi lấy chồng. mà tang vợ cháu trai thì có 3 thắng. 


“2 
ĩ 


Con của con gái mình và vợ cháu mình đều 3 tháng không cứ đã đi 
lấy chồng. 

Vợ để tang họ nhà chồng 

1- Cụ ky ông, cụ ky bà đều 3 tháng, còn như chú bác cùng cô của ky 
đều không tang. 

2- Ông bà chồng tạng 9 tháng. 

3- Anh, em. chị. em ruột với ông chồng tang 3 tháng: bà cô ấy xuất giá 
thì thôi. 

4- Ông bà sinh ra mẹ chồng tang 3 tháng. 


Š- Cha mẹ sinh ra chồng áo quần số gấu 3 năm. dù chồng có đi làm con 


46 


nuôi nhà người, thì tang theo như chồng. 

6- Bác trai, bác gái, chú thím cùng anh em ruột với cha chồng thì 9 
tháng, cô là chị em ruột với cha chồng tang 5 tháng. 

7- Ông bác, bà bác, ông chú, bà thím họ. cùng bà cô họ tang 3 tháng. 
Cô ấy đã xuất giá thì thôi. 

8- Vợ chở tang chồng cũng quần áo số gấu, tang 3 năm, 

9- Anh em, chị em ruột với chồng cùng vợ của anh em đều 5 tháng. 

10- Vợ chồng cùng chị em của con nhà chú bác tang 3 tháng. Nếu chị 
em đã xuất giá không tang. 

11- Thứ mẫu để tang vợ lẽ cha chồng, cùng nàng hầu của cha chồng đều 
l năm. 

12- Con đẻ cùng các con chồng, con dâu cả của chồng đều | năm: Các 
dâu thứ. cùng con gái đã xuất giá: đều 9 tháng. Nếu người con gái ấy bị 
chồng bỏ, hay chồng chết, con lại chưa cố tang Ï năm. 

13- Anh em trai, gấi nhà anh em ruột của chỏng đều tang Ï năm. Vợ nó 
hay cháu gái đã xuất giá tang 9 tháng. 

l4- Cháu chú, cháu bác tang 5 tháng, vợ nó cùng con gái đã đi lấy 
chồng: tang 3 tháng. 

15- Cháu gái. cháu gái con nhà chú, bác tang 3 tháng. Vợ nó cùng con 
gái ấy đã xuất giá thì thôi. 

16- Cháu trai, cháu gái tang 9 tháng. Cháu gái đã xuất giá tang 5 tháng. 

17- Chất, chút gái trai tang 3 tháng, vợ nó cùng chút gái đã xuất giá 
không tang. 

18- Cậu chồng cùng dì chồng tang 3 tháng. 

(Trở lên là tang họ nhà chồng, nếu ai bị chồng bỏ thì ơn nghĩa ấy cắt 
đứt, không phải để tang). 

Chồng để tang nhà vợ 


Chồng để tang cha mẹ vợ Ì năm, còn đều không phải để tang ai hết. Vợ 
chết lấy vợ khắc cũng vậy. 


47 


Nàng hầu để tang bên chồng 

I- Cha mẹ sinh ra chồng tang Ï năm. 

2- Chồng Quần áo sổ gấu 3 năm. vợ cả chồng tang Ï năm. 

- Tang các con chồng cùng con mình ! năm; con cái họ hàng bằng 

thân không tang. 

Gái xuất giá tang họ mình 

l- Cụ ky, ông bà để tang theo như anh em trai thế nào mình cũng thế. 

2- Anh em, chị em ruột với ông tang 3 tháng; bà cô đã đi lấy chồng thì 
không tang. 

3- Cha mẹ sinh ra mình, áo vén gấu, tang l năm, 

4- Bác trai, bác gái. chú thím cùng cô ruột với cha tang 9 tháng. 

5- Anh em con chú, con bác với cha đều 3 tháng. Cô ấy đã xuất giá thì thôi. 


6- Anh. chị em ruột đều 9 tháng; chị đâu 3 tháng, duy trưởng nam ] 
năm (cha đã chết rỏi). 


7- Anh em, chị em con chú, con bác tang 5 tháng; Vợ không tang: chị 
em đã đi xuất giá tang 3 tháng, 

8- Con nhà anh em gọi là cô ruột tang 9 tháng. 

9- Cháu chú. cháu bác tang 3 tháng. Vợ nó cùng con gái đã xuất giá 
không tang. 

10- Con nhà chị. em gái nó gọi là đì tang 3 tháng. 

Con gái dã xuất giá 

Các tạng có giáng song đều bị chồng bỏ, chồng chết lại không có con, 
trở về nhà, cũng như chưa lấy chồng tang không giáng. 

Đang để tang cha mẹ chưa được Í năm mà chỏng bỏ thì phải để tang 
cha mẹ 3 năm, hoặc để tang cha mẹ được I năm đã trừ phục đoạn, thì chẳng 
được để lại 3 năm, dù phía chồng bỏ trước, sau mới để tang cha mẹ. Chưa 
đủ ! năm mà chồng mới gọi về thì chẳng nên vội, nên để trọn 3 năm xong 
mới trở về. 


48 


Trường phục 
3 loại: 
1- Trưởng trường: Từ 16 đến 19 tuổi. 
2- Trung trường: Từ 12 đến lố tuổi. 
- Hạ trường: Từ 8 đến I0 tuổi (đều lấy thứ tự giáng một bậc). Ví dụ: 

Trai đã lấy vợ, gái đã lấy chồng, dẫu còn trẻ cũng không thể gọi là trường 
được, như vốn mình phải tang l năm, trưởng trường sR ng xuống 9 tháng, 
trung trường giáng xuống 7 tháng, hạ trường giáng xuõ g 5 tháng. 


Như vốn giáng 9 tháng. trưởng trường giáng 7 tháng, trung trường giáng 
5 tháng, hạ trường giáng 3 tháng. Các trường hợp khác đều như thế mà suy. 
Tang bên cha mẹ nuôi 
1- Ky bên cha mẹ nuôi: 3 tháng: cụ bên cha mẹ nuôi: 5 tháng: ông bà 
bên cha mẹ nuôi: Ì năm. 
2- Cha mẹ nuôi có áo bảng gấu hoặc sổ gấu 3 năm, có cả gậy. 
3- Từ ông bà trở lên, nếu mình thừa trọng cũng : SỐ gấu 3 năm. 
4- Ông bà sinh ra mẹ nuôi: tang 5 tháng, còn thì đều không tang. 
Tang họ nhà mình 
(Đã làm con nuôi người để tang bên họ nhà mình) 
1- Ông bà sinh ra cha: tang 9 tháng. 
2- Cha mẹ sinh ra mình: tang l năm, có gậy. 
- Bác trai. bác gái. chú thím và cô là anh em ruột với cha: đều 9 tháng. 
cô đã xuất giá: tang 5 tháng. 
4- Anh em, chị em ruột: tang 9 tháng; chị dâu, em dâu: tang 5 tháng; 
chị em đã xuất giá: tang 5 tháng. 
5- Ông bà sinh ra mẹ: tang Š tháng. 
Trọng tang gặp trọng Iang 
Đang có tang cha chưa xong, không may lại bị đến mẹ thì ngay lúc trừ 
tang cha, mặc đồ trừ tang làm lễ.đại trường; làm xong thì mặc đồ để tang mẹ. 


49 


Nếu mẹ chết mà chưa chồng, lại bị vào nhị trường cha, thì không được 
mặc đỏ trường phục; đang có tang mẹ mà bị tang cha cũng thế, mặc đồ 
phục mà sau lại gặp tang, tức là tang trước có trọng (tường là cát lễ, lễ chưa 
chôn là hung, tuần tốt khốc mới gọi là cát, có quàn đó cũng không được 
mặc đồ trường phục, chớ nên đang lúc hung mà làm cát lễ). 


Trường tang gặp khinh tang 

Đang có tang cha mẹ mà gặp phải tang anh em, dẫu 3 tháng là khinh 
fang; cũng nên đến mà khóc; đến lúc thành phục, thì mặc áo tang mà khóc, 
xong rồi lại mặc đồ tang cha mẹ, nếu trừ trọng tang mà khinh tang chưa trừ 
thì lại phải mặc đồ khinh tang cho hết ngày tang kia. 

Người đi xa xứ khác, biết tin thì khóc ngay ở đó. Đến hôm sau vào buổi 
sớm, mặc ngay đồ tang người mới chết, chưa thành phục thì ngay sau lập 
bàn thờ nhà khác mà khóc, khóc xong lại phải mặc đồ trọng tang. 

Tang Vợ gặp tang anh, em 

Đang có lang vợ mà gặp phải tang anh em, dẫu 3 tháng là nhẹ, cũng nên 
đi thăm, còn các việc khác cứ đó mà suy. 

Tang phục ngày thường: 

Tang phục theo cổ lễ nói trên chỉ áp dụng cho ngày đưa đám và các 
ngày lễ trước khi mãn tang. Còn trong ngày thường tục lệ Việt Nam áp 
dụng cách để tang giản tiện hơn, nhất là từ ngày chịu ảnh hưởng của văn 
minh Âu Tây. 

Đối với đại tang, ngày thường nữ chít khăn trắng, bỏ múi sau lưng: áo 
dài không dùng màu sắc sặc sỡ và may trái sống; đối với các tang khác chỉ 
chít khăn trắng quấn lại. 

Nguyên tắc áp dung: 

Tùy theo liên hệ thân tộc xa gần, trên đưới, mỗi người sẽ để tang thân 


nhân quá cố theo tang chế ghi trên. Nguyên tắc tổng quát của việc áp dụng 
tang chế gồm những đặc điểm ghi sau: 


- Đối với họ nội: tang các bậc tôn trưởng lên đến đời thứ năm; tang anh 
ern họ đến họ bốn đời; tang con cháu đến đời thứ tư. 


50 


- Ở cùng một ngôi thứ trong thân tộc, người chết là nữ đã xuất giá chỉ 
được những người khác chịu tang thấp hơn một bậc so với người là nam 
cùng ngôi thứ. 

- Nữ đã xuất giá cũng giảm một bậc trong việc để tang đối với thân 
nhân thuộc của bên mình và được giảm bớt một bậc đối với thân nhân thuộc 
bên chồng, ngoại trừ các tang trọng thì phải chịu tang như chồng. 

- Nam để tang họ ngoại rất nhẹ và trong giới hạn rất hẹp. 

- Con trưởng phải để tang tổ 3 đời (ông bà) hoặc bốn đời, năm đời theo 
bậc đại tang để thay thế cho cha hoặc ông - nếu những người tôn trường 
trung gian này đã chết trước vì người con trưởng ấy là thừa trọng của người 
vừa quá cố. 

- Phải tang những người nào sẽ có bổn phận tang mình nếu mình chết, 
nhưng kém hơn ít bậc. Quy tắc này gọi là báo phục. 


IV. PHÚNG VIẾNG, ĐƯA TANG, HẠ HUYỆT, ĐẮP MỘ 

1. Phúng viếng 

Ban tổ chức lễ tang thống nhất với tang chủ định giờ phúng viếng và 
làm lễ đưa tang. Có thể dùng bảng hoặc tờ bìa lớn (giấy dày) ghi thông báo 
với nội dung sau: 

- Họ tên người mới qua đời. 

- Ngày giờ mất. 


- Thọ bao nhiêu tuổi. 


N 


- Thời gian phúng viến 


ga 
= 
= 
E| 
PB 

= 

œ 
Ằ® “ 
Đ, 


'n mấy giỜ. 

- Giờ làm lễ truy điệu. 

- Địa điểm chôn cất... 

Thông báo này được treo trang trọng, nhưng phải treo ở những nơi 
thuận tiện dễ nhìn (có thể treo ở phòng khách đợi, phòng viếng tang, ở sân 
chờ...) để cho mọi người có thể xem dễ dàng, mà không cần phải hỏi tang 
chủ vừa đảm bảo khoa học, vừa trang nghiêm. 


31 


Trường hợp gia đình tang chủ ở sâu trong ngõ phố (có nhiều ngách đi 
thông nhau) hoặc ở trong khu nhà nhiều tầng, nhiều phòng biệt lập... Ban 
tổ chức lễ tang nên có các thông báo nhỏ những thông tin cần thiết, mang 
tính hướng dẫn ở trục đường chính đi vào, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
đến thăm viếng. 

Ở thành phố, thị xã, thị trấn, hoặc những nơi có phương tiện thông tin 
đại chúng như truyền hình, phát thanh, truyền thanh... Ban tổ chức lẻ tang 
có thể phối hợp với gia đình tang chủ cùng đoàn thể và Hội người cao tuổi 
gửi thông báo qua các cơ quan thông tin đại chúng - vì đây là phương tiện 
thông báo tới đông đảo quần chúng nhanh nhất. 

Nếu người qua đời là cán bộ quản lý ngành, cơ quan, xí nghiệp cấp tỉnh, 
thành phố... thì cơ quan chủ quản. ban tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ 
nên đưa “tin buôn” trên các báo địa phương. (Phần này có quy định của Ban 
tổ chức chính quyền cấp tỉnh, thành phố và chế độ chính sách của Sở Lao 
động, Thương binh và xã hội về việc đăng "un buồn” hay “cáo phó” trên 
các báo, 

Các đám tang ở thành phố, hoặc ở những gia đình chật chội, ban lễ tang 
nên chủ động điều tiết nhịp độ phúng viếng cho hợp lý và khoa học (tránh 
tình trạng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và họ hàng thân thích đến phúng 
viếng đông, lại tập trung vào thời điểm nhất định, khách viếng phải chờ lâu, 
lại không có chỗ ngồi, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm khi viếng tang). 

Trong khi khách chờ đợi viếng tang, ban lễ tang và gia đình tang chủ 
nên bố trí phòng đợi có bàn ghế để tiếp khách viếng - nên có nước trà, trầu 
cau tiếp khách - tùy thuộc vào điều kiện của gia đình tang chủ và tùy tập 
quán của địa phương. (Nhiều địa phương có quy ước nếp sống văn hoá là 
trong các đám tang không dùng thuốc lá và không ăn cô bàn là rất tiến bộ, 
nên vận động toàn dân thực hiện tốt điều này). 

Trường hợp nhà tang chủ quá chật chội, không thể có phòng đợi, thì ban 
tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ dựng tạm mái che, hoặc làm rạp che bạt 
để cho khách chờ viếng tang ngồi. 


Ban tổ chức lễ tang và gia đình tang chủ cần cử người hướng dẫn để xe 


và trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô của khách đến viếng tang, để tránh 
sự lộn xôn, thất lạc hoặc mất mát tài sản của khách viếng tang. 

Đúng giờ viếng tang, Ban tỏ chức lễ tang mời thân nhân của gia đình 
tang chủ vào viếng trước. Tiếp theo là đoàn đại biểu của cơ quan chủ quản 
của người quá cố. Các đoàn khách khác và bà con thân tộc, bè bạn... đến 
viếng tang cần đăng ký với ban tổ chức. để ban tố chức sắp xếp và điều 
hành theo thứ tự. Khách đến viếng nếu có đem theo vòng hoa, khi chưa đến 
lượt mình, thì vòng hoa được để bên ngoài, không làm ảnh hưởng đến đoàn 
khách đang viếng. Khi có thông báo đến lượt đoàn mình. thì vòng hoa được 
trao cho ban tổ chức. mọi người bỏ mũ nón, chỉnh tỀ vào viếng tang. 

Nhân đân ta nhiều nơi vẫn có tập quán phúng viếng bằng nhang. nến. 
phong bì (tiền), những thứ này được để lên chiếc đĩa đặt ở bàn thờ trước 
linh cữu. 

Lúc này, khách viếng tang có thể thấp nhang (hoặc được ban tổ chức 
đưa cho thẻ nhang) - nếu đoàn viếng tang đông người, thì chỉ người đại diện 
của đoàn thắp nhang mà thôi. Sau khi thắp nhang. khách viếng có thể mặc 
niệm hoặc chắp tay vái người quá cố trước linh cữu. 

Xin lưu ý: Khi phúng viếng người quá cố thì khách viếng tang chỉ vái 
người quá cố hai vái (theo quan niệm của nhân đân ta là mặc dù người đã 
chết nhưng chưa chôn xuống đất thì chưa thành ma thì cũng như người sống. 
Trước đây nhiều nơi có tập quán “lễ sống bố mẹ” cũng chỉ vát hai vái mà 
thôi). Khi khách phúng viếng bố mẹ mình hai vái, thì thân nhân của người 
quá cố đáp lại một vái, hàm ý là: Xin nhận một vái và xin gửi lại một vái. 

Khi phúng viếng xong. khách đi vòng linh cữu để nhìn mặt người quá 
cố. rồi chia buồn với thân nhân, và đi tiếp ra phòng ghi số tang hoặc phòng 
tiếp khách của tang chủ, để chờ làm lễ truy điệu và đưa tang. 

lầu hết các gia đình tang chủ hiện nay đều bố trí có bàn ghi SỐ tang. 
Khi viếng xong. trưởng đoàn hoặc bạn bè thân thích có thể ghi sổ tang tại 
bàn. Lời văn ghi trong sổ tang thường rất ngắn gọn, súc tích, thông thiết 
nghĩa tình. 


c¬ 
t» 


Từ lúc khâm liệm, phúng viếng, đưa tang, hạ huyệt... tang chủ có thể 
chụp ảnh, quay băng hình (đặc biệt đối với các đoàn viếng tang và khách 
viếng tang) để lưu giữ lâu đài. 

Lại phải nói thêm rằng: Vị trí đứng của gia đình tang chủ ở phía bên 
trái linh cữu. Người chủ trì (quan trọng nhất, gần gũi nhất) đứng phía đầu 
linh cữu, rồi tiếp theo là những người vợ hoặc chồng của người quá cớ. thứ 
đến là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chất, họ hàng gần... 

Bà con, anh em, bạn bè thân tình - theo truyền thống lâu đời của đân tỘC 
đùm bọc nhau, đỡ đần nhau khi hoạn nạn, lúc tang gia thì tùy khả năng mà 
có hình thức giúp đỡ thiết thực cho tang chủ (đây là tập quán tốt đẹp cần 
phát huy) nhưng không được coi là món nợ phải trả về sau. Tuy nhiên. ở 
thôn quê và ngay cả ở thành thị hiện nay, người ta vẫn phúng viếng phong 
bì (tiền) để trực tiếp giúp đỡ tang chủ lúc cần thiết. Đây là một việc rất thực 
tiền. Mọi món tiền hoặc đồ lễ phúng viếng của ai đều được gia chủ ghi rõ 
ràng vào trong một quyển sổ, để về sau tang chú theo đó mà cám ơn. trả ơn, 
hoặc khi có người nào khác lâm vào cảnh tình tang ehế như mình. thì phúng 
viếng giúp đỡ lại. Đây là một đặc điểm của tương quan giao tế xã hội mà 
người Việt ta đã ý thức từ lâu trong cuộc sống cộng đồng tập thể. 

Nên bỏ lệ phúng viếng bằng thịt và thức ăn chín. Đặc biệt cần bỏ việc 
bày mâm cúng trước quan tài. (Một số vùng đồng bào đân tộc ít người đã có 
tập quán này từ lâu đời. chúng ta cần giải thích, vận động để quần chúng 
hiểu ra và bỏ dần, không nên dùng mệnh lệnh cứng nhắc, tạo nên sự phản 
ứng không có lợi). 

Các cơ quan, đoàn thể, họ tộc... có thể viếng bằng vòng hoa (nếu như 
thật thân tình). Tránh tình trạng cơ quan, đoàn thể, cá nhân không có quan 
hệ trực tiếp với người quá cố nhưng vì phải đối ngoại, hoặc vì người quá cố 
là bố, mẹ của cán bộ cao cấp. hoặc thủ trưởng một đơn vị (đù là nhỏ, nhưng 
có quan hệ đến *báất cơm manh áo” của mình) mà viếng vòng hoa quá 
nhiều, gây lãng phí và phô trương không cần thiết. 

Dân ta có tập quán phúng viếng bằng đối, trướng. Đây là nét đẹp của xã 
hội Việt Nam xưa, bởi vì thời xưa báo chí còn quá ít, các đám tang hầu hết 


34 


lại chưa có điếu văn để nói về thân thế, sự nghiệp của người chết cho nên, 
người ta phải dùng câu đối để nói về thân thế và gia cảnh của người qua đời 
bằng hình thức khái quát nhất. Câu đối. dân ta thường dùng hai mảnh vải 
vuông (loại vải chiều ngang 40 phân), mỗi mảnh đài khoảng 1.2m, viết chữ 
vào đấy nhằm ca ngợi nhân cách của người quá cố. Sau 49 ngày hoặc 100 
ngày. gia chủ giặt các câu đối đi, lấy vải đó may quần áo cho trẻ + nhỏ, thực 
là tiết kiệm. 

Dân ta còn phúng các bức trướng. Trên bức trướng người ta viết những 
lời cầu mong sự tốt đẹp cho người mới qua đời. Nhưng cần lưu ý là đối hoặc 
trướng phải phù hợp với trình độ hiểu biết và nhân cách của người quá cố 
khi còn sống. 

Ngày xưa, những bức trướng và câu đối phúng viếng được treo ngay Ở 
chung quanh tường nơi đặt linh cữu để hương hồn người khuất có thể nhận 
thấy được, và cũng để những khách tới viếng có thể đọc thưởng thức nghệ 
thuật văn chương với ý hay, lời đẹp. 

Xưa, người ta rất trọng văn nho, đối trướng, cho nên mỗi người con trai, 
con gái đều có câu đối khóc cha mẹ, vợ khóc chồng và cả anh em cũng có 
thể khóc lẫn nhau. 

Trong đám tang ngày nay, câu đối người ta rất ít dùng, nhưng trướng thì 
quá nhiều. Mặt khác. nội dung chữ viết trên trướng thường là rất chung 
chung. chẳng nói được điều gì. Và trướng thì đám nào cũng giống đám nào: 
cũng mẫu vải ấy, nội dung chữ nghĩa ấy. vừa sáo rồng, vừa đơn điệu, nghèo 
nàn, nhàm chán như “Tiên cảnh nhàn du”. “Thiên thu vĩnh biệt”, ' “Tây 
phương cực lạc”. "Quả phúc viên thành”, “Nghĩa trọng tình thâm”... Trớ 
trêu thay. có đám người chết là một thanh niên, mà trướng lại viết: '”Tiên 
cảnh nhàn du”. Thậm chí, có đám tang lại có người phúng bức trướng viết 
“Phước như Đông Hải - Thọ tựa Nam Sơn” thì thật là cả một sự miĩa mai. 

Tuy nhiên, đối với đám tang những người có tuổi, nên có bức trướng 
của Hội người cao tuổi, với hàng chữ “Thiên thu vĩnh biệt” là đủ. Nhìn 
chung. nội dung các bức trướng nên ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa sâu sắc. 
Màu sác của bức trướng không nên loè loẹt (có thể dùng nền đen, chữ 


tì 
ta 


trắng: hoặc nền trắng, chữ đen, bởi vì màu sắc cũng tạo nên sự tôn kính và 
thiêng liêng. Nên dùng chữ quốc ngữ, viết chân phương trên bức (rướng. 
hoặc viết theo lối chữ triện - để tạo nên sự cân đối, hài hoà và quen mắt đối 
với mọi người. 

2. Đưa tang 


Trước giờ đưa tang, Ban lễ tang thông báo cho khách đã viếng tang và 
thân nhân về kế hoạch cụ thể và giờ giấc đưa tang. 

Đúng giờ quy định, Ban lễ tang mời thân nhân và khách đưa tang tập 
trung trước linh cữu để làm thủ tục lắp cá và đóng chốt ván thiên của áo 
quan để chuẩn bị làm lễ truy điệu, 

Hiện nay, lễ truy điệu thường được tổ chức tại nơi quản thị hài (vì nơi 
đó bà con đến phúng viếng và đưa tang đông đủ nhất, trong số đó có một số 
người chỉ đưa tang một đoạn thôi). Tuy nhiên, ở các làng quê Việt Nam. 
nhiều đám tang khi hạ huyệt mới đọc lời điếu vì rằng, mọi người đều đưa 
tang ra tới huyệt, nên tại nghĩa trang địa phương, bà con họ hàng. bạn hữu. 
thân thích có mặt đông đủ nhất - lúc đó cũng là giờ phút vĩnh biệt cuối 
cùng. Đây cũng là hình thức lễ truy điệu. tuy không phải là phổ biến, song 
cũng hợp lẽ và được chấp nhận. 

a. Điểu văn 

Thường khi có người nằm xuống, tang chủ bao giờ cũng phải chuẩn bị 
điều văn ngay. Điếu văn có thể do Hội người cao tuổi cơ sở chuẩn bị và do 
tang chủ cung cấp tư liệu. Điếu văn cũng có thể do cơ quan chủ quản người 
quá cố soạn thảo, rồi được gia đình tang chủ bố sung, sửa chữa. hoàn thiện. 

Nội dung diếu văn, lời điếu hoặc lời vĩnh biệt phải nói lên được tình cảm 
thương tiếc, nhớ thương của những người đang sống đối với người quá cố. 

Tùy theo công trạng, đức độ và những đóng góp của người quá cố đối 
với đất nước, đối với dân tộc, quẻ hương làng xóm, đối với gia đình, họ 
tộc... mà soạn điếu văn cho sát hợp. 

Điếu văn hoặc lời điếu chỉ nêu những nét chủ yếu trong cuộc đời người 
quá cố, để con cháu tự hào và mọi người lấy đó làm tấm gương trong cuộc 


36 


sống hàng ngày (không nêu khuyết điểm, nhược điểm và cũng đừng tâng 
bốc quá mức hoặc lời văn quá sáo rồng). 

Trình tự điếu văn như sau: 

+ Lể người quá cố: 

- Họ, tên, bí đanh (nếu có). 

- Ngày. tháng, năm sinh. 

- Sinh quán. 

- Hoàn cảnh gia đình... 

- Quá trình trưởng thành và những cống hiến đốt với Tổ quốc. với đân 
tộc, xã hội. (Phần này cần nói rõ quá trình học tập mẫu mực từ thời học 
sinh; những cống hiến. hy sinh, dũng cảm trong chiến đấu (nếu đã tham gia 
quân đội: những đóng góp. sáng tạo, kiên trì. nhân nại để hoàn thành những 
công trình và những công việc được cơ quan. xí nghiệp giao cho (nếu là cán 
bộ, viên chức); hãng say lao động sản xuất ở đồng ruộng hoặc nhà máy, xí 
nghiệp...: những công việc được giao đã vượt mọi khó khăn, chịu đựng gian 
khố, hy sinh quyền lợi cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Tình cảm và uy tín của người quá cố trước đây đối với gia đình. bọ 
hàng, bà con xóm phố, đồng đội, bè bạn... 

- Trường hợp lâm bệnh và đã hết lòng cứu chữa, nhưng do... không qua 
khỏi, nên đã từ trần vào hồi ...... giờ. ngày ... tháng, ... năm... thọ... tuổi. 

+ \ổ những người đang sống: 

- Vỏ cùng thương tiếc, 

- Mãi mát lớn lao của những người đang sống, 

- Lời hứa của những người đang sống, sẽ tiếp tục những công việc dở 
dang của người quá cố và trước giờ phút vĩnh biệt... 

Lời văn ngắn sọn, khúc triết, văn viết theo lối biển ngâu, lời lẽ xúc động. 

Người thay mặt Ban lễ tang đọc điếu văn, mọi người bỏ mũ nón. chỉnh 
tể y phục và đứng nghiêm trang lắng nghe. 


Cai 
— 


Dứt lời điếu, mọi người mặc niệm một phút trước giờ vĩnh biệt và nhạc 
tang tiếp tục cử hành. 

Lại phải nói thêm ràng: Nếu người quá cố là cán bộ, viên chức thì thủ 
trưởng cơ quan đọc điếu văn: nếu là xã viên Hợp tác xã thì chủ nhiệm HTX 
đọc; nếu là Đảng viên thì Bí thư đảng uỷ đọc. Ở cấp Bộ, nếu là cán bộ cấp 
vụ, thì thứ trưởng đọc: nếu thứ trưởng hoặc Bí thư đảng uỷ qua đời thì Bộ 
trưởng đọc điếu văn... 

(Không nhất thiết mọi người qua đời đều phải có điếu văn. Nếu người 
quá cố không có gì đặc biệt thì trước khi chuyển cữu, ban lễ tang chỉ nên 
nói vài lời vĩnh biệt hoặc nói lời điếu). 

Trước khi đưa linh cữu ra xe tang, người điều hành tang lễ mời mọi người 
đi vòng thi hài để nhìn mặt người quá cố lần cuối, đi theo trình tự sau: Trước 
tiên là gia đình tang chủ, tiếp theo là họ hàng và thân bằng cố hữu... 

b. Đưa linh cũu ra xe tang 

Chọn những người kho¿ mạnh trong số-con cháu, trừ trưởng nam (con 
trưởng không trực tiếp khiêng quan tài). đồng sự, đồng nghiệp. đại diện 
chính quyền địa phương, long trọng viên... dùng tay khiêng linh cữu ra xe 
tang theo sự điều khiến của một thành viên trong ban lễ tang. 

Khi khiêng linh cữu, người điền hành phải phân bố lực lượng cho đều 
(ai đứng ở vị trí đầu, ai cuối, người cao, người thấp như thế nào cho hợp - 
nếu ở nhà cao tầng phải di chuyển thi hài xuống cầu thang, thì những người 
đi trước phải khoẻ mạnh. cao...). Trước khi chuyển linh cữu, mội người đều 
dùng tay nhấc bổng linh cữu lên một lần - nhằm kiểm tra xem linh cữu đã 
thật chắc chắn chưa, rồi lại đặt xuống. Những người khiêng linh cữu đều 
nhất nhất theo hiệu lệnh của người điều khiển (người điều khiển mà thời 
xưa gọi là người chấp hiệu). Người điều khiển thường dùng hiệu lệnh để chỉ 
huy mọi người (thời trước, người chấp hiệu nhất thiết phải chỉ huy bảng mõ 
hoặc trống khẩu; ngày nay. nếu không có phương tiện ấy thì dùng một 
thanh tre làm mõ). Mọi người khiêng lính cữu phải trông người ch: huy và 
theo những quy định chặt chẽ, cốt làm sao khi di chuyến linh cữu phải giữ 
được thật thăng bằng, tránh tình trạng không có người chí huy. gây ồn ào, 


8 


c2 


lộn xôn; lúc gặp tình huống khó khăn, những người chuyển linh cữu không 
biết theo ai, làm giảm sự trang nghiêm. 

Thời xưa. người chấp hiệu dùng trống khẩu hoặc hai thanh tre phát ra 
những tiếng các, các đều đều nghĩa là mọi việc ổn thoả, cứ thế mà đi. Khi 
có hai tiếng cđc, các từng nhịp là nâng lên hoặc hạ xuống một chút... 

“Một tiếng bỏ đi, hai tiếng rà rì mà lên ” 

Người chấp hiệu phải chỉ huy làm sao để cho linh cữu đi thật thăng 
bằng. Trước đây, người ta còn để trên nắp quan tài chén rượu. hoặc bát 
nước đầy, người chấp hiệu phải chỉ huy làm sao mà khi chuyển linh cữu (kể 
cả lúc lên xuống cầu thang) rượu và nước cũng không sánh ra ngoài mới đạt 
yêu cầu. 

Nhất Thanh có viết về lúc đưa lĩnh cữu như sau: 

“Ta có tục muốn giữ cho thi hài người chết như được nằm yên, cho nên 
khi di chuyển cần phải êm ả nhẹ nhàng chẳng khác gì để nguyên một chỗ 
không động đến. Nhà giàu có, thường hay treo giải cho đô tùy (người 
khiêng thi hài), để một bát nước đầy trên nắp quan tài, khiêng đi, nhấc lên. 
đặt xuống sao cho không sóng sánh nước ra mới là khéo. 

Lại còn có tục lúc đưa đám thì đi thật chậm là như có ý đùng dằng lưu 
luyến không đành mai táng cho nhanh. Ở nhà quê có đám một cây số đường 
mà đi mất nửa ngày trời, chẳng bù cho Âu Tây người ta chở xác đi xa chẳng 
khác gì những kiện hàng không cần êm tay mà cần mau lẹ, trừ lúc táng làm 
lễ theo nghi thức trọng thể”. 

Người chỉ huy điều khiển mọi người nhấc quan tài lên lần thứ hai, nhẹ 
nhàng xoay quan tài để đầu đi trước (ông cha ta có câu “đẩu có xuôi thì 
đuôi mới lọt `). 

Khi ra tới xe tang hoặc đòn khiêng thì nhẹ nhàng đặt linh cữu vào một 
cách cẩn trọng. Đầu lĩnh cữu chuyển vào xe trước, chân ở phía sau. 

c. Thú tự dưa tang 

Thông thường một đám tang, khi đưa tang được xếp theo đội hình như sau: 


- Đi đầu là cờ tang chung. 


- Phướn, đối. trướng của Hội người cao tuổi hoặc của ban tang lễ (nếu có). 

- Bàn để ảnh (chân dung người quá cố), hương hoa (trước đây gọi là 
long đình hay hương án, ngày nay có thể đơn giản hơn là chỉ có người mang 
chân dung (có khung) người quá cố). 

- Vòng hoa và các bức trướng khác (nếu có). 

~ Đội nhạc tang (kèn, trống, bát âm...). 

- Linh cữu. (Theo cổ lệ là "cha đưa, mẹ đón”, nghĩa là: nếu người chết 
là cha thì con trai chống gây tre đi theo sau quan tài. Nếu người chết là mẹ 
thì con trai chống gậy vông đi giật lùi. con gái và con dâu phải gào khóc và 
lăn mình trên đường trước xe tang làm như cản lại, để tỏ lòng hiếu tháo! 
Việc đi giật lùi, dân ta đều nói đó là biểu hiện của sự thương cảm. con cái 
không muốn cha mẹ ra đi - ý muốn cản lại. Thực ra khi nghiên cứu kỹ vấn 
đẻ này, nhiều nhà nghiên cứu văn hoá dân gian cho rằng: Người phụ nữ qua 
đời trước khi khâm liệm người ta đã dùng bông gòn nút hai lỗ tai, hai lỗ 
mũi và hậu môn để không cho tà khí thoát ra: riêng âm hộ thì không đám 
nhét cái gì vào. nên tà khí sẽ bốc ra từ đường âm hộ - gây ô nhiễm cho con 
cháu - vì họ đi liền sau đó). Ngày nay. ở các đám tang thì con trai. con gái 
đều đi theo sau quan tài. 

- Tiếp theo là thân nhân người quá cố (theo trình tự: con trai, con gái, 
con dâu, con rể, cháu, chất...). 

- Tiếp đến là họ hàng, bà con xóm phố, bè bạn... (khách đưa tang). 

Ổ nông thôn. nghĩa trang thường không xa khu dân cư sinh sống, nên 
không cần có phương tiện cơ giới đưa linh cữu đi, chỉ có xe tang kéo tay, 
hoặc có nơi còn khiêng băng đòn khiêng thì đội hình đưa tang đi từ nơi cất 
quan đến mộ huyệt vẫn theo thứ tự như trên. 

Mọi người qua đường gặp đám tang, nhường đường cho đám tang đi quả 
và ngả mũ nón chào vĩnh biệt. Xe cơ giới (kể cả xe máy) khi gặp đám tang 
thì tắt máy, ép xe sát vào bén đường, nhường cho đám tang đi qua... Tất cả 
những điều nói ở trên là biểu hiện của văn hoá - văn minh, 


Ở thành phố. thị xã. nghĩa trang xa hàng chục cây số. thường phải có xe 


60 


tang bằng cơ giới phục vụ, thì đội hình đưa tang cũng như trên. Xe đưa linh 
cữu và xe chở khách đưa tang thường đi chậm. Sở dĩ xe phải chạy chậm vì 
tang chủ muốn níu kéo người quá cố ở với con cháu lâu hơn, để tỏ lòng 
thương tiếc. Quãng đường đám tang đi chạm khoảng 200 mét, nếu địa thế 
đoạn đường quá hẹp. lại là nơi giao thông qua lại đông đúc. thì chì nên đi 
chậm một đoạn ngắn khoảng 100 mét, rồi đừng lại. l.úc này. người thay 
mặt ban lễ tang hoặc đại diện gia đình tang chủ nói lời cảm ơn đổi với 
những người đưa tang và mời những ai có điều kiện thì lên xe đi ra nghĩa 
trang. Lúc này, tùy theo tập quấn từng nơi, ban lễ tang hoặc gia đình tang 
chủ cử người mời trầu, mời thuốc lá đối với những người đưa tang một đoạn 
ngắn để vừa đáp lễ, vừa từ biệt. Đây cũng là phong tục đẹp được định hình 
ở nhiều địa phương, cần phát huy. (Nơi nào hoạc gia đình nào không có 
điều kiện, hoặc không có tập quán này thì không nhất thiết phải làm theo). 

Những người có điều kiện đi tiếp ra nghĩa trang thì được ban tang lễ sắp 
xếp lên các xe đã được bố trí trước để đưa khách viếng ra nghĩa trang. Lúc 
này xe chạy hanh hơn, nhưng ngay ở những đöạn đường tốt, tốc độ của xe 
cũng không nên chạy không quá 2S5km/giờ. Ở những đoạn đường xấu, hoặc 
đoạn đường có nhiều ổ gà. người lái xe phải chạy chậm và chạy thật cẩn 
thận, để đảm bảo cho sự an toàn và trang nghiêm của đám tang. 

Nhiều đám tang khi chuyển linh cữu từ nhà tang lễ về nơi an nghĩ cuối 
cùng, thường vòng vẻ qua nhà, rước ảnh lên bàn thờ. thấp hương, làm lễ, 
sau đó mới đi tiếp ra nghĩa trang. Tuy nhiên, có những đám tang không thể 
đưa xe tang về qua nhà được vì đường phố quá chật hẹp - nhất là ở các khu 
nhà cao tầng. Mặt khác, tục đưa linh cữu về qua nhà cũng là mới đạt ra gần 
đây, không nhất thiết cứ phải làm theo. Trong trường hợp gia đình tang chủ 
nào thấy cần thiết, thì ban tang lễ và tang chủ phải chuẩn bị trước thật chủ 
đáo, để xe tang đưa qua nhà được thuận lợi, không làm tắc nghẽn giao 
thông ở khu dân cư. 

Bỏ tục “khóc mướn” (thuê người khóc), vì biểu biện sự giả đối. làm trò 
cười cho thiên hạ, không phù hợp với đạo đức của người Việt Nam chúng ta. 


Hầu hết các đám tang ở nông thôn cũng như thành phố, khi đưa quan tài 


61 


đi đường (từ nhà đến nghĩa trang), các gia đình tang chủ thường rắc vàng 
mã dọc đường - đó là loại vàng thoi bảng giấy có cốt nan. Theo quan niệm 
của người xưa, thì đây là tiền mãi lộ cho ma cũ, để không bắt nạt ma mới, 
không gây rắc rối lúc đi đường. Mặt khác, phải rắc vàng để đánh dấu. thì 
sau này linh hồn người chết mới biết lối mà trở về nhà trong những ngày 
giỏ, tết, tuần tiết... Việc làm đó thật ra không có cơ sở khoa học. 

Tuy nhiên. khi quan sát thực tế thì hầu hết các đám tang ở nước ta (kể 
cả các đám tang của các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước) cũng đều 
rắc vàng mã dọc đường. Chúng tôi nghĩ rằng, trong tâm thức nhiều người 
hẳn là không tin việc rắc vàng mã dọc đường có ý nghĩa như vậy, nhưng tập 
quán này đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân ta ở nhiều thời kỳ, ở nhiều thể 
chế chính trị - xã hội, nên khó mà bỏ được ngay. 

Vài năm gần đây, ở một vài đám tang còn có tình trạng là rắc cả tiền giấy 
dọc đường lúc đưa tang (loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát 
hành mệnh giá 200, 500, 1000 và thạm chí 2000 đồng). Đây là hiện tượng kỳ 
lạ. có thể do thiếu hiểu biết về phong tục. không hiểu được triết lý âm - 
dương, mà dân đến vị phạm pháp luật của Nhà nước (huỷ hoại đồng bạc ngân 
hàng). Những trường hợp này cần phải xử lý bằng pháp luật hiện hành. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, ngành văn hoá thông tin cần tuyên 
truyền sâu rộng và giải thích cặn kẽ để quần chúng hiểu, nhận biết những 
điều phải, trái, đúng, sai nhằm tự điều chỉnh những công việc về lễ tang khi 
gia đình mình gặp phải. Mặt khác, các cơ sở, các địa phương nên đưa vào 
Quy ước nếp sống văn hoá cộng đồng, để đùng dư luận xã hội mà điều 
chỉnh hành vi cá nhân trong đời sống hàng ngày, chống hủ tục lạc hậu, bài 
trừ mê tín dị đoan và giữ gìn vệ sinh môi trường, 

Trước đây, ở nhiều địa phương khi linh cữu được chuyển ra xe tang thì 
trong nhà đốt một bánh pháo. Theo quan niệm của đân ta là đối pháo để trừ 
tà, nhưng thực chất. chúng tôi cho rằng đốt pháo để trừ uế khí, nhằm phá 
tan bầu không khí lạnh lẽo, chết chóc mà thôi. Tuy nhiên, nhà nước ta đang 
thực hiện chủ trương cấm đốt pháo, mà lâu nay các địa phương đã thực hiện 
rất nghiêm chỉnh, cũng là rất hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện nay. 


62 


3. Hạ huyệt 


Khi chuyển linh cữu ra tới huyệt, linh cữu được hạ xuống cạnh huyệt. 
Ban lễ tang chờ cho mọi người đến đông đủ (nếu trước khi cất quan chưa 
đọc điếu văn, thì điếu văn được đọc vào lúc này), mọi người cúi đầu vĩnh 
biệt người quá cố. 

Theo tập quán của dân tộc. trước khi hạ huyệt, người ta phải làm lễ 
cúng 0h: thân ở ngoài nghĩa địa. Tang chủ thường chuẩn bị trầu, rượu, vàng 
hương và đĩa xôi, miếng thịt lợn hoặc miếng thịt chân giò. để xin phép được 
an táng người chết tại nơi đây. Các nghĩa địa thường có một cái miếu nhỏ, 
cũng có nơi chỉ có ban thờ zhổ thần bằng một bệ thờ ngoài trời được xây 
cân thận bằng gạch. Nếu trường hợp nghĩa địa cũng không có bệ thờ thần 
thổ địa, thì tang chủ chuẩn bị một cái ghế đấu, rồi đặt mâm cúng lên đấy để 
thực hiện nghi lễ. 

Cần lưu ý: Để khi hạ huyệt được trang trọng, đúng nghi thức truyền 
thống, Ban lễ tang hoặc tang chủ cần chuẩn bị 3 chiếc đòn khiêng. môi đòn 
dài khoảng l.Š5m bắc ngang miệng huyệt, rồi đặt linh cữu lên 3 đòn đó. 
Đồng thời bên cạnh 3 đòn cũng luồn 3 dây thừng tốt, để khi hạ huyệt, người 
ta cầm các đầu dây thừng nâng linh cữu lên, rút đòn khiêng phía dưới rỏi từ 
từ hạ linh cữu xuống huyệt (như vậy là phải có 6 người hoặc 12 người cầm 
đầu đây thừng khi hạ huyệt). 

Để giữ thăng bằng khi hạ huyệt, vẫn cần có người chỉ huy bằng mỗõ 
(hoặc trống khẩu) như lúc cất quan và chuyển cữu bằng tay. 

Khi đặt linh cữu xuống huyệt, nếu thấy linh cữu bị lệch thì phải chỉnh 
bằng các đầu dây thừng và kê cho bằng phẳng. Trước khi lấp đất, để tỏ lòng 
thương kính. người thân thiết nhất của người mới qua đời ném những viên 
đất đầu tiên xuống nắp linh cữu, tiếp theo là thân nhân, bà con, bè bạn... 
mở đầu việc chôn cất. 


4. Đắp mộ 


Lấp đất, đấp thành mộ. Cần lưu ý là khi đắp đất lên mộ, muốn cho đất 
chắc lại, kết dính thành khối, không được dùng chân xéo lên để ép đất xuống, 
mà chỉ được phép dùng lưng của xẻng đập nhẹ vào. Những góc nào thấy lép 


63 


đất thì phải vạ cho đủ, để tạo dáng ngôi mộ cân đối. đầy đặn. Độ to, nhỏ. 
cao. thấp của nấm mộ tùy thuộc vào điều kiện đất đai ở nghĩa trang và cũng 
tùy thuộc tập quán của từng địa phương. nhưng thường thường chiều cao của 
nấm mộ không dưới 0.80m so với mặt bàng của đất nghĩa trang. 

Những vùng đất màu tơi, muốn đắp thành nhữns nấm mỘ cao, người 1a 

= = p Đ c 
thường cuốc lấy những tảng đất có lẫn bề mặt cỏ úp lên nấm mộ. Ở những 
vùng ven biển (cát nhiều), người ta thường xếp đá thành hình nấm mộ, rồi 
đổ cát lên, để cát không trôi đi. 

Đặt bia ở phía chân mộ. Cắm hương ở trước bia và ở giữa mộ. Người ta 
thường cuốc mội tảng đất có bể mặt cỏ. rồi chặt theo hình tròn. đặt phía 
trên giữa mộ, để cắm hương. 

Khi ngôi mộ đã đắp hoàn thiện, những vòng hoa viếng tang được đặt 
xung quanh mộ. Ở các tỉnh phía Nam, những năm gần đây bên cạnh việc 
viếng tang bằng vòng hơa tươi, người ta còn phúng điếu bằng vòng hoa 
cườm. Những vòng cườm này không để lại nơi mộ, mà đem vẻ nhà cùng các 
đối, trướng treo trên tường chung quanh bàn thổ người mới qua đời. Ảnh 
người quá cố cũng được rước về nhà. đặt vào đúng vị trí thờ ở bàn thờ. 

Khi đã hoàn tất mọi công việc chôn cất, ban lễ tang hoặc tang chủ nói 
lời cảm ơn cuối cùng trước tất cả những người đưa tang. 

Những đám tang theo nghỉ lễ nhà Phật thì các phật tử chờ khi lấp đất 
xong, mỗi người cầm một nén nhang. tụng kinh, niệm phật đi chung quanh 
ngôi mộ, rồi mỗi người cầm một hòn đất ném vào mộ - gọi là dong nhan. 

Những đám tang tử sĩ và tang các lãnh tụ quốc gia mà quan tải được 
phủ quốc kỳ, thì khi hạ huyệt phải nâng quốc kỳ lên, gấp lại và rước về nhà 
cùng với ảnh, không chôn cùng linh cữu, 

Buổi tang lễ kết thúc, mọi người ra về. 

Cần lưu ý: Đối với đồng bào các dân tộc ít người, có những nghỉ lễ và 
phong Tục tập quán riêng, nhưng các bước của đám tang vẫn theo trình tự 
như trên. 

Khi chôn cất xong, thân quyến có thể họp mặt riêng khi trở về nhà để rà 
soát lại các công việc, xem có gì còn thiếu sót, hoặc việc gì phải làm tiếp, 


64 


rồi chuẩn bị nội dung để đưa tin cảm ơn trên báo, trên đài... 

Bỏ hủ tục “ăn cỗ đám ma” hoặc các hình thức chè chén, cỗ bàn bên 
cạnh linh cữu - vừa mất vệ sinh, vừa thiếu văn hoá (ăn uống, nói cười bên 
cạnh những người đang khóc than, lúc tang gia bối rối). 

Bàn thêm về cách ứng xử của người sống đối với người qua đời 

Khi có người qua đời, con cháu, họ hàng thân tộc... phải tỏ lòng thương 
xót, hiếu thảo và chu tất đối với người đã khuất. Nếu người qua đời có trối 
trăng điều gì thì cố gắng thực hiện để thỏa vong linh họ. Khi tang gia bối 
rối, mọi người trong gia đình. họ tộc phải hết sức bình tĩnh để giải quyết 
mọi công việc. 

Bạn bè, đồng nghiệp... nên sắp xếp thời gian đến phúng viếng. tiễn đưa 
người qua đời một cách chu đáo và thân tình. Những mâu thuần trước đây. 
những điều không vừa lòng, thậm chí có cả những cãi cọ với người quá cố 
cũng nên bỏ qua. Câu “nghĩa tử là nghĩa tận” đã là sự nhắc nhở việc ứng xử 
của người sống đối với người quá cố. 

Mọi người đến dự tang phải hết sức nghiêm túc, biểu lộ lòng thành kính 
đối với người qua đời, chia sẻ nỗi buồn biệt ly đối với tang quyến. Cần 
tránh những cử chỉ thiếu vân hoá như: ăn mặc không nghiêm túc. cười nói 
bô bô, nô đùa trong thời gian thực hiện tang lễ. Khi tang gia có những sơ 
suất và thiếu sót, nên cảm thông và bỏ qua với lòng bao dung. 

Thân nhân và bà con xóm phố khi đưa tiễn người quá cố cần trật tự, đi 
có hàng lối, không đi lại lộn xộn. Ở thành phố nên đi theo phần đường bên 
phải để tránh ùn tắc giao thông. Nếu gặp đấm tang đi ngược chiều, nên 
dừng lại. dắt xe đi bộ, ngả mũ nón chào vĩnh biệt. Ô tô, xe máy gặp đám 
tang nên đi chậm lại và nhường đường, không bớp còi ¡nh ỏI... 


V. NGHỊ LỄ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP QUA ĐỜI KHÁC 


1. Đối với những người chết đường, chết chợ 


Đây là những trường hợp chết bất đắc kỳ tử ở đọc đường, chết do tai 
nạn xe cộ, chết đuối... Những trường hợp này, nhân đân ta từ lâu đời đã có 
tập quán kiêng không đưa xác về nhà, thậm chí còn kiêng không đưa xác về 


65 


làng. Thông thường, người chết được đưa xác đến rìa làng, rồi dừng ở đó để 
chuẩn bị các thủ tục an táng. Mọi thủ tục khâm liệm đều được thực hiện 
như đã nói ở phần trên, nhưng nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Dù là chiều tối 
hay đêm hôm, lễ an táng cũng được cử hành ngay, vì không thể để thi hài 
quàn ngoài trời qua đêm được. 

Ngày nay, nhiều gia đình gặp trường hợp này đều thực hiện “nghĩa tử là 
nghĩa tận”, bỏ những quan niệm xưa, thi hài vẫn được đưa về nhà làm lễ an 
táng cho thật chu đáo. Đây là những điều rất tiến bộ. dư luận xã hội đều 
hoan nghênh. Cơ quan văn hoá cũng cần hướng dẫn các địa phương bỏ các 
quan niệm cũ, thực hiện những nghỉ thức tang lễ như những người bình 
thường khác lúc qua đời. 

2. Đối với những người chết trong những ngày tết 

Tết Nguyên đán là ngày vui mừng của mọi người, dân ta còn gọi là 7é? 
cá, vì nó là tết lớn nhất trong năm. Mọi người, mọi gia đình, mọi cộng 
đồng. sau một năm làm ăn vất vả được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái. làm cỗ 
bàn. cúng bái tố tiên, ăn uống linh đình. Vì vậy, nhà nào có người qua đời 
vào ngày 30 tết, thường tang chủ lập tức tổ chức thủ tục nghĩ lễ khâm liệm. 
nhập quan rồi an táng ngay, không để đến hôm sau là mồng môi tết. Nếu 
thời gian quá gấp, tang chủ tính toán không thể nào làm kịp trước thời khắc 
giao thừa, thì lui lại đến mồng ba (thủ tục khâm liệm vẫn được thực hiện 
ngay, nhưng chưa làm lễ phát tang). 

Trong thời gian lưu lại, gia đình tang chủ phải chuẩn bị các phương tiện 
bảo quản thi thể chu đáo, nếu không đủ điều kiện thì tạm gửi ở phòng lạnh 
của bệnh viện hoặc nhà tang lễ. 

Nếu chết vào ngày mồng một. thì dân gian vẫn kiêng không phát tang 
vào ngày này, mà có thể để lại một hai ngày sau đó. Tất cả những trường 
hợp trên có thể vi phạm đến Quy ước nếp sống văn hoá của làng xã hiện 
nay. Tuy nhiên, mọi người phải nhận thức rằng: đây là trường hợp đặc biệt 
“bất khả kháng”, Cơ quan y tế địa phương nên hướng dẫn gia đình tang chủ 
các phương pháp bảo quản thi hài, để đảm bảo giữ vệ sinh chung. 


66 


3. Đối với những người chết vì bệnh dịch hoặc vì căn bệnh 
nguy hiểm 

Những trường hợp chết kể trên thì phải thực hiện khâm liệm ngay, 
không để lâu trong nhà, không tố chức nghỉ lễ viếng tang, không tập trung 
đông người và phải đưa đám vào ban đêm. Những trường hợp này, khi an 
táng, huyệt phải đào thật sâu (khoảng 1m đến 1,2m), đổ vôi bội chung 
quanh (đào sâu, chôn chặt - kể cả những địa phương có tục cải táng cũng 
không được bốc mộ) để tránh mâm bệnh và uế khí, giữ vệ sinh môi trường. 

Những người làm nhiệm vụ chuyển linh cữu và thực hiện an táng phải 
có khẩu trang và những phương pháp phòng ngừa cần thiết (xin ý kiến chỉ 
đạo của phòng y tế, hoặc bệnh viện cấp huyện, thị). 

4. Đối với những người chết mất xác 

Đây là những trường hợp rủi ro như: bị chết vì đấm thuyền, đắm tàu 
ngoài biến cả, chết đo tại nạn máy bay rơi ngoài biển mất xác, chết do sóng 
thần bị cuốn mất xác. chết do bị hổ, báo ăn thịt... sau khi đã chú tâm tìm 
kiếm bằng nhiều cách mà không thấy. Các trường hợp chết như thế này. 
người ta vẫn đóng quan tài cho người quá cố, người ta nhập quan và chôn 
cất tượng trưng. Thời xưa và ngay cá bây giờ, nhiều nơi người ta vẫn làm 
hình nhân với xương cốt bằng que đâu, đầu bằng gáo dừa (tượng trưng 
xương cốt của con người), Tất nhiên, tang chủ phải mời thầy vẻ làm lễ 
“chiêu hồn nhập cốt”, rồi mới tiến hành các nghỉ lễ của việc tang. 

Đối với người chết ở đưới nước. ngoài các nghỉ lễ như đã kể ở trên, thầy 
cúng (thầy pháp) còn làm cầu dẫn bằng một tấm vải trắng, thả từ trên bờ 
xuống nước, rồi làm lễ *chiêu hồn” từ dưới nước lên. Người ta quan niệm 
rằng, khi hồn ở dưới nước đã lên bờ rồi, thầy phải dùng kéo cắt đứt cầu, để 
hồn hết đường vẻ (cõi nước). Đây là một lễ thức đân gian còn rơi rới Ở một 
số nơi, nhằm biểu hiện tình cảm giữa người sống đối với người chết, và 
cũng thực hiện “nghĩa tử là nghĩa tận” mà thôi. Tuy nhiên, lẻ thức này dễ 
dẫn đến những điều huyễn hoặc, mê tín đị đoan, chúng ta nên vận động 
nhân đân loại bỏ trong đời sống hiện đại. 


67 


5, Đối với người chết bị sét đánh 

Theo quan niệm dân gian thì đây là loại chết không bình thường. Các 
nghi lễ an táng trong trường hợp này cũng không có gì khác với các trường 
hợp chết thông thường nhưng gia đình tang chủ rất sợ kẻ gian đào trộm. 
Dân gian kể rằng: bạn đạo tặc thường tìm cách đào trộm mả người chết bị 
sét đánh, rồi chặt lấy cánh tay trái (nếu người chết là nam), hoặc chặt cánh 
tay phải (nếu là nữ), để đi ăn trộm. tránh được sự phát giác của chủ nhà, Vì 
vậy, mộ của người qua đời do bị sét đánh thường được canh phòng rất cẩn 
thận tới ba tháng... Ngày nay, tuy không ai tin như vậy cá, nhưng quan 
niệm xưa vẫn ám ảnh ở một số người. Chúng ta cần tuyên truyền để mọi 
người dân hiểu được vấn để này, chống mọi luận điệu tuyên truyền xằng 
bậy, ảnh hưởng đến đời sống bình yên của nhân dân, 


6. Đối với người chết khi con cháu chuẩn bị làm lễ cưới 


Tập quán xưa của dân ta là cấm ky con cháu làm lễ cưới trong thời kỳ 
để tang (mà đại tang là 3 năm). Đối với 3 năm trời là thời gian đài, mà đối 
với người con gái thì "cái tuổi đuổi cái xuân”. Rồi đến khi gần hết tang, lại 
có tang mới, thì người con gái già mất. Vì vậy, các cụ thời xưa nghĩ ra cách 
“cưới chạy tang”. Có nghĩa là việc hiếu tạm hoãn. dành cho việc hỷ. Người 
mới qua đời vẫn nảm trên giường, đấp chăn chiếu, “để đấy”. Chưa nhập 
quan, cũng có thể gia đình làm thủ tục khâm liệm, nhập quan - nhưng chưa 
làm lễ phát tang và trons nhà không ai được khóc và tất nhiên mọi người 
chưa đến phúng viếng. 

Một đám cưới như vậy thì được tổ chức rất nhanh gọn, giản lược nhiều 
thủ tục (như xin đâu, đón dâu, lễ tơ hỏng...). Khách dự chủ yếu là người 
thân trong gia đình. Sau khi tổ chức xong đám cưới thì mới làm lẻ phát 
tang. Lúc bấy giờ cô dâu (chú rể) đã là thành viên của gia đình, và tùy mỗi 
quan hệ mà chịu tang theo tập quán. 

Ngày nay, việc để tang không ảnh hưởng tới việc cưới VỢ, Cưới chồng, 
việc làm nghĩa vụ quân sự... Chúng tôi nghĩ rằng, không cần phải cưới chạy 
tang nữa, mà có thể lui ngày cưới lại một thời gian ngắn (nên để hết 49 


68 


hoặc 100 ngày là được). Và thực tế, hiện nay nhiều đám cưới đã thực hiện 
như vậy mà vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. 


VI. NHŨNG TUẦN TIẾT TIẾP THEO CHO ĐẾN KHI ĐOẠN 
TANG, CẢI TÁNG 


4. Những tuần tiết tiếp theo 

Ở một số địa phương, các gia đình tang chủ có tập quán “cúng chiều 
hôm”. Ba ngày đầu, cứ chiều đến, một số thân nhân mặc tang phục đem 
cơm, canh ra mộ cúng người quá cố. Tập quán này đáp ứng được nguyện 
vọng của người đang sống đối với người mới qua đời, làm vơi dần sự 
thương tiếc của con cái, cháu chắt đối với cha mẹ, ông bà, tránh sự hụt hãng 
trong nếp sinh hoạt hàng ngày của những người đang sống đối với người 
mới qua đời. Xét ra cách làm này không có biểu hiện mê tín dị đoan, nhưng 
quá phiền phức, chúng ta nên vận động bỏ dần; nếu có cúng thì cũng chỉ 
nên cúng tại bàn thờ vong ở nhà để tưởng-nhớ mà thôi. 

Khi đọc Gia lễ xưa và nay của tác giả Phẩm Côn Sơn, Nxb Thanh niên 
ấn hành, 1999, có đoạn viết như sau: “Việc cúng cơm mỗi ngày suốt thời kỳ 
để tang. hoặc là 1 năm, hoặc là 3 năm tùy theo hoàn cảnh và quan niệm gia 
đình. Cúng cơm mỗi ngày trong thời kỳ để tang - kể cả việc mời cơm với 
chén đũa để dành riêng trong mỗi bữa ăn của gia đình, có tính chất nhắc 
nhở bổn phận con cháu trong tình thương kính đối với người mãn phần, là 
một tục lệ đặc biệt của người Việt Nam, có đời sống tình cảm sâu sắc thâm 
trầm”. Tôi thấy đoạn văn này cũng đã nói lên được tình cảm của người sống 
đối với người mới qua đời. 

Theo tập quán của nhiều dân tộc anh em sống trên đất nước ta, những 
gia đình có tang đều giữ lệ cúng 3 ngày, 49 ngày (hoặc 50 ngày), 100 ngày. 
(Theo thuyết duy tâm, đân ta quan niệm phải cúng 3 ngày, vì sau khi chết 
linh hồn lìa khỏi xác và đi phiêu diêu (chưa ổn định). Sau 3 ngày con chấu 
cúng lễ, linh hồn mới ổn định lại - định hình - lúc này con cháu ra sửa sang 


lại mộ. 


Quan sát trong những năm gần đây, ở nước ta, từ thành thị đến nông 


ó9 


thôn (thậm chí cả các gia đình đảng viên và cán bộ trung cao cấp) đều vẫn 
giữ tục lệ này. Cũng trong ngày này, bạn bè, thân nhân, cơ quan.., vì lý do 
nào đó mà không có điều kiện phúng viếng và đưa tang, cũng chờ dịp cúng 
3 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đến thắp hương hoặc ra thăm mộ phần. 

Sở đĩ có sự khác biệt là 49 hoặc 50 ngày là dựa vào câu thành ngữ của 
nhân dân ta “trẻ đôi ra, già quặp lại”. Nghĩa là lễ tuần 49 ngày cho những 
người mất có tuổi thọ từ 60 tuổi trở lên, còn người mất đưới tuổi này thì lễ 
tuần đúng 50 ngày. Gia lễ xưa gọi lễ này là chưng thất. Phật giáo cũng cho 
rằng, tuần này là đưa hương hồn người chết lên chùa để nương nhờ cửa 
Phật. Người ta thường đem vào chùa làm cbay, nhờ nhà sư tụng kinh sám 
hối để cho vong hồn người quá cố được siêu thăng tịnh độ. Một số địa 
phương, đối với các già đã “ăn mày cửa Phật” thì tuần chung thất có thể vào 
thời kỳ 35 ngày. 

Người ta thường giải thích 7 ngày I vía (nam 7 vía. nữ 9 vía). Lức cúng 
49 ngày cũng là dịp con cháu ra chăm lo phần mộ và nếu trước đây chưa đặt 
bia, thì đặt bia vào lúc này. Thật ra trong lĩnh vực này, còn có nhiều thuyết 
giải thích khác nhau. 

Tôi xin nêu ra một phần tham luận của nhà văn chuyên viết tiểu thuyết 
lịch sử, nhà nghiên cứu văn hoá Hoàng Quốc Hải, đọc tại “Hội thảo khoa 
học - thực tiên về Tang lễ” do Bộ Văn hoá Thông tin tổ chức tại Hà Nội, 
năm 1296 như sau: “Về tang lễ, nhìn bể ngoài là hành vi ứng xử xã hội của 
người sống đối với người chết, nó thuộc phạm trù văn hoá tang lễ (cũng có 
người gọi nó là văn hoá sinh tử). Nhưng kỳ thực, văn hoá tang lễ là văn hoá 
dành cho người sống, chứ không phải cho người chết. Vì một khi con người 
đã qua đời, thì mọi nhu cầu về vật chất đến tỉnh thần của bản thân họ đều 
khép lại. 

Tất cả mọi việc cúng lễ đành cho người chết, từ khi chôn cất đến giỏ 
đều do người sống tiến hành. Mọi việc làm này xét theo nguồn gốc đều xuất 
phát từ nhân sinh quan của người sống, nhằm nâng đỡ người chết. Suy cho 
cùng, đó là tính nhân văn cố hữu của nhân loại. Tuy nhiên, nó biểu hiện ở 
mỗi tộc người, mỗi cộng đồng người đều mang những đặc trưng riêng, xuất 


70 


phát từ tín ngưỡng hoặc tôn giáo mà cộng đồng đó tôn thờ. 

Ở nước ta, trước hết là đân tộc Kinh, người ta làm đủ các tuần tiết lễ lạt 
như cúng ba ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỏ hết... Song, 
người ta cúng theo phong tục, chứ thật ra ít người biết từ nguồn gốc. Nếu 
như nhân dân được hướng dẫn việc cúng lễ này xuất phát từ quan niệm nhân 
sinh vũ trụ nào, thì hẳn là các thầy phù thủy hết đường bịp bợm và những 
nhận thức mê lầm về ma qủy và thần trùng. khó có thể ám ảnh con người. 

Đáng tiếc, các nhà khoa học không chịu giới thiệu cho nhân dân biết. 
Các cán bộ ngành văn hoá không được trang bị loại kiến thức này, bởi các 
trường học của chúng ta, không chịu giảng đạy về văn hoá cổ xưa của chính 
chúng ta... 

Phương Đông ta có quan niệm “sinh ký, tử quy”, tức là sống ở cõi đời 
chỉ là nơi tạm gửi tấm thân, còn khi chết mới là về. Về đây tức là về cõi 
vĩnh hằng, cực lạc. Hoặc nếu chưa đạt tới cõi phúc thì lại phải đầu thai qua 
kiếp khác. Do đó. khi trong nhà có người chết, việc trước tiên phải lập bạn 
thờ riêng cho người đó, treo ảnh và thắt hồn Bạch cùng các đồ tang lễ, đối. 
trướng.. 


Người chết được ba ngày thì cúng tam tiêu, xưa người ta còn tế - gọi là 
tế ngu. Ngu là yên. Ba ngày, con số 3 gồm một âm một dương, cúng để cho 
âm dương biến hoá, tiêu trưởng. 

Tới 7 ngày cúng tuần đầu, gọi là cúng giải vía. Theo quan niệm cổ xưa, 
con người có 7 lỗ (thất khiếu), để hấp thụ vật chất, tỉnh thân mà trưởng 
thành. Bảy lỗ đó là: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, mồm. Đàn bà có thêm lỗ vú 
và lỗ sinh dục để đẻ và nuôi con. Khi hết chức năng sinh đẻ lại trở về thất 
khiếu. (Phật giáo phân biệt các động vật cao cấp hễ đã có cửu khiếu (9 lỗ) 
đều có thể tu Phật. Vì vậy, trong lịch sử có Tôn Hành Giả gốc từ con khi. 
Cửu khiếu ở đây kể cả đàn ông đàn bà, tính theo thế ổn định: 2 lỗ tai, 2 lỗ 
mắt, 2 lỗ mũi, mồm, lễ sinh dục, lỗ bài tiết). 

Khiếu có nghĩa là vía. Cúng 7 ngày là cúng giải 1 vía. Giải đủ 7 vía 
phải 7 tuần. Bảy tuần là 49 ngày. Cũng gọi là cúng “chung thất”. Chung 
thất là hết 7 tuần. 


71 


Cúng lẻ cho người chết tức là cầu cho họ sự mát mẻ, luân chuyển qua 
10 cửa ngục (thập điện diêm vương). 

Cúng 7 tuần tương ứng với 7 cửa ngục, cúng 100 ngày qua cửa ngục thứ 
8. Giỗ đầu (tiểu tường) là cửa thứ 9. Giỗ hết (đại tường - lành nhiều) là cửa 
thứ 10 cũng gọi là cửa chuyển luân, để đi đầu kiếp khác. 

Về cúng 49 ngày, theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng, người chết ý thức 
chìm trong giấc ngủ say 3 ngày, sau đó lang thang trong vũ trụ cho đủ 49 
ngày. nên các ngày đó người sống phải cúng, linh hồn người chết mới có 
cái ăn, 

Cũng theo học thuyết này, mọi người sống trên trái đất chịu sự chỉ phối 
của 7 vị tỉnh quân: mặt trời, mặt trăng, sao thủy, sao hoả, sao mộc, sao kim, 
sao thổ. Mỗi vị tỉnh quân cai quản một cung, trong mỗi cung lại có 7 phân 
bộ, cả thảy gồm 49 phân bộ. Con người sống không biết chịu sự ch: phối 
của phân bộ nào. bởi vậy khi chết, muốn linh hồn siêu thoát phải cúng đủ 
49 phân bộ. : 

Theo quan niệm phương Đông, số 49 là số đại điện bao hàm cả lưỡng 
nghỉ (âm dương), tứ tượng, bát quái của đại vũ trụ, cũng là số của tiểu vũ 
trụ: con người. 

Lưỡng nghĩ: dương - số 1, âm - số 2. ]+2 = 3, 

Tứ tượng: gồm: Thái dương: 1; Thiếu dương: 2; Thiếu âm: 3: Thái âm: 4. 

Như vậy: I+2+3+4 = 10 

Bát quái: gồm: Càn (1), Cấn (2), Ly (3), Chấn (4). Tốn (5), Khảm (6), 
Đoài (7), Khôn (8). 

Như vậy: I+2+3+4+5+6+7+8 = 36. 

Lưỡng nghỉ + Tứ tượng + Bát quái = 3+10+36 = 49, 

Vậy là theo cả ba học thuyết Nho - Phật - Lão đều quy vào con số 49. 

Ở đây có một ý nghĩa rất huyền bí, cho tới nay vẫn chưa lý giải được 
song hãy cứ nên tôn trọng. Còn tục cúng các lễ cho người chết như vậy là 
biểu hiện nơi cái tình của người sống, nhằm giúp đỡ người chết trong quá 


72 


trình chuyển kiếp - nó cũng là đạo lý chú không có gì là đị đoan. Và trong 
lễ cúng, không có sách nào dạy phải tam sinh hiến sinh gì hết mà cốt ở lòng 
thành, chứ không trọng nơi lễ vật. Người đời hiếu sự, bày vẽ ra, nên tốn 
kém. Ta nên trở về với tỉnh thần hồn nhiên giản dị, là hợp lẽ nhất. Và cũng 
trả lại sự trong sáng cho nét đẹp văn hoá sinh tử..." 

Cũng xin nói thêm: Một tram ngày là tuần "tốt khốc” - có nghĩa đến 
tuần này mới thôi khóc. 

Toàn bộ phần trên, chúng tôi giới thiệu những nghỉ lề trong việc tang, 
nhằm cung cấp với bạn đọc những hiểu biết cơ bản, không có nghĩa là để áp 
dụng đầy đủ. Vì nghĩa tình với người quá cố, trước tiên là ở tình nghĩa giữa 
con người với con người từ những năm tháng còn sống, việc làm lễ tiết cốt 
ở lòng thành, không phải làm cỗ bàn to tát, khách khứa tấp nập mới là hiếu 
nghĩa. Và như chúng ta đã thấy, tục lệ nào cũng có thay đổi theo thời gian 
và trình độ nhận thức của mọi người. 

Ở nước ta khí hậu nhiệt đới, mưa gió thất thường, đất đai để sụt lở, nhân 
những ngày lễ có tính định kỳ này con cháu, họ hàng, bè bạn chăm lo phần 
mộ (đắp lại những chỗ sụt lở, phát cây, rẫy có, thắp nén nhang...) cũng là 
điều nên làm. Nếu như lại lợi dụng những ngày này mà ngồi đồng, gọi hồn. 
cầu đảo... thì đáng phê phán và cần phải xoá bỏ. 

Việc có tang cha mẹ và người thân, không ngăn cản bất cứ công dân 
nào thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Nhưng, nếu hoàn cảnh 
không cấp bách, những người ruột thịt của người mới qua đời nên lui các 
cuộc vui riêng tới một thời gian thích hợp. được xã hội chấp nhận (như cưới 
hỏi, ăn mừng, liên hoan...). Thời gian ngừng các cuộc vui như vậy, không 
chỉ là tập quán riêng ở nước ta, mà còn là tập quán của nhiều dân tộc khác 
trên thế giới. Đó cũng là thể theo tâm lý, tình cảm chung, thể hiện đạo lý và 
trình độ văn hoá của những người trong xã hội văn minh. 

2. Ngày giỗ 

Theo phong tục Việt Nam, để tưởng nhớ sâu sắc và lâu dài công ơn cha 


mẹ, hàng năm đúng vào ngày qua đời của cha mẹ, ông bà... người ta đều 


73 


làm giỏ. Mặc dù, dân ta không có tập quán kỷ niệm ngày sinh (sinh nhật), 
nhưng tập quán làm giỗ lại rất trọng hậu. Khi ông bà, cha mẹ “ra đi” thì sự 
tử cũng như sự sinh, phụng dưỡng người đã chết như người còn sống. 

Việc cúng giỗ người đã chết không phải là một tôn giáo, mà là một tập 
tục. Nhà nước không hề ghi thành phép tắc, song nó lại là một điển lệ trong 
phong tục. Phong tục nhiều khi ràng buộc hành vi của con người chắc chắn 
hơn luật pháp rất nhiều. 

Ngày giỏ là ngày kỷ niệm lúc lâm chung của người quá cố hàng năm, anh 
em, con cháu, bà con họ hàng thân thích tưởng nhớ đến người đã khuất, ôn lại 
cội nguồn, giáo dục truyền thống. Nhận thức đúng ý nghĩa của ngày giỗ, thì 
không nên bày vẽ cô bàn linh đình, ăn uống chè chén lãng phí. xa hoa. 

Trong dịp ngày giỗ, con cháu thường tổ chức ra thàm mộ, đắp thêm đất 
vào mộ, bù vào những đất thiếu hụt do mưa nắng lâu ngày sụt lở (nếu như 
mộ chưa xây) và thắp lên mộ những nén nhang tưởng niệm. 

Ngày giỗ cũng là dịp gia đình, thân tộc kiểm lại việc thực hiện di chúc 
của người quá cố. Nếu có việc gì chưa làm được thì phân công. nhắc nhở 
nhau làm cho tròn những điều ước vọng của người đã khuất, Thiết tưởng đó 
là một trong những cách tốt nhất để tưởng nhớ và trả ơn ông bà, cha mẹ... 
đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình. 

Trong tập quán cổ truyền về việc tang, người ta còn phân ra các ngày 
giỗ như sau: 

Lễ ba ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu (tiểu tường), giỏ hết 
(đại tường) và cuối cùng là lễ đàm (đàm tế). Tất cả các ngày lễ kể trên đều là 
lễ trọng, không được bỏ qua một loại lễ nào, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó 
khăn nào. Lễ ba ngày, bốn chín ngày, một trăm ngày đã được trình bày ở phần 
trên. Dưới đây xin được trình bày giỗ tiểu tường, đại tường và giỗ đàm. 

Gió đầu (tiểu tường) 

Tiểu tường có nghĩa là điểm lành nhỏ. Theo tập quấn xưa, các cụ 
thường giải thích rằng: người chết sau một năm thì hương hồn đã được yên 
vị nơi cửu tuyển (chín suối), tà ma không dám tới quấy nhiễu nữa. Có người 


74 


đã thành thần hay đi đầu thai kiếp khác - nếu như trong đời sống trân thế 
trước đây có công đức và đạo hạnh cao. Cũng trong lúc ấy. ở trần thế, sự 
đau đớn của con cháu đã vơi đi nhiều phần. 

Giỗ đầu là đúng tròn một năm (theo âm lịch), con chấu tụ tập để làm 
giỏ, dù cho những ngày này con cháu có bận rện đến đâu, cũng phải thu 
xếp mọi công việc để làm giỗ đầu cho thật chu đáo. Từ sau lễ này con cháu 
mới bỏ các hung phục (tang phục khi người qua đời) như đồ số gai. mũ, 


gậy... Ngày nay, nhiều gia đình thường bỏ mũ, áo trong địp lễ bốn chín 
ngày hoặc một trăm ngày, mà trong ngày này chỉ còn giữ tục cúng lễ. 


Theo tập quán xưa, trước ngày giỏ chính thức, con cháu phải làm lễ 
“cáo giỗ” - ngày cáo giỗ còn gọi là ngày “tiên thường”. Ngày này. con chấu 
báo cáo cho người đã khuất việc cúng giỗ ngày hôm sau. Tất nhiên. trong 
ngày cáo giỏ, gia chủ phải làm lễ cáo với Thố công, Thần linh, xin phép cho 
vong hồn được cúng giỗ về thụ hưởng. Đồng thời, cũng xin Thổ công cho 
phép các linh hồn gia tiên nội, ngoại nhà mình về dự giỗ - người ta tin rằng 
“đất có Thổ công, sông có Hà bá”, những htrơng hồn muốn về thăm con 
cháu đều phải xin phép Thổ công vào ngày "tiên thường” - tức là trước ngày 
giỏ chính. 

Ngày “tiên thường” này, con cháu phải ra mộ khấn mời vong hồn người 
chết về hưởng giỗ, sửa sang lại phần mộ cho chu đáo (nếu mộ chưa xây thì 
phát cỏ, đắp đất thêm, đọn đẹp xung quanh...), lau rửa bàn thờ, chuẩn bị các 
đồ lễ. Tất nhiên, khi cúng cáo giỗ phải khấn Thổ công trước, rồi sau đó mới 
khấn tổ tiên và người được cúng giễ. 

Theo cổ lệ, chỉ có những ngày giỗ lớn mới có cáo giỏ, còn những ngày 
giỏ nhỏ, con cháu chỉ cúng ngày chính giỏ. Những ngày giỏ lớn là giỏ ông 
bà nội, cha mẹ, chồng vợ. 

Tục xưa, trong “tiểu tường” gia chủ thường sắm đồ mã bằng giấy. biểu 
trưng những đồ dùng hàng ngày của người đã qua đời ở thế giới bên kia cần 
đến như: quần áo, vàng, bạc (ngày nay, người ta còn làm cả tủ lạnh, tí vị, 
nhà lầu, xe hơi... để đốt cho người chết. Thực ra vàng mã chỉ là tượng trưng 
ý niệm của con người mà thôi. 


Thời cổ đại, khi chôn cất người chết, người ta thường chôn theo những 
đồ vật thường đùng (gọi là đồ tùy táng). Có một số đồ vật quá lớn như nhà 
Ở, giếng nước, trâu bò, ngựa xe... không thể chôn theo trong mộ được, 
người ta làm mô hình nhỏ lại để chôn theo những thứ này gọi là đồ minh 
khí). Rồi về sau này, đo tư duy trừu tượng của con người phát triển, người 
ta mới làm bảng giấy thay thế cho các đồ tùy táng và đồ minh khí (gọi 
chung là đồ mã). Đến ngày giỗ, hoặc ngày rằm tháng bảy, sau khi cúng 
kiếng, người ta đốt đi - để người ở thế giới bên kia nhận được. Riêng đối 
với ngày rằm tháng bảy, người ta thường đốt mã trước ngày I4 tháng 7 âm 
lịch để đồ mã được kịp chờ đến cho người ở cõi âm. 

Nhân nói về đồ mã, thiết nghĩ cũng cần phải giải thích thêm vẻ Tiết 
Trung nguyên (rằm tháng bảy). Nhân đân ta thường quen gọi là ngày “xá 
tội vong nhân”. Dân gian cho rằng, sống trên đời khó có ai vẹn toàn, không 
tội này thì cũng tội khác (cũng như ta nói: người sống không ai là không có 
khuyết điểm cả), chắc khi về cõi âm sẽ vướng phải ngục hình. Nhưng dù tội 
lỗi gì thì địp rằm tháng bảy đều được "xá tội vong nhân”. Bởi vậy, trên 
dương thế mọi gia đình đều làm cỗ bàn cúng gia tiên và đốt vàng mã. 
Những gia đình có người mới chết cũng nhân địp này mời tăng ni tới làm 
chay, tụng kinh, đốt vàng mã. Ngày nay, tục này cũng vẫn phỏ biến, người 
ta sắm cho người đã khuất các đồ mã như: áo, quần, mũ, giày, tiền, vàng, 
bạc... thêm các tiện nghỉ hiện đại như: nhà lầu, xe hơi, tỉ vi, tủ lạnh... rất 
tốn kém. Thiết nghĩ, đồ mã chỉ là biểu trưng, mà làm thế nào để thể hiện tốt 
tâm ý của mình nhớ về cội nguồn là được, chứ lãng phí vô ích thì các cụ 
chắc cũng chăng bằng lòng. 

Nhân đây, cũng xin giải thích thêm về sự ra đời và ý nghĩa của ngày xá 
tội vong nhân - Rằm tháng 7 âm lịch như sau: “Là một lễ của nhà Phật cúng 
cô hồn và phổ độ chúng sinh. Người ta dâng các phẩm vật đựng trong chiếc 
Vụ Lan để cúng chư tăng với mục đích cầu xin cho vong hồn người thân của 
mình được thoát khỏi nơi địa ngục. Vu Lan chính là cái chậu đùng để đựng 
hoa quả, phẩm vật dâng cúng. Vì vậy, lễ này còn được gọi là Lễ Vu Lan. 


Theo Phật thoại thì sự tích Lê Vu Lan như sau: Trong những người tháp 


76 


tùng đức Phật có ngài Mục Kiều Liên là một vị Tôn giả đã tu được nhiều 
thần thông. Ngài muốn báo công sinh thành của cha mẹ, bèn dùng nhỡn tuệ 
soi xuống âm phủ, thấy mẹ đang bị giam cảm, chịu cực hình quả báo. Ngài 
dùng phép màu dâng cơm xuống cho mẹ, nhưng cơm đến nơi thì đã hóa đá 
(có tài liệu lại nói là cơm hóa thành khối lửa) không sao ăn nổi. Mục Kiều 
Liên quay về kêu van đức Phật, Phật dạy rằng ngày rằm tháng bảy, nhàn lúc 
chư tăng mãn hạ, nên sắm sửa hoa thơm quả ngọt để vào chiếc chậu Vụ 
Lan, mang đến cúng dâng chư tăng, ăn mày công đức của chư tăng để 
chuyển nghiệp tham sỉ nơi vong nhân, mới mong cứu thoát được vong nhân 
khỏi nơi địa ngục. Ngài Mục Kiểu Liên tuân theo lời Phật dạy quả nhiên đã 
cứu mẹ khỏi âm cung. 

Trong Lễ Vu Lan, các Phật tử điển lại các trò về Mục Kiều Liên nêu 
gương hiếu thảo, vạch ra con đường tội lỗi và cách diệt trừ, đều do chữ Tâm, 
nhân duyên quả báo. Phật có thể dạy cách thoát khỏi ngục, nhưng muốn 
thoát được cần phải theo đúng lời Phật dạy, nghĩa là chính vong nhân phải tự 
chuyển nghiệp lấy cho mình để tìm thấy con đường thoát khỏi địa ngục. 

Như trên đã nói, địa ngục hay thiên đường đều do mình tự tạo ra và đều 
ở trong lòng mình hết. Mình là thủ phạm gây ra tội ác, phải chính mình có 
chuyển nghiệp mới cứu nổi mình. Chuyển nghiệp để phá tan gốc rẻ của tội 
ác, do đó mà vong nhân thoát khỏi nơi địa ngục. 

Như vậy. phá địa ngục không phải dùng một sức mạnh nào ở ngoài phá 
vào, mà phải phá từ trong phá ra, tức là làm thế nào cho tội nhân chuyển 
được "thức tâm thành thánh chí”. Công việc lớn lao, khó khăn chuyển "thức 
tâm thành chí” ấy của tội nhân, Phật đã trông cậy cả vào chư tầng. Nhờ sự 
gia hộ của chư tăng mới chuyển nổi nghiệp thức nơi chúng sinh. Tín chủ 
phải tin phép Phật, tin ở nhân quả thiện ác, tin ở giáo lý nhà Phật. Đức In 
đã khiến tất cả tâm hồn được chuyển thành một nguồn thương không phân 
biệt thân, sơ, một suối hỷ xả không bờ bến, điều kiện. 

Về lý thuyết thì có chúng sinh nên mới có Phật. Phật nguyện cứu độ hết 
chúng sinh để chúng sinh cũng thành Phật. và lúc đó giữa Phật và chúng 
sinh không còn gì là phân biệt nữa. Do đó danh từ Phật chỉ là gia danh và 


Tì 


Phật pháp cũng chỉ là giả lập để tân độ chúng sinh, theo đúng ý nguyện của 
mười phương chư Phật. Lẻ Vụ Lan ở nước tả ngoài ý nghĩa đùng từ bị làm 
một phương tiện phá ngục, còn là tết Trung nguyên... ”, 

Tục xưa thì như vậy. nhưng ngày nay. do sự hiểu biết về khoa học mà 
nhiều nơi đã bỏ lệ này, chỉ còn tần dư của đốt mã mà thôi. Chúng ta cần vận 
động nhân dân bỏ cổ tục này nếu có làm thì cũng nhẹ nhàng và cũng chỉ là 
biểu trưng của ý niệm mà thôi tránh tốn kém, lãng phí tiền của vào việc đốt 
quá nhiều vàng mã. 

Giỗ hết (đại tường) 

Người ta còn gọi là giỏ đoạn (lành nhiều). giỗ hết tang (hoặc đoạn tang) 
có nghĩa là đúng hai năm kể từ ngày chết, và là giỗ lần thứ hai, được coi là 
chấm dút (hết việc). Mặc dù hết việc. nhưng theo tục lệ. phải hai ba tháng 
sau. người ta chọn một ngày để làm lễ /rờ pji¿e, hay còn gọi là /Z đàm (đầm 
tế) thì mới thực sự là hết việc. Gọi là lễ trừ phục bởi vì sau lễ này, tất cả các 
đồ tang phục đều được đem đốt. Tù đấy, những người để tang trong nhà 
mặc lại thường phục như trước kia. - 

Cũng trong ngày "lễ đàm”. người ta rước linh vị vào bàn thờ chính. bỏ 
bàn thờ tang (thờ vong). Linh vị mới thường phải được chép sẵn từ trước, 
phủ giấy hay vải đỏ. Khi “đầm tế” ở bàn thờ tang xong thì đốt linh vị cũ, 
đốt cả băng đen phủ khung ảnh và văn tế. Sau đó. rước linh vị, bát hương, 
ảnh chân dung đặt lên bàn thờ chính, đặt ở hàng dưới. 

Thực tế là thời gian từ “đại tường” tới lễ “trừ phục” (lễ đàm) chỉ trong 
vòng 3 tháng trở lại, cộng với 2 năm trước. là hai mươi bảy tháng. Dân gian 
có câu vợ khóc chồng rằng: '*Ba năm hai mươi bảy tháng chàng ơi!”. Trong 
thơ văn Việt Nam, nhiều tác phẩm cũng nói tới thời gian này. Nữ sĩ Hồ 
Xuân Hương khóc chồng có hai câu kết như sau: “Hai mươi bảy tháng trời 
là mấy chốc. Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi!”. Như vậy, vợ để tang 
chồng cũng hai mươi bảy tháng. giống như con để tang cha mẹ. 

Theo tập quán của nhân đân ta. thì sau khi đoạn tang (lễ đàm). bàn thờ 
người quá cố mới được hủy bỏ và nhập vào bàn thờ chung. Bát hương sau 
khi đoạn tang, mới được nhập vào bát hương chung của tổ tiên. Nếu không 


78 


nhập vào bát hương chung, thì bát hương này phải nhỏ hơn và thấp hơn bát 
hương chung của tổ tiên. 


Từ ngày giỗ đầu (tiểu tường), đến các giỏ những năm sau, việc cúng giỏ 
đều do người con trai trưởng thực hiện. Nếu người này đã chết thì do cháu 
đích tôn (tức cháu nội - con của anh cả) đảm nhiệm. Vì rằng, hai người này 
là trưởng một chi nhánh trong họ. Những người con thứ, cháu thứ, con gái 
và cháu ngoại vẫn có bổn phận, và không thể quên được giỏ cha mẹ. ông 
bà. Những người con thứ, cháu thứ, con gái, chấu... trước ngày giỗ đều “gửi 
giỗ" bằng tiền mặt hoặc đem lễ vật đến cúng. Con cháu ở xa hay vì một lý 
đo nào đó mà không về được. người ta cũng “gửi giỗ”, và thậm chí hàng 
xóm cũng “gửi giỗ”. Tiền mặt “gửi giỗ” hoặc lẻ vật nhiều hay ít thường do 
khả năng tài chính của từng gia đình. hoặc do mối quan hệ gần hay xa giữa 
người sống với người chết. Ở xa không về được, dầu có “gửi giê” hay 
không cũng có thể làm giỗ ở nhà mình, gọi là cứng vọng, vì quan niệm "con 
ở đâu, cha mẹ ở đó”. F 

Ngày giỗ. ngoài con cháu họ tộc. người ta vẫn mời bà con xóm phố, bè 
bạn thông gia... Khách khứa đến “ăn giễ" luôn mang đồ lễ tới cúng. khá giả 
thì có nhiều thứ trên một cái mâm. cái đĩa; nếu không thì chai rượu trắng 
cũng là quý. Ngày nay, một số khách đến đám giỏ còn đem thẻ nhang và 
cái phong bì (tiền) - (vì cũng không biết mua cái gì cho hợp). cũng là góp 
vào để tùy gia chủ mua sắm cho thiết thực. Tất cả lễ vật này đều được đặt 
trên bàn thờ trước khi khách làm lễ. Khách thắp hương. lễ trước bàn thờ (có 
thể lạy hoặc vái). Khi khách lẻ, gia chủ phái tự thân đáp lễ. Ngoài tính cách 
lễ nghi. chuyện này còn có liên quan tới trình độ kiến thức của con người 
Việt Nam, và cũng là một phép xã giao, phù hợp với hành vi đẹp của thuật 
đối nhân xử thế (nếu hiểu theo quan điểm thời nay). 

Lễ vật trong ngày pgiỗ thường bao gồm: rượu, các món ăn, hương hoa, 
oán quả, đồ mã... Nhiều gia đình còn chuẩn bị các món ăn mà lúc sinh thời. 
người quá cố ưa thích. 

Cúng giỗ phải có khấn vái. Người xưa có văn khấn riêng. Lời khấn cho 
dầu thế nào, hương hồn người chết cũng cảm thông và hưởng những lẻ vật 


79 


của con cháu dâng lên. Khấn vái do tâm thành mà có. Tâm có thành cả quỷ 
thần cũng chứng giám (Tâm động guỷ thần trủ). 


Ngày giỗ năm thứ hai, còn được gọi là giổ hết. 

Theo quan niệm đân gian. trong ngày giố hết, người ta cũng đốt mã cho 
người đã khuất và năm nay đốt lại nhiều hơn năm trước. Người ta tín rằng, đốt 
mã năm trước là zđ biếu - vì người nhận đồ dùng của con cháu đốt trong ngày 
Tiểu tường phải đem biếu các ác thần, để tránh những sự quấy nhiễu. 


Cố bàn trong ngày giỏ hết cũng linh đình hơn, vì rằng, sau ngày giê 
này, hương hôn người khuất sẽ thưa về thăm con cháu hơn trước đây. nên 
con cháu muốn dâng cúng thịnh soạn hơn. 

Khi đồ lễ đã bẩy đẩy đủ lên bàn thờ. người chú gia đình quần áo chỉnh 
tẻ, đốt đèn nến, thắp 3 nén nhang dâng cám lên bát hương (bàn thờ) ông 
Công ông Táo, rồi vái lạy, xin Thổ công, Thần linh cho phép hương hồn 
người quá cố về hưởng giỏ. Tiếp đó thắp hương dâng cắm lên bát hương gia 
tiên, và cuối cùng mới thấp hương đâng cắm lên Đát hương ở ban thờ người 
quá cố. Sau một tuần nhang, người ta lại thắp thêm một tuần nhang nữa, khi 
gần tàn nhang thì vái tạ, rồi hoá vàng. 

Khi hoá vàng, không thế tùy tiện hoá ở đâu cũng được, mà phải chọn 
chỗ sạch sẽ, thuận tiện theo chiều gió. Nếu có chậu chuyên hoá vàng càng 
tốt, không thì phải chọn chậu nhôm hoặc chậu sắt tráng men (có thể lót tầu 
lá chuối để khỏi đen chậu). Khi vàng, tiền giấy cháy hết (tro vàng đang còn 
hồng) thì đổ vào một chén rượu cúng. hoặc phun vào một ngụm rượu (dân 
gian cho rằng làm như vậy, vàng và tiền ấy mới trở thành vàng thật và tiền 
thật ở thế giới bên kia. Như vậy. cõi âm mới nhận được số tiền. vàng và đồ 
mã, mà cõi dương chuyển đến, 

Hoá vàng xong, mọi người ăn cỗ hưởng lộc của các cụ một cách vui vẻ. 
Trước khi ra về. mọi người được gia chủ gửi quà biếu cho các cháu ở nhà, 
với ý nghĩa cho con cháu ai cũng được hưởng lộc. 

Những ngày giỗ sau ngày giỗ bế? chỉ là những ngày giỗ thường hay #y 
nhật, và việc cúng lễ sẽ cử hành như những người đã qua đời trước. Vì vậy, 


50 


ngày giỏ hết là ngày giỗ quan trọng nhất trong tất cả những ngày giỗ đối 
với người qua đời vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người 
còn sống cũng như đối với vong linh của người đã khuất. Với người đang 
sống là thời kỳ hết tang, người ta trở lại đời sống thường nhật (thời xưa, chỉ 
sau khi liết tang, người vợ goá mới có thể đi bước nữa, con cháu mới được 
tham gia các hội hè, đình đám...). 

Những ngày giỏ từ năm thứ ba trở đí, người ta gọi là ngày giỏ thường 
hay cá &y. Nếu giỗ điểu tường và giỗ đại tưởng là lễ giỗ trong vòng tang, 
còn mang nặng những xót xa, tủi hận, bỉ ai thì ngày giồ thường lại là ngày 
sum họp của con cháu nội, ngoại. 

Dân gian có câu: 

Trâu bò được ngày phá đồ 

Con chắu được ngày giỏ ông. 

Câu ca trên cũng đã nói lên điều đó. Đây là địp để mọi người trong gia 
đình, họ tộc gặp nhau. thăm viếng sức khoé và €ố kết cộng đồng, gia đình. 
đòng họ. 

Tùy phong tục của từng địa phương, từng dân tộc, từng gia cảnh mà 
việc tổ chức ngày giỗ có khác nhau. Điều quan trọng là nhân ngày này, thế 
hệ con cháu tưởng nhớ đến người đã khuất, thể hiện lòng thành với vong 
linh tổ tiên. Nếu như nén hương, chén nước, đĩa muối. lưng canh mà thành 
tâm thì cũng giữ được đạo hiếu và lòng biết ơn tổ tiên. 

Cúng giỏ người đã khuất cốt thể hiện lòng “nhân”, đạo “hiếu”, tấc đạ 
“thủy chung” của những người đang sống. Đấy cũng là nét đạo lý làm 
người trong truyền thống văn hoá Việt Nam. 

Nhân nói phần này, tôi xin giới thiệu một bài văn khấn (mang tính chất 
mẫu) để người đọc tham khảo. 

Văn khấn tổ tiên ngày giỗ: 

Nam mô A Di Đà Phát! 


Kính lạy Tổ tiên nội, ngoại! 


Lỗi 


82 


NHóm nay là ngày...... tháng ........ năm 
Chính ngày (tiểu tường, đại tường. cát ky) của 
Tiủết nghĩ vắng xa trần thế, không thấy ám dụng. 
Năm qua tháng lại, vừa ngày huý lâm. 

Ơn võng cực xem bằng trời biển, 

Nghĩa sinh thành không lúc nào quên 

Cảng nhớ công ơn, sảy cơ tạo nghiệp 

Càng cảm thâm tình, khôn bề giải tổ 

Nhân ngày chính giỗ 

Chúng con và toàn gia con cháu 

Nhất tám sắm sửa lễ vật kính dâng 

Đốt nén tâm hương giải tỏ tấc thành. . 


Thành khăn kính mời 


Mất ngày........ tháng ........ HIẴM...............c. (âm lịch). 
Phần mỘ tẲNg HQ... .. cuc 
Cúi xin chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, 
Độ cho con cháu bình an, 

Gia cảnh hưng long thịnh vượng. 

Con lại kính xin: Các cụ tổ tiên nội, ngoại: 

Tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, cô đì và toàn thể hương linh 
Giá tiên đồng lại hâm hưởng. 

Tín chủ con lại xin kính mời: 


Ngài Thổ Công, Táo Quân đồng lai thượng hưởng. 


Cần cáo. 


2. Cải táng 

Cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ thường có tập quán mai táng hai lần: 
Thời kỳ chôn cất lúc đầu được gọi là hung táng - người chết chôn tạm thời 
ở nghĩa trang (có nơi còn gọi là ký táng), sau ba hoặc bốn năm cải táng, đưa 
lên nghĩa trang vĩnh viễn - ta gọi là bốc mộ (cát táng). 

Khi nhập quan, người ta thường lót ở đáy quan tài một tấm ni lông 
(hoặc loại vải nào khác không mục nát trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 
năm, chuẩn bị thêm 4 tất ni lông hoặc túi vải ni lông để bọc hai bàn tay và 
hai bàn chân, nhằm khi bốc mộ, các đốt xương tay, xương chân không lẫn 
với bùn đất khác, mà vẫn nằm gọn trong túi. 

Tục cải táng có nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân tâm lý là 
người ta tin rằng cái huyết mạch của tổ tiên và con cháu có quan hệ với 
nhau. Hễ hài cốt tổ tiên có ấm, thì con cháu mới mát mặt, nếu hài cốt 
không yên thì con chấu cũng không yên ổn. 

Thông thường gia chủ phải chọn ngày, “giờ cải táng cho hợp với mùa, 
với thời tiết và với nhu cầu của gia đình. Nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ 
có thói quen cải táng vào mùa đông (từ tiểu hàn đến đại hàn). 

Giờ giấc cải táng (bốc mộ) chí nên làm vào sáng sớm và được tính toán 
rất chỉ tiết, làm sao phải hoàn tất trước khi sáng rõ mặt người. (Theo quan 
niệm dân gian Việt Nam: khi còn trời tối ở dương gian, là ban ngày ở âm 
phủ. Mặt khác, theo sự hiểu biết của chúng tôi, nhân dân ta tránh làm công 
việc này vào ban ngày cũng là để giữ vệ sinh chung, và cũng không muốn 
để mọi người chung quanh trông thấy mình đang làm một công việc hệ 
trọng và thiêng liêng). 

Mọi người làm nhiệm vụ bốc mộ đều phải đco khẩu trang, rửa tay bằng 
rượu, nước ngũ vị (nếu dùng găng tay cao su thì càng tốt). Những người 
tham đự bốc mộ chỉ nên đứng đầu gió để tránh ô nhiễm. 

Thông thường trước hôm cải táng, gia chủ phải làm lễ cáo yết tổ tiên. 
Đêm hôm cải táng phải làm lễ khấn Thổ công nơi để mả mới táng. Toàn bộ 
hài cốt thu được trong quan tài phải rửa thật cẩn thận bằng nước ngũ vị 


83 


(hoặc rửa bằng rượu), xương sọ được rửa kỹ hơn, nhất là hai hốc mắt. 
(Nhiều người quan niệm rằng: có rửa sạch hai hốc mắt thì con cháu được 
“phù hộ” làm án tỉnh tường (?)). Rồi tất cả được lau khô bằng giấy bản và 
xếp vào tiểu sành theo đúng vị trí cấu trúc của cơ thể thu nhỏ. Xương sọ 
được xếp ngay ngắn, đệm bằng những xương nhỏ cho chặt, đảm bảo xương 
quai hàm dưới ở tư thế như được gắn liền. Các xương chân tay được xếp ở 
hai bên (xương bên phải được xếp ở bên phải, xương bên trái được xếp ở 
bên trái). Tất cả các xương khác xếp giữa. Sau đó trải các xương sườn úp 
xuống thành hai hàng bên phải và bên trái. Tất nhiên, trước khi xếp hài cốt, 
cần phải lót giấy màu hoặc vải vào trong tiểu sành và hai bên thành tiểu, rồi 
phủ vải hoặc giấy lên trên. Xong, dậy nấp tiểu bằng những viên gạch đặt 
nằm ngang một lượt (gạch này được chọn lựa rất cẩn thận - gạch được nung 
đúng độ lửa, phẳng phiu, độ đày mỏng đều đặn). 

Sau khi cải táng, hài cốt được chôn vĩnh viễn. Lúc này có thể xây mộ 
cần thận để tránh xói mòn, sụt lở do mưa nắng. Kiểu dáng ngôi mộ được 
xây tùy theo thị hiếu và thiết kế của từng gia đình, nhưng không nên quá 
cầu kỳ, tốn kém, hoặc quá lớn làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của 
nghĩa trang. 

Theo cổ tục và cho đến nay nhiều người vẫn tin là có những trường hợp 
người ta cho rằng “mả kết” không nên cải táng (thuật ngữ xưa gọi là tường 
thụy) tức là mả phát - tốt đẹp. Thông thường “mả kết” là người ta căn cứ 
vào một số hiện tượng sau đây: 

- Thấy có con rắn vàng sống ở mả hoặc có khí vật gì, chứng tỏ đất nơi 
đây thịnh, mả kết nên rắn hoặc khí vật mới ở trong đó (long xà khí vật). 

- Khi mở nắp quan tài thấy dây leo tơ hồng quấn quýt ở chỗ áo quan, 
hoặc có những giọt nước trắng như sữa ở bên ngoài hoặc trong áo quan. 
Những giọt nước này hơi ấm. Mả như vậy có sinh khí và đã kết. 

- Một hơi ấm tiết ra ở mộ, trong huyệt lại khô ráo. 

- Những xương cốt dình liền vào nhau kết thành tượng ... 


- Mặc dù mộ nằm dưới đất trũng, đất ruộng, nhưng mả tự nhiên được 


84 


bồi đất lớn ra, như vậy là mả phát, gia đình con cháu làm ăn phát đạt, giàu 
có hay đỗ đạt. 

Khi bốc mộ mà gặp những trường hợp trên thì người ta làm thủ tục lấp 
ngay và có cúng kiếng chu đáo. Chúng tôi nghĩ rằng, đây là những trường 
hợp rất hiếm hoi, thật khó cớ loại mộ có đủ yếu tố này. Nhưng đó là niềm 
tin của đân chúng, vả lại cũng chưa ai giải thích được về mặt khoa học, xin 
nêu ra đây để chúng ta cùng nghiên cứu mà thôi. 


Một số địa phương, trong những năm gần đây. có những họ tộc lại quy 
mộ các cụ nhiều đời vào một ngôi mộ lớn, rồi xây thành nhà mồ. Việc đó 
rất tốt, vừa đỡ được diện tích đất. vừa tập trung vào một khu vực, thuận tiện 


cho những lúc đi thăm mộ trong những ngày giổ, tết... 


Những nơi không có tập quán mai táng hai lần, thì đào sâu chôn chặt 
một lần cũng là hợp lẽ. Trường hợp này phải làm rất cẩn thận. Thường thì 
trong quan, ngoài quách. Nếu không làm quách có sẵn, thì dùng Xi măng 
cốt sắt kiên cố. Í - 

Dù đào sâu chôn chặt, hoặc cải táng thì bao giờ nơi mộ cũng phải để lỗ 
thông thoáng (người ta thường gọi là lỗ thông thiên). Cần lưu ý là lỗ thông 
thoáng có thể trên nắp mộ hoặc bên hông phía trên thành mộ, nhưng phải 
có lưới sắt bảo vẽ, tránh chuột hoặc rắn rết chui vào. 

Tuy nhiên, cách cải táng như đã nói ở trên, không đảm bảo vệ sinh môi 
trường, có hại đến sức khoẻ của những người trực tiếp bốc mộ. Ngay cách 
mai táng một lần (đào sâu chôn chặt) cũng gây ô nhiễm trực tiếp tới các 
mạch nước ngầm. 

Tại Hà Nội, khi xét nghiệm các mẫu nước ở các giếng khoan cách nghĩa 
trang Văn Điển 8km về phía Tây Bắc, nhằm lấy nước phục vụ cho các nhà 
máy khu vực phía Nam thành phố, người ta thấy nước ở đây bị nhiễm mỡ 
người nặng, không thể dùng nước này cho sinh hoạt được. Đó là chưa nói 
đến cảnh mùa mưa, sự ô nhiễm càng lớn. 

Xu hướng chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc văn minh trên thế giới 
là thực hiện hoả táng hoặc điện táng - đó là hình thức mai táng khoa học. 


85 


văn minh, vệ sinh và lợi ích nhất, 

Trong khi chuẩn bị tiến tới hình thành tập quán mới về '*hoả táng. điện 
táng”, chúng ta vẫn còn phải duy trì tập quán mai táng như đã nói ở trên 
thêm một thời gian nữa. Vì Vậy, việc hoàn thiện lễ tang truyền thống của 
dân tộc Việt ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ là việc làm có ý nghĩa 
tích cực trong xã hội ngày nay. 


§6 


Chương 2 


VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG 


I. MẪU ĐIẾU VĂN VÀ NHŨNG BÀI VĂN CÚNG CÁC TUẦN TIẾT 
TRONG VIỆC TANG LỄ 

1. Hai bài điếu văn để tham khảo 

Bài 1. Điểu văn cho một cán bộ, một còng chức 

Kính thưa các quý vị: 

Kính thưa các Cụ, các Ông. các Bà, các Cô, các Anh, các Chị. 

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. 

Kính thưa gia đình tang quyến! 

Thầy giáo Hoàng Hữu Xứng kính yêu của chúng ta không còn nữa. Mặc 
dầu đã được các thầy thuốc, gia đình, người thân hết lòng chăm sóc, cứu 
chữa. nhưng vì bệnh trọng. tuổi cao sức yếu, thầy Hoàng Hữu Xứng đã vĩnh 
biệt chúng ta vào hồi 19h55 ngày 02 tháng 03 năm 20606, tức ngày 3 tháng 
2 năm Bính Tuất, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. 

Thầy Hoàng Hữu Xứng sinh ngày 8/4/1919 tại thôn Minh Lễ, xã Quang 
Minh. huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho 
yêu nước. Ngay từ thuở nhỏ anh học trò Hoàng Hữu Xúng đã là người hiếu 
học và là người con hiếu thảo. Học xong tiểu học, cha lâm bệnh nặng. anh 
phải ở lại nhà chăm sóc cha, giữ trọn chữ hiếu đạo làm con. Ba năm sau cha 
mất, anh mới rời quê vào học trường Quốc học Huế. Học xong. anh làm thư 
ký ở Tòa sứ Quy Nhơn, Bình Định. 


Thây giáo Hoàng Hữu Xứng tham gia cách mạng từ thời tiền khởi 


87 


nghĩa, làm công tác thông tin tuyên truyền cho Mật trận Việt Minh. viết 
báo bảng tiếng Việt và tiếng Pháp cho tờ “Đại chúng”, tờ “Francais An 
Nam” và tờ “La Gazette de Huê". Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được 

gặp Bác Hồ và viết báo đãng trên tờ “Đại chúng” của Hội Văn hóa cứu 
quốc Trung Bộ và Thừa Thiên dưới bút danh Thần Quang. 


Trong kháng chiến chống Pháp, ông đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau: 

- Từ tháng 8/1945: Cán bộ Sở Tuyên truyền Trung Bộ, phụ trách tờ báo 
"Quyết chiến”. 

- Từ tháng 1/1946 đến tháng 2/1947: Phó Trưởng ty Bình dân học vụ 
Thừa Thiên. 

- Từ tháng 2/1947 đến tháng 9/1947: Trưởng bàn Bình đân học vụ 
huyện Quảng Trạch. tỉnh Quảng Bình. 

- Từ tháng 10/1947 đến tháng 9/1949: Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính 
kháng chiến huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng -Bình. 

- Từ tháng !0/1949, ông chuyển sang làm nghề dạy học và đảm nhận 
chức vụ Hiệu trưởng trường cấp II các huyện Tuyên Hóa. Lệ Thủy. Quảng 


Ninh, thị xã Đồng Hới và là đại biểu Hội đồng nhân đân thị xã Đồng Hới. 
tỉnh Quảng Bình. 


Ngoài công tác chính quyền, thầy Hoàng Hữu Xứng còn tích cực tham 
81a công tác đoàn thể, 


- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn giáo đục tỉnh Quảng Bình. 

- Ủy viên Ban chấp hành giáo dục Liên khu ]V. 

- Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Bình. 

Năm 1961, thầy giáo Hoàng Hữu Xứng được cử đi học tại trường Đại 


học Sư phạm Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, thầy được giữ lại làm cán bộ giảng 
đạy tại khoa Tâm lý giáo dục của trường. 


Năm 1957, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập, 
thầy Hoàng Hữu Xứng chuyển về công tác tại trường và giữ chức vụ Chủ 
nhiệm bộ môn Tâm lý giáo dục. 


88 


Là nhà giáo. nhà nghiên cứu và dịch thuật, thông thạo nhiều ngoại ngữ: 
Nga, Trung, Anh. Pháp, thầy hoàng Hữu Xứng còn là một nhà thư pháp có 
tên tuổi. 

Sau khi về hưu năm 1979, thầy được cư đi làm chuyên gia giáo dục tại 
nước bạn Cam-pu-chia gần 3 năm. 

Tuy đã nghỉ hưu, thầy vẫn tích cực tham gia công tác xã hội: 

Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Cầu Diễn và trị trấn Mai Dịch. 

Hội thấm nhân dân tòa án quận Cầu Giấy. tham gia thành lập CLB 
người cao tuổi phường Mai Dịch và nhiều công tác khác. 

Trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ cũng như những 
năm kháng chiến chống Mỹ gay go ác liệt, đù phải sơ tán nhiều nơi, qua 
nhiều địa phương khác nhau, nhưng với một trái tìm đẩy nhiệt huyết. yêu 
người, yêu nghề, thầy Hoàng Hữu Xứng luôn một lòng một dạ vì cách 
mạng. Là một cán bộ quản lý gương mẫu, trong sáng. biết hy sinh cho sự 
nghiệp giáo dục của Đăng, của nhân dân. = 

Ghi nhận công lao, thành tích trong công tác quản lý và giảng dạy của 
thầy. Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng thầy giáo Hoàng Hữu Xứng: 

- Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng ba. 

- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. 

- Huân chương hữu nghị của Nhà nước Cam-pu-chia. 

- Huy chương '`Vì sự nghiệp giáo dục”. 

- Huy chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết đân tộc”. 

Nhiều năm sẵn bó với sự nghiệp giáo dục, thầy Hoàng Hữu Xứng đã hun 
đúc và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cao đẹp của một cán bộ quản lý có uy tín. 
gương mẫu. tận tâm, tận tụy trong sự nghiệp trồng người, góp phần đào tạo 
nhiều cán bộ giáo viên giỏi, nhiều cán bộ khoa học tài năng cho đất nước. 

Là người nhiều năm làm công tác giảng dạy, cán bộ quản lý ở nhiều địa 
phương, cơ quan, trường học, ở đâu thầy Hoàng Hữu Xứng cũng được đồng 
nghiệp, các thế hệ học sinh, sinh viên yêu quý, được bà con khối phố nơi 


89 


thây nhiều năm gắn bó, tin yêu, kính trọng. Gia đình thầy là gia đình nhà 
giáo mẫu mực, gia đình liệt sĩ có công với cách mạng, gia đình hiếu học. 

Đối với gia đình và quê hương: Thầy Hoàng Hữu Xứng là tấm gương 
sáng cho con cháu noi theo. Đó là tấm gương của sự nô lực vượt khó vươn 
lên, tấm gương về đối nhân xử thế tốt với mọi người. Thầy luôn dạy con 
cháu trong dòng tộc giữ gìn đạo đức gia phong. phải có trách nhiệm đóng 
góp cho quê hương. Bút tích của thầy vẫn được lưu giữ trang trọng tại đình 
làng, nhà thờ dòng họ và nhiều nơi khác ở Minh Lễ quê hương. 

Thầy Hoàng Hữu Xúng mất đi, gia đình mất đi một người anh gương 
mẫu, cô giáo Tôn Nữ Thị Nếp mất đi một người chồng thủy chung chia sẻ 
ngọt bùi, các con mất đi môt người cha hiển từ, hết mực thương yêu con 
cái, các cháu chất nội ngoại mất đi một người ông đôn hậu. đồng nghiệp 
mất đi một người bạn thân thiết, các thế hệ học trò của thầy mất đi mội 
người thầy tận tâm, đức độ. 

Thầy Xứng ơi! 

Hôm nay, tất cả chúng tôi, những đồng nghiệp, các thế hệ học sinh. 
sinh viên của thầy cùng gia đình, bà con họ hàng nội ngoại, thân bằng cố 
hữu và bà con khối phố tập trung về đây để tiễn biệt thầy. Vĩnh biệt thầy 
Hoàng Hữu Xúng. 

Xin thầy hãy yên giấc ngàn thu. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của 
tạo hóa. nhưng lòng chúng ta ai cũng nghẹn ngào, xúc động. 

Xin mọi người dành một phút mặc niệm để tiễn biệt thầy Hoàng Hữu 
Xứng về nơi an nghị cuối cùng. 

Phút mặc niệm bát đầu! 

Bài 2. Điều văn cho một còng dân bình thường 

Kính thưa các quý vị! 

Kính thưa bà con cô bác cùng gia đình tang quyến! 

Hôm nay ngày 5 tháng 12 năm 2004 (tức ngày 24 tháng 10 Giáp thân). 


Tại gia đình ông Trương Công Thể phố Nam Ngạn 3, phường Nam 


90 


Ngạn. thành phố Thanh Hóa gồm: Chính quyền khối phố, các ban ngành, 
đoàn thể, mặt trận Tổ quốc cùng gia đình thành lập Ban lễ tang cụ Lê Thị 
Thẹ - mẹ của liệt sĩ Trương Văn Tân. 

Trong buổi lễ hôm nay có mặt đầy đủ con trai, con gái, con dâu, con rể, 
cháu chất nội ngoại. họ hàng thân tộc, bạn bè gần xa của cụ ông, cụ bà và 
các con, các gia đình thông gia. cô bác, chú dì. các đoàn thể và bà con xóm 
phố Nam Ngạn làm lễ tiễn đưa cụ bà Lê Thị Thẹ về an nghĩ cuối cùng. Cụ 
bà Lê Thị Thẹ sinh năm 1913. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được 
các thầy thuốc tận tình cứu chữa, các con cháu chăm sóc nuôi dưỡng, nâng 
giấc sớm chiều. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu không qua khỏi, cụ đã tạ thế hồi 
I2h05 phút ngày 4 tháng 12 năm 2004 (tức ngày 23/10 năm Giáp Thân), 
hưởng thọ 91 tuổi. 

Cụ bà Lê Thị The sinh trong một gia đình nông dân nghèo. đưới thời 
phong kiến, đế quốc. Cuộc đời một nông dân trong cảnh lâm than, nô lệ, đói 
nghèo. lao động cực nhọc, cày thuê cuốc mướn, chạy chợ quanh năm mà vẫn 
trong cảnh cơ hàn túng bấn, trong cảnh chung của người dân mất nước. 

Cách mạng tháng Tám thành công, cuộc đời bừng sáng, giải phóng ách 
nô lệ lầm than. cụ ông, cụ bà tần tảo chất chiu xây đựng được ngôi nhà đơn 
sơ mộc mạc. Các cụ ông. cụ bà tham gia dân công tiếp vận phục vụ kháng 
chiến. tham gia công tác địa phương xây dựng và bảo vệ xóm làng. Đời 
sống ngày một ấm no. nuôi con ăn học, tham gia đoàn thể, đóng góp xây 
dựng xã hội trọn vẹn. 

Cụ sinh được 6 người con: 4 trai, 2 gái, đều được ăn học trưởng thành, 
trong số đó đã có 3 người tham gia quân ngũ. số còn lại là cán bộ nhà nước. 
có vị trí xã hội. có tín nhiệm với đoàn thể và nhân dân. 

Thời kháng chiến chống Mỹ. các con gái đã tham gia đân quân trực 
chiến bảo vệ quê hương. Theo tiếng gọi của Đang, anh Trương Văn Tân vào 
bộ đội chiến đấu ở chiến trường B và đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. 

Cụ có 6 cháu nội, Š cháu ngoại cũng đã khôn lớn, hầu hết đã tốt nghiệp 
Đại học và trên đại học và thành đạt trong công tác. 2 chấu nội, 3 chất 


9] 


ngoại khỏe mạnh. chăm chỉ học hành. Một nhà - tứ đại đồng cư - hạnh phúc 
đề huề nhờ ơn Đảng. nhờ công đức của bà tích góp: xứng đáng bà mẹ liệt sĩ 
Việt Nam anh hùng - trung hậu - đảm đang. 

Thương ơi! 

Nhân sinh tại thế. 

Họa mấy người sống được chín mười mươi. 

Cụ đã sống 91 tuổi trời 

Cây đại thọ nay cụ về tiên giới 

Vận với số biết làm sao tránh khỏi 

Cụ ra đi thương nhớ lắm cụ ơi! 

Gió thổi nhà thung 

Mây che gốc tử 

Bóng hình vắng vẻ - bão xô cây, nghĩ lại ngậm ngùi thương. 

Âm dương đôi ngả - mây phủ núi trông càn? đau đớn nhẽ. 

Hồn phách đi đâu - mà hình hài còn đó. 

Mộng nam kha chưa tỉnh lúc tàn canh. 

Miền Tây trúc đã tìm nơi tỉnh thổ 

Ngậm ngùi chưa kịp hỏi đôi đường 

Bỗng chốc đã về nơi thiên cổ. 

Nhớ hồn thườ trước - trong buổi xuân xanh 

Ơn sinh thành ngày đêm dạy đỗ 

Tứ đại đồng cư đều hạnh phúc. 

Chiến đấu cho đời, cấy cày cực nhọc 

Lao động quên mình - hy sinh chịu đựng. 

Mẹ liệt sĩ - niềm vinh quang Tổ quốc. 


Nhưng lòng già đau xót - hành động anh hùng mẹ cố vượt lên. 


92 


Nếp cần kiệm - gìn giữ sớm hôm, 
Hiền dịu. khiêm nhường, đảm đang. hòa thuận. 


Trên kính dưới nhường. yêu thương bầu bạn. 


Nay cụ đã vội rẽ đường. để lại các con thiếu người giường cội. 


Để lại nhớ thương họ hàng thân thuộc 

Từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc, tường đào. 

Từ nay quạnh bóng ra vào gốc nam cành bắc 
Ngày sáu khắc, đêm vắng năm canh. 

Tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài mành. 

Thường thấp thoáng bóng hình trên khói. 

Hiên mai bóng rọi vào ngẩn ra ngơ. 

Hết đợi thôi chờ - mây nồng gió lạnh 

Ai hay số phận. 

Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt đầm đâm. 
Nhớ nơi ăn chốn ở giường nằm. 

Như xé ruột, xát lòng các con trên trần thế. 
Thương ôi! 

Mấy dòng kể lể, chiêu hồn về than thở nguồn cơn. 
Cầu anh linh phù hộ con cháu, 

Cầu Thần Phật độ trì cho linh hồn siêu thoát. 


Ô hô thượng hưởng - Ngàn thu vĩnh biệt cụ. 


Để tưởng nhớ linh hồn mẹ liệt sĩ - Một phút mặc niệm bất đầu. 


2. Một số bài khấn nôm trong việc tang lễ 

Bài I - Văn khấn lễ tại nghĩa trang (nơi chôn cất mò). 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Kính lạy: : 


Hoàng thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. 


Các ngài Thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này. 
Hôm nay là ngày... tháng...... năm........(âm lịch) 
Tín chủ con là........ 


Thành tâm sửa biện: hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước 
án, kính mời chư vị Tôn thần về chứng giám. 

Chúng con xin ký táng ngôi mộ của........... 

tại xứ này, chúng con xin kính cáo các đấng Thân linh, Thổ công, Long 
mạch và các Liệt vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực này. 

Thiết nghĩ: Tôn thần thông minh chính trực, đức lớn, công lao, nhân từ 
hiếu sinh. hộ nhân giúp vật. Nay xin thương xót tín chủ chúng con, tới đây 
chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. độ cho vong linh được an nhàn, 
n ổn, siêu thoát. 

Lại phù hộ cho chúng con toàn gia mạnh khỏe, an khang, bốn mùa 
thịnh vượng, khiến cho tất cả đều được thấm nhuần, tắm gội ánh quang của 
chư vị phúc thần. 

Giãi tấm lòng thành. cúi xin chứng giám. 

Cần cáo. 


Bài 2 - Bài văn khấn tại miếu thần linh nghĩa địa 


Hôm nay là ngày....... tháng....... năm...... 
Tín chủ là:.......... đồng gia quyến hiện ở tại thôn.............. xã 
(phường)................... huyện.................. tỉnh (thành phố) 


Kính lạy: Chư vị Thần linh Thổ địa, Long mạch chính thần. 
Hiện có mộ phần Chân linh................ (là cố phụ, cố mẫu.....) 


Táng tại bản xứ....................... 
Nay tín chủ thiết kêu thiết cầu, mong chư vị lai lâm giám chiếu. 
Độ cho vong linh an nhàn yên ổn, siêu thoát u đồ. 


94 


Gia ân cho tín chủ chúng con bình an, mạnh khỏe. 

Gọi là có chút lễ mọn, bày tỏ tấc thành 

Cảm cung cáo vu, kính xin chứng giám. 

Cẩn cáo. 

Đọc xong vái bốn vái. Khi sắp tàn nhang thì vái tạ, đốt tiền, vàng và cả 
sớ tấu (văn khấn) nếu có. 

Trong những năm gần đây nhiều địa phương, nhiều dòng họ đã quy tụ 
được mộ phần vào chung một khu vực tại nghĩa địa, lại xây dựng cả lễ đài, 
tường bao, đường ra vào, trang trí cây cảnh cho khu vực lãng mộ đòng họ 
nhà mình, nên việc bảo tồn cũng như thăm viếng rất thuận lợi. 

Những trường hợp như thế này, đứng trước lãng mộ Tổ tiên người tả 
thường khấn bái văn riêng sau đây: 


Bài 3 - Bài văn khấn tại khu lãng mộ - 


Thắp hương xong. vái 4 vái rồi đọc: - 

Nhân tiết Thanh minh năm .......................--‹--- cà sằsằ Sàn nhe 
Hôm nay là ngày ........ tháng........ TH 221115 0Á44461406006xv vs 0x2 LỆNG me 
Tử tôn trong họ tộc gỒm................. cà con nhe nhe 
Hiện ngụ tại.................-..c cà co cành hành nen hen nen he nh nhe tinh 
Đứng trước phần mộ Tổ tiên gồm có..............- hiện táng tại.............. 


Kính mong các đấng Thần linh, Thổ phủ, Long mạch, Tiền Chu tước, 
Hậu Huyền vũ, Tả Thanh lone, Hữu Bạch hổ. 


Cùng liệt vị Tôn thần cai quản bản địa. 

Cúi lạy, xin được gia ân, gia hộ cho mồ mả bình yên. 

Nhân tiết Thanh minh, toàn họ tộc nghiêng mình kính cẩn (vái bốn vái). 
Kính lạy chư vị Tổ Tiên............. (gồm những vị nào) 


Đứng trước phần mộ, con cháu gần xa, lễ bạc tâm thành, nhất tâm bái thỉnh. 


95 


Kính mong chư vị, lai đáo dương cơ, giám cách giáng lâm nạp thụ lễ vật. 
Ban tài ban lộc, bồi đấp hậu sinh. 

Tống ách khai hanh, phục duy thượng hưởng. 

Bài 4 - Bài văn khấn vong linh ngoài mộ 

(dùng trong các ngày tảo mộ, sửa mộ, xây đắp mộ) 

Nam mô A Đi Đà Phật!(3 lần). 

ELÍnH-]ay hương TÍNH: 2: z‹ s15: 6061116161 v 00 k0 tt 0 xsasa 86126 
Hôm nay là ngày......... tháng........... HAT váy 1⁄35322L46e li eca3 (âm lịch) 
9) 14s) 10bit nan... .ẻ nh. 

Nhân tiết Thanh mình. chúng con và toàn thể gia đình con cháu. nhờ 
công ơn đức cao dầy. gây dựng cơ nghiệp của................................... 

Chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, thành tâm sửa biện: 
hương hoa, lẻ vật và các thứ cúng đâng, cáo yết tôn thần xin sửa sang phần 
mộ cho thêm vững chắc. ' 

Nhờ ơn Phật, Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm thần 
linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm phù đương trợ. 

Con cháu xin vì hương linh, phát nguyện tích đức tu nhân. lấy phúc này 
hướng về tiên tổ. 

Cúi xin lính thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu: 
che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điểm lành mang đến, điềm giữ xua đi. Độ cho 
gia đạo hưng long. cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh. 

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 

Cẩn cáo. 

Bài 5 - Bài văn khấn trong dịp cúng ba ngày (còn gọi là tế ngu). 

Hôm nay là ngày........tháng......... HỘ TH 200465614 ág là HÁN lòse VÖ 6 NA g 

Nhân dịp tế ngu (cúng ba ngày) chúng con kính sửa trầu Tượu cụ soạn 
mọi vật dâng lên trước linh tọa khóc mà than rằng: 


96 


Than ơi! 

Vật đối sao rời, mây bay, trăng khuyết 

Khá trách thay tạo hóa đa đoan, chỉ đến nỗi đàn con đau đớn. 
Nhớ cha (mẹ) xưa tính nết thảo hiền, dưới nhường trên kính, 
Ngoài làng trong họ, kẻ mến người yêu, 

Tưởng cảnh tượng đoàn viên, 

Trời cho sống tròn tấm chín mười mươi tuổi: 

Để đến công ơn ba năm bú mớn, sẻ ngọt chia bùi một nhà sum họp. 
Trời cho sống đủ ba vạn sáu ngàn ngày, 

Để đền ơn chín tháng cưu mang, đẻ đau mang nặng. 

Thương ơi! Tóc tơ chưa báo, công đức chưa đền, 

Bỗng đâu một phút hơi tàn, âm cung Hạ cách muôn năm giấc mộng: 
Chia Bắc rẽ Nam, đành rằng phách lạc bơxơ; 

Tàng hiểm đã yên một giấc, 

Hồn bay phảng phất, biết đâu mà về. 

Dẫu khóc vắn, than đài, tìm đâu cho thấy; 

Dẫu tối kêu sớm gọi, khôn nỗi đò la. 

Thôi thì thôi! Hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi; 
Không còn sớm tối trông nom, khuyên răn lũ cháu. 

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một chứng; 

Không còn người ngày đêm đạy bảo. săn sóc đàn con. 

Nay sơ ngu tế (tái, tam ngu tế) dâng chút lòng thành 

Đĩa muối, lưng cơm, chén canh, đài rượu. 

Công đức cao đày; trên linh tọa chứng tình chay nhạt; 

Khóc than kể lể, đưới suối vàng thỏa chí vẫy vùng. 


Cần cáo. 


Bài 6 - Bài văn cúng trong dịp 49 ngày hoặc 100 ngày 
Hôm nay, ngày........ tháng....... năm......... 
Nhân tuần chung thất (hoặc 100 ngày) 
Chúng con và toàn gia kính sửa trầu rượu, cỗ bàn mọi vật dâng lên cha (mẹ). 
Than ôi! 
Thân phụ (mẫu) đi đâu, vội vàng chi mấy; 
Trời cao có thấy, thám thiết muôn phần thương thay! 
Người đời giấc mộng, hình ảnh phù vân; 
Ngày tựa chìm bay, tiết vừa bốn chín (hoặc trăm ngày); 
Thoi đưa thấm thoát nay đã bảy tuần (hoặc trăm ngày). 
Cây lặng gió lay, khóc làm sao được; 
Lưng cơm đĩa muối, gọi chút đến ân. - 

Cẩn cáo. ~ 
Bài 7 - Văn tế tiểu tường, đại tường (giỗ đầu, giỗ đoạn) 
Hôm nay là ngày........ tháng....... HằN:::::262:s¿¿ 


Chúng con cùng cả họ, nhân ngày tiểu tường (đại tường) kính dâng 
chay nhạt; 


Trước linh tọa khóc mà than rằng: 

Than ôi! 

Mây giảng, gió giữ làm chi sớm độc địa hối trời! 

Hơn một ngày không ở. Đành rằng tử sinh có mệnh, kém một ngày 
không đi. 

Nhớ những lúc một nhà sum họp; cha trước, mẹ sau. 

Bỗng từ đâu hai ngả chia phôi, kẻ còn người khuất. 

Thương ôi! 


Công đức chưa đên, đau đớn như chứa chan giọt lệ. 


98 


Âm cung xa cách. Xót xa thay bối rối ruột tằm. 

Tính đốt ngón tay, kể tháng đã hai năm (13 tháng); 

Tiểu tường tế duyên, chưa khô hàng lê. 

Tính ngày vừa ba trăm sáu mốt ngày, giỗ đâu diện lễ. (Nếu đại tường thì 
đổi hai câu này: Tính đốt ngón tay đã bảy trăm hai mươi mốt ngày - là tuần 
giỗ đoạn) 

Chay nhạt dâng lên; 

Dưới chín suối cha (mẹ) già chứng giám; 

Khóc than kể lể: trước linh sàng con trẻ khấu đầu; cúi xin hâm hưởng. 

Cẩn cáo. 

Bài 8 - Văn tế trử bỏ tang phục (Đàm tế) 

Hôm nay là ngày........ thắng.......năm............ 

Cô lÃ::2⁄222222212y¿ i2: (tự tử - con thờ tự) cùng cả họ nhân địp tuần 
Đàm tế, kính sửa lễ bạc cùng mọi thứ lễ vật, dân§ lên hương hồn cha (mẹ) 
mà rằng: 

Than ôi! 

Thân phụ (mẫu) đi đâu, cõi trần vắng mặt, trời cao có thấu; 

Mỗi mắt trông chờ, giọt lệ chứa chan. 

Kể từ khi cưỡi hạc linh lên cõi thần; 

Kể tháng đã ba năm hai mươi sáu tháng, qua tiết đại tường. 

Kể từ lúc bóng câu qua cửa số; 

Tính ngày vừa bảy trăm tám mươi ngày; là tuần Đàm tế. 

Thôi từ đây, tang sự hết rồi. Lễ hung thành cát. 

Đạo con phụng sự. Lòng hiếu tâm thành. 

Trên linh tọa một tuần chay nhạt; 

Dưới suối vàng cha (mẹ) hãy chứng tình. 


Cần cáo. 


99 


Bài 9 - Bài văn tế cải táng (bốc mộ) 
Than ôi! 
Cha (mẹ) bỏ cõi trần, tiếng thơm còn lại; 
Sự cửa nhà thuở vẫn được yên, nhưng ngôi mộ còn chưa phù hợp. 
Nay tìm đất tốt, xin rời sang, yên ổn nắm xương. 
Tâm sửa lê nghĩ, xin chứng lấy tâm thành; 
Từ nay được chỗ, cầu hôn phách tam yên. 
Không ngại về sau; cháu con vui vẻ: 
Cẩn cáo. 
Bài 10 - Bài văn khấn tạ mộ 
(nhân dịp Thanh minh hoặc dịp thăm mộ) 
Nam mô A Đi Đà Phật! (3 lần) 
KH TÂY 1x17 226611016 EES041461 50/5 2690 61x02 ty 
- Hoàng thiên Hậu thổ, chư vị Tôn thần. 
- Các ngài Thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này, 
Hôm nay là ngày........ tháng....... HằN.:::;.2.:::2¿ 


Tín chủ chúng con là.................................... 


Nhân tiết Thanh minh (hoặc con có dịp về thăm phần mộ) 
Thành Hoàng bản thổ nơi đây 

Đất lành chim đậu, đất đày thanh cao 

Gửi lành họa phúc công lao 

Có kết, có phát nhờ vào thần quan 

Tôn thần Long mạch cao sang 

Nhị thập tứ hướng - Nhị thập tứ sơn quanh vùng 


Chọn đây an táng mộ phần 


100 


Thỏa yên muôn thuở, hồng ân đời đời. 
Gia ân mãi mãi không thôi 
Chúng con xin có vài lời cầu xin 
Bái tạ thủ một thần quan 
Cho chân linh dưỡng, cho hài cốt nguyên vẹn toàn 
Phù hộ con cháu trần gian 
An khang mạnh khỏe, ăn làm gặp may. 
Sông có nước, rừng có cây 
Nhớ ngày giỗ tết hương bay ngạt ngào 
Lòng thành lễ mọn thỉnh chào 
Tùy theo ngôi thứ thấp cao tôn thờ 
Nay nhân nñEàY::¿‹:x 222222 c2 24222 cäi cá x61 LỆ GỀY Lệ 81a K3 C654 66x xxa s3 xxuŠ 
Họ tên (vợ, chồng, con, cháu)............. địa-chỉ..................... 
Đẳng kỳ vong linh: Họ tên người chết.................................- 
Phần mỏ:ký tánh Tải. cá x10 u16 6 01A k1 1g 004x448 44s 904 kHãO 
Cung thỉnh thần linh chấp kỳ lễ bạc 
Chứng minh công đức. 
(Khấn vái 3 lần rồi đốt vàng, tiền) 
Bài 11 - Văn khấn lễ tạ mộ vào ngày 30 tết 
(còn gọi là lễ chạp) 
Nam Mô A Di Đầ Phật! (3 lần) 
Kính lạy: 
- Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành 
bình, Công tào Phán quan. 
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương. 
- Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa Tôn thần. 


I0I 


- Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch, Tôn thần, Tiền Chu tước, 
hậu Huyền vũ, tả Thanh long, hữu Bạch hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản ở 
trong xứ này. 

Kính lạy hương linh cụ.................................. 


Hôm nay là ngày 30 tháng chạp, nhằm tiết cuối đông, sắp sang năm 
mới. 


CHÚng CON: ÃE  .z2á2 x61 326215902444 0166650 vun dd Ác dt 


Sắm sanh phẩm vật, hương hoa, phù tửu, lễ nghi, trình cáo Tôn thần. 
kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là............ 


Có phần mộ tại đây về với gia đình mừng năm mới, để cho con cháu 
phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. 

Cúi xin Tôn thần, phủ thùy doãn hứa. 

Âm dương cách trở, bất nước nén hương, biểu tấm lòng thành: 

Cấn cáo. ~ 

Bài 12 - Văn khấn thần linh ngày rằm tháng bảy - xá tội vong nhân 
(tại nhà) 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

Kính lạy: 

- Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát; 

- Đức Mục Kiền Liên Tôn giả. 

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm............... 


Tín chủ con là:..................... 


Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên 
trước án. 


Chúng con thành tâm kính mời: 


- Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; 


102 


- Ngài Mục Kiểu Liên Tôn Giả. 

Chúng con thành tâm kính mời: 

- Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. 

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại vương. 

- Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa. 

- Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu 
vực này. 

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. 

Nay gặp tiết Vụ Lan, ngày vong nhân được xá tỘI. 

Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che; 

Công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. 

Do vậy, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. 

Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình: 

Người người mạnh khỏe, già trẻ bình an, Hướng về chính đạo; 

Lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. 

Dãi tấm lòng thành, cứi xin chứng giám. 


Cần cáo. 


II CÁC BÀI VĂN CÚNG DÙNG TRONG CÁC NGHI LỄ KHÁC 
Bài 1- Văn khấn gia tiên 


Trước khi cúng khấn Gia tiên, bao giờ cũng phải cúng khấn Thổ Công 
trước, vì ngài là “Đệ nhất gia chỉ chỉ”, để xin phép ngài cho Tổ tiên về 
hưởng lễ. 

Nội dung bài văn khấn phải nói rõ ngày, thắng, năm làm lễ, lý đo làm 
lễ, liệt kê các lễ vật tiêu biểu và những điều cầu xin (nếu có). 

Xin giới thiệu một mẫu văn khấn nôm dưới đây: 


Hôm nay là ngày...... tháng...... năm........... (âm lịch) 


103 


TVÊH, TIÊN- cá d2 co vt tan net gì ồ cha dan Thổ bà) dạ g4o 45 1 7: 8 cùng toàn 
gia, trước bàn thờ Gia tiên bái lễ. 

Kính dâng lễ bạc: Trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả cùng các 
phẩm vật. 

Với tấm lòng thành nhân địp...............22 2n 


Kính mời hương hồn nội, ngoại Gia tiên: Ky. cụ, ông, bà, cha mẹ, cô dì, 
chú bác........ về chứng giám và hưởng lễ. 


Con kính xin Gia tiên phù hộ độ trì cho chấu con hay ăn chóng lớn, 
người người khoẻ mạnh, mùa màng bội thu, vượt qua tai ách, cuộc sống 
bình yên, gia đình hạnh phúc. 


Cần cáo. 


Trong dân gian cũng đặt ra nhiều bài khấn nôm bằng văn vần cho đễ nhớ, 
dễ thuộc, dùng trong việc cúng Gia tiên. Xin nêu một bài mẫu dưới đây: 


Bài 2. Văn khấn gia tiên 
Hôm nay là ngày ....... tháng....... năm ............ (âm lịch) 
52003 0 8N TH ườYNn 


tiện):đáng HP “Mi? vua ý 2416 ly ng nà 6 6 và c2 cùng toàn gia 
quyến. 


Cúc cung bái trước bàn thờ 

Kính dâng lễ bạc hương hoa trầu rượu, 
Cùng là phẩm vật trước sau 

Lòng thành tâm nguyện thỉnh cầu Gia tiên: 
Cao tầng Tổ khảo đôi bên, 

Cao tầng Tổ tỷ đưới trên người người, 

Cô dì, chú bác kính mời 

Đệ huynh đồng thỉnh tới nơi tuỳ đường; 


104 


Cúi xin hưởng chút lễ thường 

Và xin phù hộ khang cường toàn gia. 
Cần cáo. 

Chú thích: 

Cao tầng tổ khảo tức là ky ông (năm đời) 

Cao tầng tổ tỷ tức là ky bà (năm đời) 

Tăng tổ khảo tức là cụ ông (bốn đời) 

Tằng tổ tỷ tức là cụ bà (bốn đời) 

Tổ khảo tức là ông (ba đời) 

Tổ tỷ tức là bà (ba đời) 

Hiển khảo tức là cha 

Hiển tỷ tức là mẹ. 

Bài 3. Van khấn cầu hòn 

Con lạy Bà Nguyệt, Ông Tơ 

Con lạy ông Hoàng Bảy, Hoàng Bơ, Hoàng Mười 

Tuổi con nay đã cao rồi 

Mà không tìm được một người kết duyên. 

Tâm tư mang nặng ưu phiền 

Lòng con buôn túi triển miêng tháng ngày. 

Cón còn lầm lỗi chỉ đây 

Cúi xin Nguyệt Lão từ đây độ trì 

Tơ hồng lưỡng tính xung kỳ 

Quế loan cầm sắt yến di khan thường 

Thiên tiên Nguyệt Lão rủ thương 

Rất công rất chính chẳng thương bên nào 


Có gương ngọc kính soi vào 


Tơ hồng giao kết lẽ nào lẻ loi 

Trước theo nhạn có rong chơi 

Sau là phân định lứa đôi hợp hoà 

Có cây, có quả, có hoa 

Mong được đuyên đẹp một nhà sống chung 

Trăm này lạy Đức Tiên ông 

Tơ hỏng Nguyệt Lão rủ lòng xét soi 

Cho con có lứa có đôi 

Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian. 
Cần cáo. 


Bài 4. Văn khấn gia tiên khi cưới hỏi 


Hôm nay là ngày ...... tháng........ - năm......... (âm lịch) 
Bản gia ở tại thôn.................... xã (phường)...................... huyện 
(quận, thị xã)................. tỉnh (thành PHÔ: 202 62242 2/90 Aa 4a: 


Kính lạy chư vị Gia Thần 


Kính lạy liệt vị Gia tiên 


Con trai (hoặc con gái) của tín chủ là,.................. năm nay ....... tuổi. 
Kết duyên cùng.......................222 nà người thôn............... 
XÃ. 2c cossv¿vss2v¿ UYỆN các sccbcctee 1 Tjẽn"....nố 


Nay thủ tục hôn lễ đã thành, xin kính cáo Gia thần, Gia tiên, 


Lại xin sắm biện lễ vật, kính xin bề trên nạp thụ, phù hộ cho các cháu 
giai lão trăm năm, vững bền hai họ. 


Nghi thất nghi gia, con cháu thịnh đạt. 
Cúi xin chư vị đại xá gia ân 
Mọi sự hanh thông, cung trần bái thỉnh. 


Cần cáo. 


106 


Bài 5. Văn khấn ngày sóc, vọng hàng tháng 

Ngày sóc (ngày mồng một), ngày vọng (ngày rằm) các gia đình Việt 
Nam thường quét đọn bàn thờ Gia thần, Gia tiên, sắm biện hương hoa, 
châm hương cúng lễ. 

Lễ vật các ngày này thường đơn giản, chủ yếu là hương hoa, trất cây, 
tiền vàng. 

Tuy nhiên, có lúc, có gia đình còn sắm cả bánh trái, hoặc xôi đỗ, gà 
luộc để làm lễ cũng tuỳ khả năng kinh tế. 

Hôm nay là ngày.......... tháng........ năm ....... (âm lịch) 

Tín chủ con là .......................---- TỦ HAI :812122-sx2992scaạt 

cùng toàn gia kính cáo. 

Con kính lạy đức Táo Quân, các Gia Thần, Gia tiên 

Long mạch tôn thần. - 

Cùng chư vị Thần Tài. 

Tuân thco lễ luật, 

Mông một đến ngày (hoặc ngày rằm) 

Kính bày lễ sóc (hoặc vọng) 

Thành tâm sắm biện: Trà tửu, hương hoa, oản phẩm 

Kính cần lạy dâng: Tôn thần, Tiên tổ. 

Cúi xin phù hộ, cứu khổ trừ tai 

Tiến lộc tiến tài 

Cháu con hiếu thảo, Gia đình hoàn hảo 

Mọi việc hanh thông. Trăm lạy, nghìn trông 

Thần công mạc trắc. 


Phục duy thượng hưởng. 


107 


Bài 6. Văn khấn lễ động thổ 


(dùng trong ngày khởi công xây dựng nhà cửa) 


Hôm nay là ngày.......... tháng.......... năm ........... (âm lịch) 
Hiện tín chủ ở tại số nhà.......... DHỔ;22227862y các phường............. 
Quận (huyện)...................... thành phố (tỉnh)....................... 
W6, 03010 20 VN TƯ NnNn cùng toàn gia nhất tâm công 


việc xây dựng công trình nhà ở (hoặc tu tạo nhà cửa). 
Nay chọn ngày lành, tháng tốt làm lễ khởi công động thổ. 
Kính cẩn sắm biện trầu nước, lễ 1 
Lòng thành tâu lên đức Thần Linh bốn cõi 
Trộm nghĩ rằng: 
Tôn tần cai quản lãnh thổ, hùng cứ một phương 
Thông mỉnh sáng láng, thương đến dân lành = 
Chứng giám lòng thành, giám lâm lễ bạc 
Giúp cho tín chủ thuận lợi dựng xây 
Một thời xây dựng, muôn năm trường tồn 
Cửa nhà mát mẻ, công việc hanh thông 
Người an vật thịnh 
Kính mong đại đức, nhất xá ban ơn 
Kính mong bản xứ tôn thần 
Chính trực vô tư, âm thầm phù hộ. 
Kính cẩn dâng lời. 
Bài 7 - Văn khấn khi dọn đến nhà mới 
Kính lạy: 
- Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn Thần. 


- Các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. 


108 


Hôm nay là ngày....... tháng ...... năm ......... (âm lịch) 


Tỉn:Chủ coũi l3 625 ái côn 0F nang pdsvwxsá§E tuổi. 


Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, các thứ cúng dâng 

Bày lên trước án 

Kính cẩn tâu trình: 

Các ngài Thần linh thông minh chính trực 

Giữ ngôi tam Thai nắm quyền tạo hoá 

Thể đức hiếu sinh của trời đất 

Phù hộ đân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo. 

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình 

Chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ 

Cho phép chúng con rước vong linh Gia tiên về đây thờ phụng. 

Phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ cầu xin chư vị mình thần 

Gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con: 

An ninh, khang thái, làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào 

Người người được chữ bình an 

Xuất nhập hưởng phần lợi lạc. 

Cúi mong ơn đức cao dày 

Thương xót phù trì bảo hộ. 

Tín chủ con lại mời các vong lính tiền chủ. hậu chủ ở trong nhà này, đất 
này xin cùng về đây chiêm ngưỡng, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thịnh 
vượng an khang. 

Bốn mùa không hạn ách nào xâm 

Tám tiết có điều lành tiếp ứng 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. 


Cẩn cáo. 


109 


Bài 8 - Văn khấn gia tiên khi nhập trạch 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 


Kính lạy Tổ tiên nội, ngoại. 


Hôm nay là ngày....... tháng...... năm......... (âm lịch) 
Gia đình chúng con mới dọn đến đây thuộc số nhà......... phố.:.........: 
phường ..................... quận..................... thành phố....................... 


Chúng con sửa biện lễ vật, dâng cúng Gia tiên 
Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
Chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới 
Nay đã hoàn tất công trình 
Chọn được ngày lành, tháng tốt 
Thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa 
Kính lễ khánh hạ. 
Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương lĩnh ñiội ngoại 
Thương xót cháu con 
Chứng giám lòng thành, hưởng thụ lễ vật 
Phù hộ độ trì cho chúng con 
Lộc tài vượng tiến 
Gia đạo hưng long 
Người người khoẻ mạnh 
Công việc hanh thông 
Gia đình hạnh phú. Anh linh chiếu giám, cảm niệm ơn đày 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 
Bài 9 - Văn khấn Thổ Công ngày 23 tháng chạp 
Hôm nay, ngày 23 tháng chạp năm .........., (Quý Mùi) 


Gia đình chúng con là Nguyễn Văn A, vợ là Lê Thị B, các con là: 


110 


Trăm bái trước linh toạ Táo Quân 

Kính cẩn thưa rằng: 

Nay cuối mùa đông, tứ quý theo vòng, hăm ba tháng chạp 
Sửa lễ kính đâng, phỏng theo lễ cũ. 

Cảm tạ phúc dầy nhờ Thần phù hộ. 

Kính mong Thần tấu bẩm giúp cho, 

Lầm ăn chân chính, họ tộc ấm êm, xóm làng vui vẻ. 
Trong năm có gì sai phạm lỗi lầm, 

Cúi xin tôn thần gia ân châm chước. 

Ban lộc, ban phúc, phù hộ toàn gia 

Trai gái trẻ già, an ninh khang thái. 

Mùa màng bội thu, công thành danh toại. 


Cần cáo. 


Trường hợp những gia đình theo đạo Phật, lại thuận văn vần cho đẻ nhớ, 


để thuộc, có thể tham khảo sử dụng bài văn khấn dưới đây: 


Bài 10 - Văn khấn ông Táo về trời ngày 23 tháng chạp 
Nam mò A Di Đà Phật! (3 lần) 

Nay nhân ngày hai ba tháng chạp, 

Lòng chúng con dào đạt mênh mông. 

Toàn gia quyến đốc một lòng, 

Sám lễ mọn dâng lên linh toa. 

Đã nhất tâm một lòng một dạ, 

Thấp hương thơm lễ tạ chủ thần. 

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. 


1H 


Ngài là chủ ngụ tại chư thần xét soi. 
Người trần phạm tục phạm sai. 

Cúi xin nhận lễ các ngài gia ân, 

Ban lộc, ban phúc, ban phần, 

Công bằng hợp lý mười phân vẹn mười. 
Hôm nay Ngài sắp về trời, 

Lồng con tâm niệm vài lời cầu xin: 
Cầu cho trăm họ bình yên, 

Cầu cho gia sự ấm êm thuận hoà, 

Xanh như lá, đẹp như hoa, 


Bước sang xuân mới trẻ già yên vui. 


Chúng con là....... số nhà........ đường phố..... (hoặc xóm..... thôn...... 
Sã...... huyện........, tỉnh............ = 


Cùng nhất tâm cẩn cáo. 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Bài 1i- Văn khấn lẽ trừ tịch (Giao thừa) 

Hôm nay là ngày........ tháng ........ năm........ (âm lịch) 


Chúng con là:....................... (ngoài người chủ gia đình có thể đọc 
họ tên từng người tiếp theo, thứ tự từ lớn đến bé). 


Trú tại số nhà............phố......... phường............ Quận................... 
thành phố................. (hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh). 


Kính cần trước linh toa có: hương đèn, vàng bạc, hoa quả. trầu TƯỢu, trà 
nước và mọi vật phẩm dâng lên. 


Ngày thắng trôi qua: Vật đổi sao dời, năm cùng tháng kiệt. 
Xuân tiết gần sang. đông tàn sắp hết. 


Vào đúng thời khắc giao thừa, 


112 


Kính xin chư thần, Thổ Công. Gia tiên chứng giám 

Phù hộ cho toàn gia chúng con: Từ già đến trẻ quanh năm được tãng 
phúc, tăng thọ, người an vật thịnh, vạn sự hanh thông. 

Cần cáo. 

Bài 12 - Văn khấn cúng giao thừa 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

Trước bàn thờ gia tiên tiền tổ 

Nhờ Thổ Công, Thổ Địa trong ngoài 

Nay theo quy luật lâu dài 

Đông qua xuân lại tái lại trở về. 

Lòng con cháu một bề tưởng niệm 

Cùng cung thỉnh ông bà nội ngoại 

Tam tứ đại Tổ tiên - 

Lễ nghi vậi phẩm vàng tiền 

Hương đăng hoa quả dâng lên lòng thành 

Chắp tay thỉnh cáo tiên linh 

Cùng về thụ hưởng gia đình vui xuân 

Cúi xin bày tỏ lòng trần 

Cúi xin tạ tượng tâm linh phù trì 

Điều lành mang đến, dữ mang đi 

Gia đình yên ấm mọi bề an khang 

Đầu năm chí cuối bình an 

Có tài có lộc ơn ban đức đầy 

Lòng con tu niệm từ đây 

Cây kia có cội, suối kia có nguồn 


Một lòng theo đạo sắt son 


Sống trên dương thế con còn 1u tâm. 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 


Bài 13 - Văn khấn tiên Quan đương niên cũ 


Hôm nay, ngày ........ tháng ......... năm ........ (âm lịch) 
Chúng con là:...................... cùng toàn gia kính cẩn dâng sám hương 
đá c0 5567 14 1 eng ch tayg ]Ế VẬT. s2: 22222 2222 


Thành tâm dâng lên Quan đương niên Hành khiển, cúng đức Phán quan. 
Kính mong Đại Vương soi Xét 

Lượng trời chăng ghét khoan dung 

Giúp nước giữ yên bờ cõi 

Âm thoả, đương vui mát mẻ tiết trời 
Trong nhà người người khoẻ mạnh 

Hạnh phúc bình yên 

Đất đai mầu mỡ sản sinh 

Nay nhân lễ Trừ tịch tiễn Đại Vương 

Xét thấy năm tháng qua đội ơn rất lớn 
Xem ngày vừa hết, nhờ đức quan trên 
Năm khác cờ hoa đón ngài trở lại. 

Muôn trông đức Đại Vương 

Kính cẩn bày lời. 

Bài 14 - Văn khấn đón quan đương niên mới 
"Kính trông Đại Vương, 

Thông minh tài trí. 

Văn võ thánh thần, 

Ban ân ban đức. 


Ngài tôn vâng đế mệnh phân công, 


114 Ị 


Để xử lý âm dương đều thoả mãn. 

Minh bạch nơi Vương tâm chính trực, 

Cai quản cương vực nhờ anh quân. 

Trừ tịch đã làm lễ tống cựu 

Nguyên tiêu nay dâng lễ nghĩnh tân 

Năm trước trọng trách đảm đương, đội nhờ ơn đức chính trực 

Ngày nay thuý hoa lại thấy, ngửa trông lượng cả khoan dung. 
Cúi lạy nhờ ơn đức Đại Vương 

Kính cẩn bày lời. 


Bài 15 - Văn khấn thần tài 


Hôm nay là ngày ...... tháng ....... năm ....... (âm lịch) 
Tín:chủ:con là ;:::;::--:-.-: 2-22 2exszas cùng {oàn gia quyến. 
Ngụ tại............. “ 


Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng 
Bày ra trước án. 
Chúng con kính mời ngài Thần Tài giáng lâm 
Chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. 
Phù hộ độ trì cho gia đình chúng con: 
Công việc hanh thông, 
Tài lộc tăng tiến, an khang thịnh vượng. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 

Cần cáo. 
Bài 16 - Văn khấn lễ tạ - hoá vàng ngày tết 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Kính lạy: 


- Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần. 


115 


H16 


- Ngài Đương niên, ngài Bản cảnh Thành hoàng. 

- Các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch, Tôn thần. 

- Các cụ: Cao tằng, Tổ khảo, Tổ tỷ. Các vị Cô. Dì. Tỷ Muội, 
Thúc bá Đệ Huynh nội, ngoại tiên lính. 

Hôm nay là ngày mồng ...... tháng giêng, năm ....... 

Tín chủ chúng con 


Nhân lễ Hoá vàng (Tết Khai hạ) chúng con thành tâm sửa lễ mọn gồm: 
Hương hoa, vật phẩm, trà rượu cùng lễ mặn........ Kính cẩn thưa trình: 
Nguyên Đán đã qua, nay xin lễ tạ Tôn thần, rước tiên linh trở về âm giới. 
Kính xin chư vị: 
Lưu phúc lưu ân “ 
Phù hộ độ trì 
Cháu con nội ngoại 
Gia cảnh bình an 
Toàn gia thịnh vượng 
Tâm thành kính cẩn 
Lễ bạc tiến dâng 
Lượng cả xét soi 
Cúi xin chứng giám. 
Cẩn cáo. 
Bài 17 - Văn khấn gia tiên vào ngày nguyên tiêu (rằm tháng giêng) 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng 


Chúng CON lã 5 ¿xa 2e lái cua l5 0á để ho Và 4 S4 2v bay 4 chsã 


Nhân dịp tiết Nguyên tiêu, chúng con sắm sanh lễ vật, 
Sửa sang hương đăng, dâng lên trước án, 
Chúng con kính mời: 
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương. 
- Ngài bản xưa Thần linh Thổ Địa. 
- Ngài Ban gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. 
Cúi xin chứng siám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. 
Phù hộ độ trì cho toàn gia an nình, khang thái 
Sức khoẻ dồi dào, bốn mùa tai qua nạn khỏi. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cần cáo. 
Bài 18 - Văn khăn lễ âm phản ở nghĩa trang 
Nam mô A Di Đà Phật (3lấn) —- 
Kính lạy: 


- Hoàng thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. 
- Các ngài Thần linh bản xứ cai quản ở trong khu vực này. 
Hôm nay là ngày ............ 


Tín cHư €OR l3 -.:c3¿cácxessess2y s2 ssasä 


Nhân tiết Thanh minh. 

Thành tâm sửa biện: Hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng, 
Bày ra trước án. Kính mời chư vị Tôn thần về chứng giám. 
Chúng con có ngôi mộ CỦa...................- cành hen nhớ 
Táng tại xứ này, nay xin được tảo mộ. 


Vì vậy. chúng con xin kính cáo các đấng Thần minh, 


Thổ công, Long mạch và các Liệt vị Tôn thần cai quản trong khu vực này, 
Thiết nghĩ: 
Tôn thần thông minh chính trực, đức lớn, công lao 
Nhân từ hiếu sinh, hộ nhân giÚp vật, 
Nay xin thương xót tín chủ chúng con, 
Tới đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật 
Độ cho vong linh được an nhàn, yên ổn, siêu thoát 
Lại phù hộ cho chúng con: Toàn gia mạnh khỏe, an khang 
Bốn mùa thịnh vượng, khiến cho tất cả đều được thấm nhuần, 
Tắm gội ánh quang của chư vị phúc thần. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cần cáo. 
Bài 19 - Văn khấn tổ tiên rằm tháng bảy 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Kính lạy Tổ tiên nội, ngoại và chư vị hương linh! 
Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm ................... 
Gặp tiết Vụ Lan vào dịp Trung nguyên, 
Nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, 
Gây dựng cơ nghiệp, xây đắp đức nhân: 
Khiến nay chúng con được hưởng ân đức. 
Do vậy, cho nên nghĩ đức cù lao khôn báo 
Cảm công trời biển khó đền. 
Chúng con sửa sang lễ vật, bày trước linh toạ. 
Thành tâm kính mời: 
Các Cụ Cao Tầng Tổ Khảo, Cao Tảng Tổ Tỷ, 
Bá thúc đệ huynh. Cô dì tỷ muội 


118 


Và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ................ 
Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng chứng giám lòng thành 
Thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ. bình an 
Tài lộc vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giấm. 
Cần cáo. 

Bài 20 - Văn khấn chúng sinh ngày rằm tháng bảy 

(bài trong đân gian) 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Kính lạy các vị: 
- Thần linh 
- Táo Quân 
Hỡi vong linh cô hồn phẳng phất 
Tiết Vu Lan xá tội gần xa 
Âm cung cửa ngục mở ra 
Vong linh không cửa không nhà bơ vơ 
Tranh lòng thương kẻ thất cơ 
Í t nhiều bố thí gọi là đem tâm 
Hỡi chúng sinh không mô không má 
Hồn lang thang xó chợ đầu đường 
Quanh năm đói rét cơ hàn 
Không manh áo rách che làn gió may 
Cô hồn phẳng phất đó đây 
Mau về tụ hội nhân ngày Trung Nguyên 
Dù rằng chết phải nỗi oan 


Chết bởi nghiện hút, chết ham làm giàu 


119 


Chết tai nạn, chết ốm đau 
Chết đâm. chết chém, đánh nhau vì tình 
Chết bom đạn, chết đao binh 
Chết bởi chó dại, sản sinh không thành 
Thương ôi chết ở giữa dòng 
Vong hồn trôi nổi biết rằng nơi đâu? 
Trăm nghìn kiểu chết khác nhau 
Giữa đường xe cộ biết đâu mà lường 
Nay tín chủ thành tâm sắm biện: 
Cơm canh cùng cháo tẻ, trầu cau 
Tiền vàng, quần áo các màu 
Mau về tiếp nhận trước sau gọi là 
Rồi đất nhau về nơi âm giới 
Phù hộ cho tín chú bình yên 
Hanh thông mọi việc làm ăn 
Trẻ già trai gái thành tâm thỉnh cầu, 
Nam mô A Di Đà Phật! 
Vát 3 vái 
(Khấn xong, đốt tiền vàng. quần áo giấy các loại nhỏ của chúng sinh, 
đồng thời rắc gạo muối ra các hướng). 
Bài 21 - Văn khấn cô hồn chúng sinh 
CVăn tế cô hồn thập đại chúng sinh của đại thi hào Nguyễn Du) 
Nam mô AÁ Di Đà Phật! 
Kính lạy: - Đức địa tạng vương Bồ Tát. 
- Đức mục Kiên liên Tôn giả. 


Kính lạy: - Ngài Bản cánh Thành Hoàng. 


120 


- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. 
- Ngài Bản gia Táo Quân và tất cả các vị Thần linh cai quản 
trong xú này. 
Tín.cHù còn đã sao i04, 262 crkuSáu 


Nhân ngày xá tội vong nhân rằm tháng Bảy, tín chủ chúng con làm lễ tế 
các cô hồn. 

Tiết tháng Bảy mưa đầm sùi sụt 

Toát hơi may lạnh buốt xương khô 

Não người thay buổi chiều thu 

Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng (l) 

Đường bạch đương bóng chiều man mắc. 

Dịp đường lê lác đác sương sa (2) 

Lòng nào lòng chẳng thiết tha, 

Cõi đương còn thế nữa là cõi âm 

Trong trường đạ tối tâm trời đất(3) 

Có khôn thiêng phảng phất u mìinh(4) 

Thương thay thập loại chúng sinh 

Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người 

Hương lửa đã không nơi nương tựa 

Hồn mồ côi lần lữa đêm đen 

Còn chị ai quý ai hèn 

Còn chi mà nói ai hiển ai ngu? 

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát 

Nước tịnh đàn (5) rưới hạt dương chỉ (6) 


Muốn nhờ đức Phật từ bị 


121 


122 


Giải oan cứu khổ hồn vẻ Tây Phương(7) 
Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh 

Chí những năm cướp gánh non sông. 
Nói chỉ những buổi tranh hùng, 

Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. 
Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở 

Khôn đem mình làm đứa sất phu(8) 
Lớn sang giàu, nặng oán thù, 

Máu tươi lai láng, xương khô rã rời. 
Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc(9) 

Quỷ không đầu đớn khóc đêm mưa. 
Cho hay thành bại là cơ 

Mà cô hồn biết bao giờ cho tan 

Nào những kẻ màn lan trướng huệ, 
Những cây mình cung quế Hằng Nga. 
Một phen thay đổi sơn hà, 

Mảnh thân chiếc lá, biết là về đâu? 
Trên lầu cao, dưới cầu nước chảy, 

Phận đã đành trâm gẫy bình rơi(10) 

Khi sao đông đúc vui cười, 

Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương. 
Đau đớn nhẽ! Không hương không khói, 
Luống ngẩn ngơ, dòng suối, rừng sim, 
Thương thay chân yếu, tay mềm, 

Càng năm càng yếu, một đêm mội rầu. 


Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, 


Ngọn bút son, thác sống ở tay, 

Kinh luân găm một túi đầy(1 1) 

Đã đêm Quản Nhạc, lại ngày Y Chu(12) 
Tịnh mãn lắm oán thù càng lắm, 

Trăm loài ma, mồ nấm chung quanh, 
Nghìn vàng không đổi được mình, 

Lầu ca, viện hát, tan tành còn đâu? 

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước, 

Biết lấy ai bát nước nến nhang? 

Cô hồn thất thểu đọc ngang, 

Năng oan khôn nhẽ tìm đường hoá sinh 
Kìa những kẻ bài binh bế trận, 

Dấn mình vào cướp ấn nguyên nhung 
Gió mưa sấm sét đùng đùng 

Giãi thây trăm họ, làm công một người 
Khi thất thế tên rơi lạc đạn 

Bãi sa trường thịt nát mấu trôi, 

Mênh mông góc bể chân trời, 

Nắm xương vô chủ biết nơi chốn nào? 
Trời mây xẩm, mưa gào gió thét 

Khi âm huyền mờ mịt trước sau(13) 
Ngàn cây nội cỏ rầu rầu, 

Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường?{14) 
Cũng có kẻ thích đường trí phú(15) 
Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn 


Ruột rà không kẻ trí thân, 


Dâu làm nên, dẻ dành phần cho ai? 

Khi nằm xuống, không người nhắn nhủ. 
Của phù vân đầu có như không(I6) 
Sống thời tiền chảy, bạc ròng 

Thác không đem được một đồng nào đi. 
Khóc ma mướn. thương øì hàng xóm 
Hòm gỏ đa. bó đóm đưa đêm( L7) 

Ngắn ngơ trong quãng đường chiêm 
Nén hương giọt nước biết tìm vào đâu? 
Cũng có kẻ sắp cầu chữ quý, 

Dấn mình vào thành thị lân la 

Mấy thu lìa cửa, lìa nhà. 

Văn chương đã chắc đâu mà chen chân. 
Đọc hàng quán phải tuần mưa nắng 

Vợ con nào nuôi nấng, Khem kiêng 

Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng 

Anh em thiên hạ lắng giềng người dưng. 
Bóng phần tử, xa chừng hương khúc(18) 
Bãi tha ma kẻ đọc, người ngang, 

Cô hồn nhờ gửi tha hương 

Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng. 
Cũng có kẻ vào sông ra bể, 

Cánh buổm bay chạy xế giáo đông. 


Gặp cơn giông tố giữa dòng, 


Đem thân chôn lấp vào lòng kình nghê( 19) 


Cũng có kẻ đi về buôn bán, 
= 


Đòn gánh tre chín rạn hai vai 

Gặp cơn mưa nắng giữa trời 

Hồn đường phách sá, lạc loài nơi nao? 
Cũng có kẻ mắc vào khoá lính 

Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, 

Nước khe cơm ống gian nan 

Dãi dầu nghìn dặm, lầm than một đời. 
Buổi chiến trận, mạng người như rác 
Phận đã đành đạn lạc tên rơi, 


Lập loè ngọn lửa ma trơi(20) 


Tiếng oan văng văng tối trời càng thương. 


Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, 

Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa, 
Ngấn ngơ khi trở về già 

Ai chồng con tá biết là cậy ai? 

Sống đã chịu một đời phiền não, 
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa(2L) 

Đau đớn thay phận đàn bà 

Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu? 

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất, 

Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi 
Thương thay cũng một kiếp người 
Sống nhờ hàng xứ, chết nhờ đường quan. 
Cũng có kẻ mắc oan tù rạc(22) 

Gửi mình vào chiếu lác một manh 


Nắm xương chôn rấp góc thành, 


Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi? 
Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé 

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, 

Lấy ai bồng bế vào ra, 

U ơtiếng khóc, thiết tha nỗi lòng? 
Kìa những kẻ chìm sông lạc suối, 
Cũng có người sẩy cối ngã cây, 

Có người leo giếng đứt dây, 

Người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành. 
Người thì mắc sơn tinh, thủy quái 
Người thì vương nanh phải ngà voi. 
Có người có kẻ không nuôi. l 
Có người sa sấy, có người vong thương. - 
Gặp phải lúc đi đường nhỡ bước, 

Câu “nại hà” kẻ trước người sau(23) 
Mỗi người một kiếp khác nhau, 

Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ? 
Hoặc lại ẩn ngang bờ dọc bụi. 

Hoặc là nương ngọn suối chân mây. 
Hoặc là bãi cỏ bóng cây 

Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ 

Hoặc là nương Thần từ Phật tự 

Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông 

Hoặc là trong khoảng đồng không 
Hoặc là gò đống, hoặc vùng lau tre, 


Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết 


126 


Ruột héo khô da rét căm căm 

Dãi đầu trong mấy mươi năm, 

Thở than dưới đất, ăn nằm trong sương. 
Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, 

Lặn mặt trời lấn thần tìm ra. 

Lôi thôi bồng trẻ đắt già 

Có khôn thiêng nhẽ, lặng mà nghe kinh. 
Nhờ phép Phật siêu hình tịnh độ 

Phóng hào quang cứu khổ, độ u(24) 
Rắp hoà tứ hải quần chu(25) 

Não phiền rũ sạch oán thù rửa trong 
Nhờ đức Phật thần thông quảng đại 
Chuyển Pháp luân tam giới thập phương 
Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương 

Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. 
Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh 
Trong giấc mê khuya tỉnh chiêm bao 
Mười loài là những loài nào, 

Gái trai già trẻ, đều vào nghe kinh 
Kiếp phù sinh như hình bào ảnh(26) 

Có chữ rằng “vạn cảnh giai không”(27) 
Ấy ai lấy Phật làm lòng 

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi, 
Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo, 

Của có chỉ bát cháo nén hương, 


Gọi là manh áo thỏi vàng, 


127 


Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên 

Ai đến đây, dưới trên ngồi lại, 

Của làm đuyên chớ ngại bao nhiêu. 

Phép thiêng biến ít thành nhiều, 

Trên thờ Tôn giả chia đều chúng sinh 

Phật hữu tình từ bị phổ độ 

Chớ ngại rằng có có không không. 

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. 

Nam mô! Nhất thiết siêu thăng thượng đài. 
Cần cáo. 

Chủ thích: 


(1) Lá ngô: Lá cây ngô by Ý chỉ mùa thu đến. 


(2)Đường lẻ: Loại cây gỗ, mùa hè có tán lá „xum xuê, hoa trắng, thường 
trồng làm cây bóng râm trên đường, đến mùa thu mùa đồng thì rụng lá. còn 
trơ cành. 


(3) Trường dạ: Đêm dài, tức là miền âm phủ. 

(4Ð U minh: Là u u minh minh, cũng có nghĩa là tối tăm. 

(5) Tịnh đàn: Đàn thờ Phật, nơi Phật ở. 

(6) Dương chỉ: Cành dương, theo phép Phật giọt nước cành dương làm 


cho oan hồn siêu thoát, diệt khổ, nước cành đương liễu có thể tưới tắt lửa 
lòng. 


(7) Tây phương: Tây Trúc, nước Phật, miền cực lạc. 

(8) Sất phu: Người dân bình thường trong xã hội. 

(9) Vô tự: Không có con cháu cứng giỗ, không có ai thờ phụng. 

(10) Trâm gây bình rơi: Cái trâm của người đàn bà cài tóc bị gây, cái 
bình hoa bị rơi vỡ, chỉ người đàn bà đẹp bị chết oan. 


(11) Kinh luân: Tài điều khiển việc chính trị. 


128 


(12) Quản nhạc Y chu: Các danh tướng Trung Quốc thời xưa: Quản 
Trọng, Nhạc Nghị, Y Doãn, Chu Công. 

(13) Âm huyền: Âm cung huyền ảo. 

(14) Chưng thường: Tên hai tế lễ. 

(15) Trí phú: Làm giàu. 

(16) Của phù vân: Của như mây nổi, tan biến nhanh (ca dao tục ngữ: 
của phi nghĩa để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ). 

(17) Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm: Ý nói sống giàu có mà đến khi chết 
chôn bằng gỗ đa bó đóm, không có áo quan, chôn lén lút vào ban đêm. 


(18) Phần và tử: Là hai loại cây tượng trưng cho quê hương, ý nói chết 
nơi đất khách. 

(19) Kình nghê: Loại cá lớn ở biển cả. 

(20) Lửa ma trơi: Ở bãi chiến trường, chất lân tỉnh ở trong hài cốt gặp 
ẩm, khí ẩm ban đêm cháy toả sáng như ngọn lửa lập loè, người ta tưởng là 
oan hồn hiện lên. 

(21) Hớp cháo lá đa: Theo tục lễ cúng cô hồn người ta dùng cháo đựng 
bằng lá đa ban phát cho các cô hồn. 

(22) Tù rạc: Tù chung thân, dài hạn. 

(23) Nại hà: Nghĩa là đành vậy, biết làm sao tránh khỏi. Chuyện Đường 
Thái Tông trong “tây du ký” đi từ cõi trần xuống âm ty phải qua cầu Nại Hà 
bác qua con đường độc đạo một chiều. 


(24) Độ u: Phù hộ độ trì cho chốn âm u. 

(15) Tứ hải quần chu: Bốn biển đều quy tụ vào một chỗ. 

(26) Bào ảnh: Bọt nước và bong bóng là hai thứ chóng tan, chóng mất. 
(27) Vạn cảnh giai không: Mợi cảnh đều là hư ảo (theo thuyết Phật giáo). 
Bài 22 - Văn khấn ngày tết trung thu 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Kính lạy: 


129 


- Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần 

- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng 

- Ngài Bản xứ Thổ Địa 

- Ngài Ban gia Táo Quân cùng chư vị Tôn thần. 

- Các vị Tổ tiên, Tổ khảo, Tổ tỷ, Chư vị hương linh. 


Gặp tiết Trung thu (rằm tháng Tám) chúng con thành tâm sửa biện, 


hương hoa, trà quả và các thứ cúng đâng. 


Chúng con kính mời các ngài giáng lâm, chứng giám lòng thành, thụ 


hưởng lễ vật. 


139 


Chúng con thiết nghĩ: 

Thần sáng như núi nhạc 

Khí đẹp tựa sơn hà 

Ngũ hành tuân theo phép 

Muôn thiện xin cúi đầu 

Bề trên thương mà tới 

Anh linh khắp gần xa 

Nhân tiết Trung thu thời tiết đẹp 
Trước án tiền cung kính cầu xin 

Áo tía nghiêm trang cầu 5 điều phúc: 
(Phú, Quý, Lộc. Thọ, Khang, Ninh) 
Thăng trầm xin được hưởng 3 điều đa: 
(Đa tài, đa phúc, đa lộc) 

Nguyện Thần xét soi cho mọi sự được an bình 
Giúp cho buôn bán tăng phú quý 

Phù cho mùa màng tươi tốt bội thu. 


Chúng con lại kính mời: Các Thần linh, vong linh trong đất này nhân 


tiết Trung thu thụ hưởng lễ vật. 

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 

Cẩn tấu. 

Bài 23 - Văn khấn lễ thánh mẫu 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy: 

- Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa. 

- Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc 
phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu. 


- Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn Tỉnh công chúa Lê 
Mại Đại Vương. 

- Đức Đệ Tam Thủ Phủ, Lân nữ công chúa. 

- Đức Đệ Tứ khâm sai Thánh Mẫu, Tứ vị Chầu bà, năm toà quan lớn, 
mười đinh các quan, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Ngũ Hồ Đại 
tướng, Thanh Hoàng Bạch xà Đại tướng. 


Tín chủ con là .......................-----: 


Chấp tay kính lễ khấu đầu vọng bái 

Lòng con thành khẩn, đạ con thiết tha 

Kính dâng lễ vật, cúi xin các ngài xót thương phù hộ 
Khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn 

Điều lành thường tới, điểm giữ lánh xa 

Hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi. 

Tài như nước đến, lộc tựa mây về 

Bốn mùa không nạn ách nào xâm 


Tám tiết có phúc lành tiếp ứng. 


131 


Lại xin: Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ 
Khiến chúng con như ý sở cầu 
Cho hương tử lòng tâm sở nguyện. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cần tấu. 
Bài 24 - Văn khấn lễ Mẫu thượng ngàn 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Hương từ chúng con đốc lòng kính lạy: 
- Đức Thượng Ngàn chúa tể My Nương Quế Hoa công chúa 


Ngài là vị tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi 


Nam giao. 


- Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, Bát bộ Sơn Trang, mười hai Tiên 


nương, văn võ thị vệ, Thánh cô, Thánh cậu. 


132 


Ngũ hổ Bạch xà Đại tướng. 


Hương tử con là...........,............. 


Nhãn tiết::-.:-:s¿.:¿:2c:2.52 Chúng con thân đến ............................ 
Phủ Chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương 

Kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chấp tay khấn nguyện. 

Cúi xin lượng cả bao dung 

Thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt 

Độ cho chúng con cùng toàn gia quyến 

Bốn mùa được chữ bình an 

Tám tiết hưng long thịnh vượng. 


Lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông 


Giải vận giải oan, biến hung thành cát 
Đổi hoạ ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cần tấu. 

Bài 25 - Văn khấn tại Bia Bà (La Khê) 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Kính lạy: 
- Thành Hoàng Bản thổ Đại Vương. 
- Đức Đương niên Hành Khiển Tôn thần. 
- Đức Mạc triều Đệ Nhị đế Trần Quý Phi Thánh nương. 
Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm.......... (âm lịch) 
Hương tử con là......................... - 
Kính dâng lễ bạc, chấp tay, khấu đầu vọng bái 
Lồng con thành khẩn, dạ con thiết tha 
Xin Thánh nương cùng chư vị chính thần 
Rủ lòng thương xót, phù hộ độ trì 
Cho toàn gia chúng con được an khang thịnh vượng 
Tài như nước đến, lộc tựa mây về 
Bốn mùa tật ách thoát qua 
Tám tiết có phúc lành luôn tới. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 

Cần tấu. 
Bài 26. Văn khấn tại đền bà chúa kho 
Nam mô A Di Đà Phật! (3lần) 
Hôm nay là ngày ....... Tháng....... ĐĂN -›::.--.:--- (âm lịch) 


Hương tử con là...................... 


133 


Chúng con cùng toàn gia kính lạy: 
Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh 
Thiên tiên Thánh Mẫu, Địa thiên Thánh Mẫu, Thủy tiên Thánh Mẫu. 
Tứ Phủ Châu bà, Ngũ vị Tôn ông, tả hữu Quan hoàng. 
Nhị vị Thánh cô, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị tiên nàng. 
Đương niên Hành khiển chí đức Tôn thần. 
Đương cảnh Thành hoàng, bản Thổ đại vương. 
Ngũ hồ thần tướng, Thanh xà, Bạch xà thần linh. 
Đức Chúa Kho Thánh Mẫu biển hoá anh linh, 
Con sắm sửa kim ngân, hương hoa lễ vật, thành tâm đâng lễ; 
Mong được phù hộ độ trì cho gia quyến bình an 
Người khang vật thịnh - 
Đắc tài đắc lộc, tai ách đều qua, 
Vạn sự như ý. 
Chúng con cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh Mẫu. 
Cần tấu. 

Bài 27. Văn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh 

( ở Phủ Tây Hồ - Hà Nội ) 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Chúng con kính lạy: 
- Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chế Thắng Hoà Diệu, Đại vương tối linh. 
- Mẫu Đệ Nhất Thiên tiên! 
- Mẫu Đệ Nhị thượng ngàn! 
- Mẫu Đệ Tam Thủy cung! 


Hôm nay là ngày...... tháng ...... năm ......... (âm lịch) 
Tại Phủ Tây Hồ, phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội. 
Thành tâm kính dâng lễ vật gồm.......................... cành nhe 
Cung thỉnh: 

- Tam Toà Thánh Mẫu 

- Vụa cha Ngọc Hoàng 

- Tam Phủ công đồng 

- Tứ linh vạn linh 

- Hội đồng các quan 

- Bát bộ Sơn trang 

- Thập Nhị quan Hoàng 

- Thập nhị Chầu cô 

- Thập nhị Quan cậu 

- Ngũ lôi thiên tướng, Ngũ hổ thần quan 

- Thanh xà, Bạch xà thần linh 

Chấp kỳ lễ bạc, chứng giám lòng thành 

Cúi xin rủ lòng thương xót 

Phù hộ che chở cho chúng con: 

Mọi sự tốt lành, gia đình yên ấm 

Lắm tài nhiều lộc, công việc hanh thông 

An khang thịnh vượng 

Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm 

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 


Cần cáo. 


Bài 28 - Bài Văn khấn chung ở các đền, phủ 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật. 

Con lạy đức Phật A Di Đà, con lạy đức Phật Bà Quan Âm 

Con lạy tam vị đức Vua Cha 

Con lạy đức Trần Triều hiển Thánh Hưng Đạo Đại Vương 

Con lạy Ngũ vị Quan lớn, Tứ phủ chầu bà, Tứ phủ ông Hoàng, Thập nhị 
tiên cô trên ngàn đưới thoải. 

Con lạy Tứ phủ Thánh Cậu, Thánh Cô 


Con lạy quan đương niên Hành Khiển, Bản cảnh Thành Hoàng, Thổ Địa 
tôn thần. 


Hôm nay nhân ngày ........ tháng........... Năm............. (âm lịch) 


Tín chủ con là........................... 


Chúng con, sắm sửa lễ vật, hương hoa, phẩm quả, lễ bạc....... dâng 
lên Thánh, (Mẫu, Phật) chứng giám lòng thành, phù hộ cho chúng con khoẻ 
mạnh trong cả 4 mùa, người khang vật thịnh. 

Phàm trần xin các ngài xá tội. 
Ban tài tiến lộc cho chúng con, của cải đồi dào, bội thu lương thực để 
con trên lo việc thánh, dưới gánh việc trần, làm tròn phân sự con dân. 


Chúng con nhất tâm, nhất dạ, xin Thánh, Phật thấu rõ động lòng 
với những lời kêu, tiếng khấn mà chấp nhận, cho con được sở cầu như ý, sở 
nguyện tòng tâm. 


Cần tấu. 
Bài 29 - Văn khấn thành hoàng tại đình 
Kính lạy: 
- Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần 


- Ngài kim niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. 


136 


- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. 

Hôm nay là ngày ......... tháng...... năm.......... (âm lịch) 
Tín chủ con là .......................... 

Hiện đang sinh sống tại ........................ 

Con sắm sửa hương hoa, oản quả, lễ vật, kính dâng các ngài. 
Con kính nghĩ rằng: 


Đức Đại Vương nhân mệnh Thiên Đình, giáng lâm ở nước Việt Nam 
làm Bản cảnh Thành Hoàng chúa tể một phương. 


Nhiều năm nay ban phúc lành che chở cho dân, cho mọi nhà no ấm, 
bình an. 


Con và toàn gia nhất tâm cầu mong đức Bản cảnh Thành Hoàng, chư vị 
Đại Vương chứng giám. 
Rủ lòng thương xót, phù hộ độ trì, che chở cho chúng con. 
Mọi sự tốt lành, công việc hanh thông. - 
Lắm tài nhiều lộc, sức khoẻ dồi đào 
An khang thịnh vượng. 
Giãi tấm lòng thành, mong được phù hộ, chở che. 
Cần tấu. 
Bài 30 - Văn khấn trước chính điện ở chùa 
(vái 5 vái) 
Nam mô A Dị Đà Phật! 
Na mo Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
Nam mô đại từ đại bì cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát 
Hôm nay là ngày ...... tháng ...... năm ......... (âm lịch) 
Tín chủ chúng con là............................. cùng toàn gia quyến 
Hiện sinh sống tại................... 


Chúng con thành tâm trước Phật đài, với lễ vật hương hoa, trà nước, oán quả. 


137 


Kính lẽ. 
Cầu mong Phật Tổ chứng giám 
Chư vị Bồ Tát mở lòng nhân từ 
Đức Ông Thập bát Long thần vị tha, đại xá. 
Gia ân che chở cho tín chủ và toàn gia quyến 
Trí tuệ được mở mang, ưu phiền giảm nhẹ. 
Nhờ ánh hào quang soi tỏ, khiến nghiệp chướng tiêu tan 
Tâm đạo tỏ tường, cõi lòng thanh thắn. 
Chúng con xin nhất tâm thiện nguyện 
Cầu mong cho gia đình bình yên, hạnh phúc 
Quanh năm khoẻ mạnh, làm ăn phát đạt. 
Chúng con cúi lạy trước Phật đài 
Nhất sự nhất xa, vạn sự cho qua 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
(vái 5 vấi) 
Bài 31 - Văn khấn lễ phật 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Nam mô Ban Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
Nam mô Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ! 
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! 
Nam mô đại từ đại bì cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bố Tát! 
Hôm nay ngày ..... tháng ...... Dã s22 (âm lịch) 


Tín chủ con là................... 


138 


Chúng con nhất tâm thành kính, lễ bạc đâng lên trước Phật điện tại 


Nguyện cầu các chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh, Tăng, Hộ 
Pháp thiên thần, Thiên Long Bất bộ...... 


Rủ lòng từ bì 
Phù hộ độ trì 
Chứng minh công đức 
Cứu khổ cứu nạn 
Ban lộc phất tài 
Già trẻ gái trai, bình yên mạnh khoẻ. 
Tâm thành lễ bạc, gập được thiên duyên 
Gia sự chu truyền, ấm êm hạnh phúc. 
Điều lành luôn tới, điều xấu qua đi 
Nhờ lượng từ bi, mong cầu như nguyện. 
Cần nguyện 
Bài 32 - Văn khấn đức ông ở chùa 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát Long thần Già Lam Chân Tế. 
Hôm nay là ngày....... tháng...... năm......... (âm lịch) 
Tín chủ con là............------ 
Ngụ tại............... 
Cùng toàn gia quyến, thân tới chùa......-------‹---cccccnằo: 
Kính lạy Đức Ông 
Gia quyến chúng con thành tâm dâng lễ: 
Hương hoa phẩm vật, với tấm lòng thành 


Mong Ngài soi xét. 


139 


140 


Trộm nghĩ: 
Chúng con sinh ra và lớn lên nơi trần tục 
Tránh sao mắc những lỗi lầm 
Trước Phật đường sám hối ăn năn, 
Kính mong Đức Già Lam Chân tể 
Mở lòng tế độ che chở chúng con 
Làm ăn thuận lợi trong năm 
Tiêu trừ bệnh tật tai ương 
Vui hưởng lộc tài may mắn 
Mọi sự cầu mong đều được thỏa nguyện. 
Giãi tấm lòng thành, xin Ngài phù hộ. 
Cẩn nguyện. 
Bài 33 - Văn khấn đức thánh hiền - 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) 
Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn Giả. 


Hôm nay là ngày ....... tháng ...... năm ....... (âm lịch) 
§§ si: PS SƯƯNNỚỚợAG hố. Cùng toàn gia quyến 
b5 mẽ... 


Chúng con cúi xin đâng lễ mọn: Hương hoa, oản quả, lễ vật 
Với tấm lòng thành 

Cầu mong Tam Bảo, Đức Thánh Hiền chứng giám 

Rủ lòng thương xót, phù hộ cho chúng con được mọi sự tốt lành 
Mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt 

Nhà cửa mát mẻ, yên bình 


Người người khoẻ mạnh 


Cháu con học hành tấn tới, thi cử đều qua 
Tiêu trừ bệnh tật, tai ương 
Gia đình hạnh phúc 
Cầu được ước thấy. 

Cần nguyện. 
Bài 34 - Văn khấn đức địa tạng âm bồ tát 

(U Minh giáo chủ) 

Nam mô A Di Đà Phật! 


Nam mô Đại bí, Đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng 
Vương Bồ Tát. 


Kính lễ đức U Minh giáo chủ thùy từ chứng giám. 


Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm.......... (âm lịch) 
Tín chủ con là........................ cùng toàn gia quyến 
Ngụ tại.............. 


Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa kính dâng lễ vật: hương 
hoa, oản quả............ nhất tâm kính lễ. 


Cúi xin các ngài đốc lòng phù hộ 

Che chở cứu vớt chúng con và toàn gia quyến 
Các Ngài như mẹ hiền, phù trì cho con trẻ 
Như ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội lỗi 

Trí tuệ mở mang, giảm nhẹ não phiền 

Lúc còn sống luôn luôn thiện nguyện 

Quyết noi gương Đại sĩ cứu độ chúng sinh 
Khi vận hạn, ốm đau nhờ đức từ hộ niệm 


Lúc lãm chung, được nhờ ánh bị quang 


141 


Vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện. 
Lại nguyện cho hương linh gia tiên chúng con 
Nhờ công đức cúng dâng này, thảy đều siêu thoát. 
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. 
Cần nguyện. 
Bài 35 - Văn sớ cầu bình an 
Kính xin thưa rằng: 
Người người khoẻ mạnh, nhà nhà yên vui 
Tâm hồn hoan hỷ, cuộc sống an bình 
Là sở nguyện của con người. 
Vận hạn tai ương trông vào phép Phật giải thoát 


Đốc lòng tụng niệm, động đến mười phương 


Nay chúng con là............................. cùng toàn gia quyến 
Ngụ tại............ 
Lên chùa thiêng....................... (chùa gì)........ 


Phụng sự Phật, Thánh có lễ dâng cúng 

Nhân ngày xuân (hoặc ngày lễ gì đó) dâng lên sớ tấu 
Cầu cho hết hạn. được bình an, 

Cầu tài lại mong được trường thọ. 

Ngước trông chư vị Phật, Thánh thông sáng 

Thấu tỏ lòng dạ chúng con 

Chúng con sinh ra nơi trần thế 

Nhưng số kiếp lại tại cung trời 

Trong cuộc sống chắc có nhiều sơ xuất 


Vào ra không tránh khỏi lỗi lầm 


Nay xin được kính dâng lễ vật 

Cầu mong sao được bình an 

Nay cung kính: 

Nam mô thập phương vô lượng chư Phật 

Thường trụ Tam Bảo. Kim liên toạ hạ 

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn 

Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, Hồng liên toạ hạ 

Tam giới thiên chúa, tứ phủ vạn linh, Công đồng thánh đế, Ngọc bệ hạ. 
Đương niên Hành Khiển, chư vị nhật nguyệt thời tôn thần vị tiền. 
Bản tự thập bát Long thần Già Lam chân tế, vị tiền. 

Kính xin chư vị tôn thần mở lòng thương xót. 

Chấp nhận tấu văn, mong đức lớn khương phù 

Mở lòng cứu giúp, chính trực công minh - 

Giúp chúng con có đường đi lương thiện 

Bỏ qua lỗi lầm, ban cho phúc đẹp điềm lành 

Cho gia đình con được thịnh vượng 

Mọi người trong gia đình sức khoẻ được đồi dào 

Bốn mùa làm ăn buôn bán không lo hoạn nạn 

Hướng vẻ chính nghĩa, mở rộng từ tâm 

Nhân tốt gieo mần, điều hay học hỏi 

Cuộc đời tăng hạnh phúc vính quang 

Nếp sống tiến văn minh ngày mới 

Bốn ơn đền đáp, chín phẩm siêu sinh 

Tổ quốc hoà bình, nhân dân an lạc. 

Chúng con cẩn trọng làm sớ văn, ngày .... tháng. .... năm....... 


Tín chủ thành tâm dâng văn tấu. 


143 


144 


Bài 36 - Văn sớ cầu siêu độ gia tiên 

Trước Tam Bảo chúng con trộm nghĩ: 

Mười phương bậc Đại giác, soi tỏ chốn đường rnê 
Ba cõi đức đại sư, thả thuyền từ nơi bể khổ 

Lễ cầu siêu độ, kính niệm Tổ tiên 

Một niệm cầu, mười phương chứng giám 


Nay tín chủ chúng con là........... 222C 


Cùng toàn gia quyến tới trước Phật đài nơi chùa.................... 


Cầu siêu độ cho Gia tiên, 


Gia tiên chúng con là................. 2.222, SR hy t cai 

Sinh năm............ : 

Mất ngày....... tháng....... năm ........... Hưởng thọ......... tuổi 
Phần mộ mai táng tại................... 


Nhờ hồng âm Tam Bảo, đại xá cho vong linh, khi sang nước Phật. 
Chúng con trộm nghĩ: 

Chân linh chư vị, lúc bình sinh nơi trần thế 

Tuệ cạn chướng sầu, nghiệp dày phúc mỏng. 

Sai lầm đã lắm, ân oán đã nhiều 

Nay lễ cầu siêu, đốc lòng sám hối. 

- Kính lạy trước Tam Bảo khắp mười phương 

- Kính lạy Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo chủ cõi Sa Bà. 

- Kính lạy A Di Đà Giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc 

~ Kính lạy Đức Quan Âm Đại Hải Bồ Tát, 


- Kính lạy chư vị đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. 


Cứu vớt vong lính .,................................... 


Được thoát khỏi u đồ, nấp bóng đài sen cửa Phật 


Đời đời nhẹ gánh thánh thơi 

Kiếp kiếp thân cung mát mẻ 

Lại cầu nguyện cho sám chủ chúng con: 
Thân mệnh an khang, tâm thần cởi mở 
Nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu trừ 

Sở nguyện thành tâm, tứ thời mạnh khoẻ 
Điều lành thường đến, điều đữ tránh xa 
Khang thái vinh hoa, cửa nhà vui vẻ. 


Lòng thành khẩn thiết, văn sớ kính bày 


Nam mô A Di Đà Phât! (3 lần) 


(vái 5 vái) 


145 


PHỤ LỤC! 


TIẾN TỚI HÌNH THÀNH TẬP QUÁN MỚI 
VỀ HOẢ TÁNG, ĐIỆN TÁNG 


Nhân dân ta cũng như các dân tộc khác trên thế giới, từ xưa đến nay vần 
quan niệm: Việc tang là một trong những vấn đề tối trọng trong đời sống 
của con người. Trong việc tang thì phương thức mai táng và nghi thức mai 
táng là cốt lõi. 

Tùy theo điều kiện tự nhiên, tập quán xã hội, tôn giáo, trình độ khoa 
học kỹ thuật... mà các dân tộc có những hình thức mai táng khác nhau. Các 
hình thức mai táng đó cũng phản ánh trình độ phát triển và trình độ văn 
minh của các đân tộc. 

Ở nước ta, hình thức mai táng người qua đời chủ yếu là địa táng (hoặc 
chôn một lần - đào sâu chôn chặt; hoặc sau ba năm cái táng, đưa xương cốt 
vào tiểu sành rồi chôn lại vĩnh viễn. Hình thức mai táng truyền thống này 
đã bộc lộ nhiều nhược điểm: tốn nhiều diện tích đất để làm nghĩa địa, mất 
vệ sinh gây ô nhiễm môi trường, hao tổn sức người sức của cho tang chủ... 

Qua điều tra thực tế ở xã Tự Nhiên, Duyên Thái (Thường Tín, Hà Tây) 
và ở xã Thuy Phương, Liên Mạc (Từ Liêm, Hà Nội) thì thấy cứ bình quân 
2000 hộ, cần trên ! héc-ta (ha) đất nghĩa trang. Theo điều tra mới nhất, 
nước ta hiện có hơn I§ triệu hộ gia đình - tức là cả nước có trên 7500 héc ta 
đất nghĩa trang. Như vậy diện tích nghĩa trang trong cả nước tính theo tỷ lệ 
dân số và đất canh tác là rất lớn (bằng 1/6 tổng diện tích đất canh tác và 
bằng 1/10 tổng diện tích đất đai). 


Một vài số liệu đáng quan tâm là thành phố Hà Nội có một nghĩa trang 


146 


lớn là nghĩa trang Văn Điển, với tổng diện tích là 19.000mˆ, dân số nội 
thành là khoảng 1,5 triệu. Tỷ lệ chết tự nhiên của nội thành theo niên giám 
thống kê của Tổng cục thống kê luôn ở mức từ 0,65 đến 0,70 phần nghìn, 
trong hơn chục năm qua. Nếu tính cả chết do tai nạn, bệnh dịch và nhiều lý 
do khác, có năm lên đến I phần nghìn. Nếu lấy tý lệ chết bình quân là 0,07 
phần nghìn thì mỗi năm nội thành có 8500 người chết. Trong khi đó, diện 
tích đất cần thiết cho một hố mai táng là 2,5m”. Tính hết và đủ thì nghĩa 
trang Văn Điển chỉ có thể sử dụng cho 4600 người được chôn cất. Vậy, số 
còn lại sẽ giải quyết ra sao? (Thực tế, trong một ngày nghĩa trang Văn Điển 
chỉ có thể thu nhận từ 15 đến 20 đám tang, ngoài 20 đám, nghĩa trang đành 
từ chối). Báo Hà Nội mới thường xuyên thông báo cho các gia đình có thân 
nhân đã hết hạn cư trú tại Văn Điển nhanh chóng cải táng, để dành chỗ cho 
người mới chết. 

Hà Nội đã xây thêm nghĩa trang tại Ba Vì và Thanh Tước, rồi đây hai 
nơi này cũng không đủ thì sẽ còn xây thêm ở đâu nữa. Tình trạng này, nếu 
cứ để phát triển tự nhiên, thì năm mười năm sau không biết sẽ như thế nào? 

Ngoài số diện tích đất để chôn cất, số lượng gỗ làm áo quan cũng rất 
lớn. Người ta đã tính, mỗi cỗ áo quan phải dùng 0,25m) gỗ - nếu tỷ lệ chết 
tự nhiên trong cả nước (theo niên giám thống kê năm 2001) thì mỗi năm số 
gỗ dùng làm áo quan trên cả nước là 132.400m' gỗ. Đó là chưa kể đến vùng 
Tây Nguyên, vùng núi biên giới, đồng bào dân tộc ít người, theo tập quán 
mỗi khi gia đình có người chết, nhân dân thường vào rừng chọn gỗ tốt, có 
thân cao, thẳng - đắn cả cây, đục thành quan tài hình thuyền, để mai táng 
người thân qua đời. 

Như vậy, việc mai táng làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường (như 
đã nói ở trên) đó là chưa nói đến các nghí thức phiển toái, các hủ tục lạc 
hậu, tạo điều kiện cho các biểu hiện mê tín đị đoan phục hồi. 

Để giải quyết nguy cơ của thực tiễn xã hội hiện nay về việc tang, nhiều 
địa phương (đặc biệt là các thành phố lớn và các khu công nghiệp tập trung 
đông dân) đã phải xây dựng thêm nghĩa trang, vận động nhân dân trồng 
“cây bảo thọ” để lấy gỗ làm áo quan, tổ chức các địch vụ mai táng đảm bảo 


147 


vệ sinh mội trường,v.v... Tiếp theo là xây dựng ngắn hạn các khu vực lồ 
thiêu xác, để tiến tới hình thành tập quán mới vẻ hoả táng trong việc tang 
(thay thế cho địa táng). 

Ngày l1 tháng 10 năm 1990, tại Hội thảo về Quy hoạch thủ đô Hà Nội 
đến năm 2010, trong đó có quy hoạch lò thiêu xác, và quy hoạch này đã 
được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) duyệt. 

Nhiều địa phương đã cử các đoàn tham quan, nghiên cứu về lò thiêu xác 
ở các nước tiên tiến trên thế giới, đơn phương chủ động đặt mua lò thiêu 
xác và đề nghị viện trợ đưới nhiều hình thức... Hội kiến trúc sư Việt Nam và 
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã hướng dẫn sinh viên khoa Kiến trúc đô 
thị làm đồ án tốt nghiệp với đề tài thiết kế khu vực lò thiêu xác. 

Công ty Cơ điện công trình Hà Nội đã được nhà nước giao cho nhiệm 
vụ thiết kế xây dựng lò thiêu xác tại Văn Điển, và đã nhập lò điện táng hiện 
đại của một nước Bắc Âu. Khu vực điện táng này đã đi vào sử dụng từ cuối 
1992 đến đầu 1993. Hiện nay khu điện táng này đã hoạt động hai lò đều 
đặn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điện táng của nhân dân - do 
nhu cầu quá đông. 

Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá Thông tin) phối hợp với Văn phòng Ban 
chỉ đạo Nếp sống mới Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học về hoả 
táng tại Hà Nội. Trong Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý văn hoá 
- xã hội đã thống nhất: “Đã đến lúc cần phải thay đổi hình thức mai táng 
hiện nay bằng hoả táng. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tính ưu việt 
của hoả táng, lợi ích của hoả táng, quy trình hoả táng, thiết kế các lò thiêu 
xác ở Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nước ta, các 
nghi thức hoả táng, các dịch vụ hoả táng, những công việc tiếp theo sau khi 
thiêu xác... Trên cơ sở đó, mà khẳng định tính cấp bách, tính thực tiên khoa 
học, lợi ích kính tế - xã hội - văn hoá của hoả táng”. 

Cũng năm 1990, Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hoá Thông tin) đã tổ chức 
điêu tra xã hội học về nhu cầu hoả táng ở chín cơ quan, xí nghiệp, đơn vị 
(Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ký túc xá trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội, Nhà máy Cơ khí chính xác, Nhà máy dệt 8/3, Nhà máy in 


148 


Tiến bộ, Bộ Tư lệnh thủ đô...). Kết quả điều tra cho thấy 97,8% số người 
được hỏi đều có nhu cầu hoả táng. Trên cơ sở đó đã đề nghị với Đảng và 
Nhà nước có chủ trương, kế hoạch tổ chức và chỉ đạo công việc hoả táng ở 
nước ta. 

Hiện nay, khu điện táng Văn Điển, Hà Nội (còn gọi là Đài Hoá Thân 
Hoàn Vũ) đã phục vụ khá tốt. Nếu người qua đời tại Hà Nội đăng ký điện 
táng tại đây, thì toàn bộ chỉ phí từ xe tang, quan tài, thực hiện các nghỉ lễ 
(đo Ban lễ tang của Đài Hoá Thân Hoàn Vũ làm), gia chủ chỉ chỉ khoảng 3 
triệu đồng và chờ khoảng hơn một giờ đồng hồ là có thể nhận được bình 
than tro. Với giá cả hợp lý và phương thức tổ chức tang lễ trang trọng và ân 
tình, khu điện táng này đã được đông đảo nhân dân lựa chọn khi có người 
thân qua đời. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, do tốc độ phát triển đô thị hoá rất nhanh, 
các nghĩa trang ven đô bị lấn dần, hiện trạng dân cư sống chen lẫn xung 
quanh nghĩa trang đã làm xuất hiện sự phức tạp, ô nhiễm môi trường sống, 
gây nhiều khó khăn trong quản lý đê thị. Vì VẬY, thành phố có chủ trương 
giải toả nghĩa trang lấy đất phục vụ các công trình xã hội, đồng thời khuyến 
khích hình thành thêm các hình thức mai táng mới ~ Hoả táng hiện đại. 

Thành phố đã giao cho Công ty Môi trường đô thị (là doanh nghiệp Nhà 
nước) triển khai hình thức hoả táng từ năm 1988 với công nghệ ban đầu là 
lò xây, dùng củi làm nhiên liệu đốt tại Trung tâm hoả táng Bình Hưng Hoà 
với công suất 10 lò. Với công thức vừa làm vừa thuyết phục nhân dân, vừa 
đúc rút kinh nghiệm, vừa nghiên cứu thay đổi cách thức phục vụ tang lễ văn 
minh, lịch sự, đồng thời cho người đi tìm hiểu và nghiên cứu các phương 
pháp hoả táng hiện đại ở một số nước trên thể giới. Sau tám năm kiên trì 
thực hiện, năm 1996, thành phố đã xây dựng Trung tâm hoá táng gas hiện 
đại thứ nhất tại Bình Hưng Hoà, với 11 lò hoả táng gas được nhập về từ Hoa 
Kỳ và Canada. Đến năm 2005 Trung tâm này đã có diện tích 12.000m'. 
Giữa năm 2005 thành phố xây dựng thêm Trung tâm thứ hai tại Nghĩa trang 
Đa Phước với số lượng 2 lò để phục vụ cho nhân dân ở các vùng: Quận Š, 
quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh và vùng lân cận Cần Đước, 


149 


Cần Giuộc - Long An. 

Đây là dạng lò được thiết kế theo nguyên lý hai buồng đốt sơ cấp và thứ 
cấp; khói được sản sinh trong quá trình đốt từ buồng sơ cấp được thu hồi về 
buồng thứ cấp đốt lại với thời gian lưu cháy l giây, với nhiệt độ từ 1050 - 
1110 đã làm triệt tiêu các loại khí, bụi có thể gây ô nhiễm khi thoát ra 
ngoài không khí. Lò hoả táng gas, khí thải được do đạc hàng năm đạt yêu 
cầu về môi trường dựa trên tiêu chuẩn vẻ khí thải do Nhà nước Việt Nam 
ban hành (TCVN 1995 và TCVN 1999), 

Việc hình thành hai Trung tâm hoả táng gas hiện đại tại thành phố Hồ 
Chí Minh, với công suất 13 lò, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu hoả táng 
của người dân thành phố và đáp ứng với yêu cầu đảm bảo môi trường ở đô 
thị. Đồng thời, với sự khang trang, sạch sẽ, lịch sự, với những trang thiết bị 
nâng hạ hiện đại được đặt bên cạnh các bàn thờ trong các phòng hành lễ, đã 
không làm mất đi sự tôn nghiêm, thành kính của một sự tiên biệt người thân 
khi làm lẻ. Những hệ thống camera quan sát quá trình hoả táng, những màn 
hình ti vi hiển thị danh sách tên, tuổi, số hiệu lò... là những yêu cầu hết sức 
cần thiết, đã tạo sự trân trọng và niềm tin đối với tang chủ và thân quyến. 
Đặc biệt là việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2000 đã được tổ chức DNV cấp 
giấy chứng nhận, đã làm tăng thêm Sự tin tưởng của người dân đối với hình 
thức hoả táng này. Cách hoả táng mới đã xoá đần phong tục “đào sâu chôn 
chặt” và hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn có cảm giác ghê sợ của những lò hoả 
táng công nghệ cũ đốt bằng củi trước kia. 

Với số liệu thống kê của Xí nghiệp Dịch vụ môi trường thuộc Công ty 
Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh (tháng 6/2006) thì: năm 1988 số 
người chết xin hoả táng chỉ chiếm 33%, thì năm 2005 đã tăng lên 93% so 
với tổng số lượng mai táng. 


150 


`PHỤ LỤC II 


CẦN HIỂU THỌ MAI GIA LỄ NHƯ THẾ NÀO 
CHO ĐÚNG? 


1. Hoàn cảnh ra đời 

Khi Nho giáo trở thành quốc giáo, giai cấp phong kiến ra sức tuyên 
truyền, cổ vũ kỷ cương của đạo Nho. Đáp ứng nhu cầu ấy, năm 1483, Lê 
Thánh Tông ban bành /„át #fồng Đức gồm 721 điều về luật hình, luật hôn 
nhân và gia đình, luật dân sự và tố tụng, nhằm bảo vệ lợi ích và đặc quyền 
của giai cấp thống trị. = 

Với khuynh hướng truyền bá rộng khắp, các lễ giáo của đạo Nho đều 
được biên soạn thành các sách, đúc thành quy tắc, khuôn mẫu, đặt thành lễ 
nghi, gây thành phong tục để đi vào nếp sống xã hội. Việc quan, hôn, tang, 
tế cũng theo thể thức ấy, viết ra thành sách để phổ biến tận hang cùng ngõ 
hẻm, nhằm giáo hoá mọi người làm theo. 

Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá cho rằng: Có khả năng trước thế kỷ 
XVII. người Việt đã biết tuân theo gia lê, nhưng là bản gia lễ được người 
Trung Quốc biên soạn và lưu hành. Bản ấy được gọi là Chu Văn công gia lễ, 
nếu chính xác thì đã được ra đời rất sớm, rồi dần dần được chính thức hoá. 
Sang đến ta, các triều đình, rồi các dòng họ lớn trong dân chúng đều theo 
Chu Văn công gia lễ. Không rõ văn bản đầu tiên ở Trung Quốc truyền sang 
từ bao giờ, và theo bản ¡n nào? Nhưng theo giáo sư Vũ Ngọc Khánh cho 
rằng: Đến giữa thế kỷ XIX, có ông Trần Ái (Quỳnh Lưu, Nghệ An) soạn 
một bản, lấy đúng tên như vậy. Có lẽ thời ấy, những nhà nho Việt Nam đã 
nghĩ rằng nước ta là một nước văn hiến, thì cũng cần chứng tỏ là chúng ta 


51 


biết lễ, chúng ta nên có gia lễ riêng của người Việt Nam. Điều dự đoán này 
là có căn cứ thực tế. 

Từ sau thế kỷ XVII, một số đòng họ đã có văn bản riêng cho hợ nhà mình, 
có tham khảo Chu Văn công gia lễ, nhưng không hoàn toàn mô phỏng. 

Thanh Hoá có gia đình họ Nhữ, Hà Đông có gia đình họ Phạm, Hưng 
Yên có gia đình họ Trần... đều có những tập gia lễ riêng. Tài liệu cho biết, 
có lẽ người đầu tiên soạn gia lễ riêng là Hồ Sĩ Dương, nhà sử học quê 
Quỳnh Lưu, Nghệ An, đỗ tiến sĩ năm 1652. Quyển gia lễ do ông soạn được 
lấy tên là Hồ Thượng thư gia lễ. Sau khi ông mất 10 năm, một nhà nho khác 
là Hồ Sĩ Tân, đỗ tiến sĩ năm 1721, đã soạn ra cuốn ?Ò@ Mai gia lễ, để thực 
hiện quan, hôn, tang, tế trong mỗi gia đình. Tùy theo hoàn cảnh, nhiều nhà 
không thực hiện được đây đủ, nhưng không ai làm khác được. 

Từ khi ra đời đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, sách Thọ Mai 
gia lễ đã tạo ra các lễ thức, nghi thức việc tang, ăn sâu vào tập quán, phong 
tục của nhân dân ta. ï 

Tại sao Thọ Mai gia lễ của Hỗ Sĩ Tân lại được dân chúng hoan nghênh 
và áp dụng theo như vậy? Có thể đo nguyên nhân ở tỉnh thần độc lập và tỉnh 
thần trọng nghĩa của dân tộc ta. Nhân dân ta rất để cao chữ hiếu, nên 7họ 
Mai gia lễ đã đáp ứng được yêu cầu này. 

Nghiên cứu kỹ Thọ Mai gia lễ, các nhà nghiên cứu văn hoá nước ta đều 
thừa nhận là sách đã được trình bày một cách rất hợp lý, có những điểm 
khá logic và nhiều điểm rất có tình người. 

2. Nội dung sách Thọ Mai gia lễ 


Hướng dẫn toàn bộ nghi thức, tiết văn của việc tang cha mẹ, bởi theo 
quan điểm đạo Nho, việc tang cha mẹ là việc tối trọng. 

Sách trình bày toàn bộ nghỉ thức, lễ tiết các bước của một đám tang cha 
mẹ, gồm trên 40 nghi thức, lễ tiết được trình bày theo thứ tự công việc từ 
lúc hấp hối, đến lúc chôn cất xong, và các tuần tiết tiếp theo cho đến khi 
đoạn tang, cải táng. 


Đại thể có thể tóm tắt như sau: 


152 


- Lúc hấp hối: Trối trăng, đặt tên hèm, chiêu hô. phát khốc. 

- Lúc đã mất: Thiết hồn bạch, phạn hàm, tiểu liệm, đại liệm, tạ quan, 
đặt linh sàng, linh toa, để minh tĩnh. lễ thành phục, lễ chiêu tịch điện, trông 
khách điếu, phép quàn thấn, cách làm thần chủ. 

- Lúc cất đám: Nghỉ thức chuyển cữu, lễ cáo yết tổ, cáo đào huyệt, cáo 
thần đạo lộ, dời cữu lên nhà thờ, rước cữu ra đại dư, lễ kiển điện, văn tế 
thần đại dư. 

- Lúc đưa đám: Hành nghi dẫn cửu, lễ điện nghỉ giữa đường. 

- Lúc hạ huyệt: Tặng huyền huân, tế thần hậu thổ, lễ thành phần. 

- Rước thần chủ về nhà: Lễ phát khốc, lễ tổ, tế ngu, chôn hồn bạch, 
dựng mộ chí. 

- Các tuần tiết tiếp theo: Lễ tốt khốc, lễ tiểu tường, đại tường, lễ đàm, 
cải táng... 

-`Về tang chế: Phép để tang và tang phục. 

Các nghỉ tiết đều có hướng dẫn cụ thể, chú ý đến từng chỉ tiết nhỏ, lại 
có kèm theo bài văn tế, văn cáo, cô gọn thành mẫu, đúc thành công thức, cứ 
theo thế mà làm. 

Ta thử lấy một ví dụ: Việc chôn cất người thân qua đời, Thọ Mái gia lễ 
có một mục là phải đem lễ đến cúng thổ thần, nơi ta sẽ đặt mộ người thân. 
Nay ta cho là điều mê tín, nhưng thổ thần là nhân vật nào? Có hay không? 
Ta cũng có thể nghĩ đó là chuyện bày vẽ. Nhưng xét cho cùng thì đâu phải 
là điều vô nghĩa. Người ta tin rằng chuyện người sống cũng như người chết. 
trần sao âm vậy thì vì sao người sống ở đâu cũng phải đăng ký hộ khẩu. mà 
người chết lại không? Ta không bàn chuyện đúng sai, thật giả ở đây, mà chi 
nên thông cảm với cách hiểu vấn đề quả là logic. 

Vấn để để tang trong Thọ Mai giá lễ là vấn để có thể xem là phiền 
phức, nhưng nhìn theo một giác độ khác, lại thấy con người qua Thọ Mai 
gia lễ rất có tình, rất muốn thể hiện lòng biết ơn với tất cả những kẻ thân, 
sơ. Theo giáo sư Vũ Ngọc Khánh: “Có lẽ chỉ có sách gia lễ này mới chỉ ra 
cho một con người, tùy theo hoàn cảnh riêng, con người có đến ba cha và 


153 


tám mẹ (tam phụ bát mẫu), Những cha mẹ ấy đã có dịp sống cùng mình, thì 
khi họ chết, mình phải để tang, tùy theo mức độ, mới là có tình có nghĩa. 
Nghĩ được như vậy quả là chu đáo, ít người có khả năng hình dung nổi. Tất 
nhiên, giờ đây, vấn đề khó mà được sự quan tâm, nhưng về căn bản, xét về 
tình người thì quả là chu đáo, là rất có văn hoá”. 


Theo cách hiểu, fưm phụ bát mẫu là: Trừ cha mẹ đẻ ra, có thể có: 
Ba cha là: - Cha ghẻ (chồng sau của mẹ) 
- Cha ghẻ không ở chung 
- Cha ghẻ ở chung khi cha đẻ đã mất. 
Tám mẹ là: - Con vợ lẽ gọi vợ cả của cha là đích mẫu 
- Mẹ mất, bố có vợ kế là kế mẫu 
- Vợ hai của cha, có con là thứ mẫu 
- Người nuôi khi mẹ mất là từ mẫu 
- Người thiếp cho bú là nhũ mãu 
- Mẹ nuôi là dưỡng mẫu 
- Mẹ đã l¡ dị với cha là xuất mẫu 
- Cha mất, mẹ tái giá là giá mẫu. 
3. Cơ sở tư tưởng và cơ sở phương pháp của vấn để việc tang 
trong sách “Thọ Mai gia lễ" 


Sách Thọ Mai gia lế tuy nội dụng chỉ để cập đến vấn đề việc tang, song 
thông qua vấn đề riêng biệt đó, những quan điểm tư tưởng Nho giáo cũng 
được thể hiện rõ. Đáng lưu ý là Nho giáo nói ở đây là Tống Nho. Bởi vì ở 
nước ta, từ đời Lê đến đời Nguyễn, Nho giáo chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
Tống Nho. Về mặt triết học, Tống Nho theo thuyết duy tâm, bảo thủ. Vẻ 
phương diện chính trị - xã hội, Tống Nho là công cụ bảo vệ chế độ quân 
chủ chuyên chế, duy trì đẳng cấp, cúng cố trật tự xã hội phong kiến. 

Cơ sở tư tưởng và cơ sở phương pháp của vấn đề Việc tang trong sách 
Thọ Mai gia lễ được biểu hiện tập trung nhất ở mấy điểm sau đây: 


154 


đ) Tôn sùng chữ “hiếu ” với tính cách khuếch dại phí thực tế 

Có thể nói, toàn bộ nghỉ thức, lễ tiết việc tang trong sách Thọ Mai gia lễ 
đều toát lên tỉnh thần tôn sùng quá đáng chữ “hiếu” trên cơ sở triết lý 
không tưởng. 

Những kẻ giàu sang phú quý, địa chủ, quan lại, thậm chí cả bọn quý 
tộc, cũng chưa hẳn đủ điều kiện sớm hôm phụng dưỡng cha mẹ lúc sinh 
thời như thế, huống chị đến lúc cha mẹ chết, lại đển ơn báo hiếu bằng 
những nghi thức ra cáo, vào tế theo lối cung đình, vương giả như thế, thì 
thật là một sự bịa đặt hết sức viển vông, phi thực tế. Còn các tầng lớp nhân 
dân lao động, với lối sống lành mạnh, giản dị, với tình nghĩa thuần hậu. 
chất phác, đâu có cần đến những thứ phù phiếm, giả tạo ấy. 

Mọi người đều biết rất rõ điều đó. Song, vấn đề là tại sao người ta vẫn 
ngoan ngoãn tuân theo, thực hiện những nghỉ lễ phiền phức, giả đối ấy gần 
như tự nguyện? Điều đó là đo quan niệm người ta cho rằng muốn làm tròn 
chữ “hiếu” tất phải làm đủ “lễ”, ma. 

Sách Thọ Mai gia lễ hướng dẫn khái niệm về “lễ” như sau: “Lê là tiết văn 
của giời, là khuôn phép của người ta, từ ở nhà, ở nước. cho đến cả thiên hạ, 
đâu đâu cũng phải dùng, không thể bỏ được. Bởi thế, nên “đấng tiên hiển” 
đời xưa đặt ra “lễ”. Việc quan, hôn, tang, tế hoàn toàn đầy đủ, in ra để cho 
người đời dùng. Từ lời nói, đến việc làm, có thể xem đó mà noi theo được”. 

Chính vì quan niệm làm đủ “lễ” cho trọn đạo hiếu, nên người ta buộc 
phải miễn cưỡng làm theo, lâu đần thành tục. Tuy biết tục ấy đở, mà vẫn 
chưa bỏ được là vì thế. 


_NG 


b) Trói buộc chữ “hiếu " trong khuôn khổ khái niệm nhỏ hẹp, với những 
phương pháp biểu hiện câu nệ, cổ hủ 

Khổng Tử nói về đạo “hiếu” như sau: “Khi cha mẹ còn sống phải phụng 
dưỡng cho hợp lễ. Khi cha mẹ khuất, phải lo tống táng cho hợp lễ và cúng 
tế cho hợp lễ, mới không trái đạo làm con” ( Sinh sự chỉ dĩ lễ, tử táng chỉ dĩ 
lễ, tế chí dĩ lễ (Luận ngữ)). 


Xuất phát từ đó, đạo hiếu thời xưa được thu hẹp trong khuôn khổ hiếu 


155 


với cha mẹ, trên tĩnh thần “bách hạnh hiếu vì tiên” (chữ hiếu đứng đầu trăm 
nết). Một khi chữ hiếu được hiểu theo khái niệm chật hẹp ấy thì vai trò cha 
mẹ đốt với người con là tất cả. Cha mẹ đã là trời biển của con thì chữ hiếu 
đáng vạn phần, người con chí hiếu chưa chắc đã làm đầy đủ được một phần. 
Bởi vậy, trong tang lễ, người ta cố chủ tâm đặt ra những lễ nghi rườm rà 
thật ngặt nghèo, cốt để câu thúc người con phải làm phận sự đạo hiếu hợp 
với cái “lễ” cổ hủ, lạc hậu của Nho giáo. 

Có thể dẫn chứng bằng một vài ví dụ sau đây: 

- Về lễ nhập quan, sách Thọ ÄMai gia lẻ hướng dẫn: “Lau sơn, đậy nắp, 
đóng đỉnh lại cho kín, xong rồi đặt cỗ quan vào giữa nhà, quay đầu quan về 
hướng Nam, rồi gắn mạnh ngay cho kín, không nên để đến hôm sau. Lấy 
sơn rải hai bên cửa, con trai ngồi bên trái, con gái ngồi bên phải mà khóc. 
Từ đêm hôm ấy trở đi, các con phải nằm bên cữu, giải chiếu bằng rơm, gối 
đầu bằng gạch. Người tang một năm thì nằm bên cữu. Vợ chồng không 


được nằm chung. Từ ch các con phải gối đất nằm rơm, chầu chực khuya 
sớm, không được rời chân 


- Trong lúc chiêu hô, sách Thọ Äai gia lễ ghi: “Theo tục gọi cha thì ba 
hồn bảy vía, gọi mẹ thì ba hồn chín vía ở đâu thì về, rồi đem đấp vào thây 
người chết. Con trai, con gái bảo nhau đều cất tiếng khóc. Phải bỏ bc quần 
áo đẹp, không được ăn, được uống, hàng xóm cho cháo thì được ăn.. 


- Về tang phục, sách Thọ Mai gia lễ ghi từng đoạn: “... Tang phục Su đồ 
số gai, rách không được vá, ngắn không được nối thêm, đâu đội mũ rơm, lưng 
thắt đai rơm buộc giải”. « “Người con để tang cha mẹ, ba ngày không được ăn 
uống, không ngơi tiếng khóc, nếu mà mệt hay ốm phải chống gậy mới đứng 
đây được”... “Trượng là gậy, tang cha thì dùng gậy tre triết gốc, tang mẹ thì 
dùng gậy vông. Cách chế thì trên tròn đưới vuông, dài thì tùy theo từng người, 
lấy ngang lưng làm dích, cầm thuận gốc ở dưới”... “Con trai chống gậy, “con 
gái con dâu thỉnh thoảng lăn ra đường, con gái ngoảnh mặt tới trước, con dâu 
ngoảnh mặt về phía sau, lăn ra khóc mà cản đường”... 

- Ý nghĩa sự lăn đường là “Sơn cao thủy thâm”, ơn cha nghĩa mẹ rất 
nặng, nên tượng trưng để cho kẻ khiêng phần xác cha hay mẹ mình, được 


156 


đạp lên thân xác mình làm cái kê đường cho người khiêng, vì cha mẹ mình 
mà họ phải cực lây, ví đường đổi cao thấp chông gai, cho vong hồn được 
thoải mái về cõi trường sinh”... “Sau ba năm hết tang mới đi ăn uống ngôi 
thứ trong làng, mới được uống rượu, ăn thịt và nằm chung với vợ”... 

Như vậy, trên cơ sở khuôn khổ khái niệm chật hẹp, chữ “hiếu” của đạo 
Nho được biểu hiện bằng những phương pháp cực kỳ khổ hạnh, nhằm làm 
nô lệ hoá phẩm cách con người. Trong việc tang cha mẹ, người con phải 
làm cho đủ “lễ”, nghĩa là phải chịu mọi thứ khổ hình để báo hiếu như: Để 
thân hình tiểu tụy, chịu đói, chịu khát, khước từ mọi thứ sinh hoạt gia đình, 
thoát ly với mọi sinh hoạt xã hội. 

Con người càng tỏ ra biết “lễ” bao nhiêu, càng tiến hành sự “hiếu” theo 
nghỉ thức gò bó của sách Thọ Mai giá l¿ hướng dẫn bao nhiêu, người con 
càng trở thành ngu hiếu bấy nhiêu. Cả cuộc đời người con chỉ biết cúi đầu, 
đốc hết tâm lực vào việc thực hiện những lẻ nghỉ thủ cựu ấy, thì còn đâu 
tâm trí để mở rộng tầm mát, tầm suy nghĩ tối nhiều việc to lớn ngoài xã hội, 
ích nước lợi đân. = 

Sử dụng chữ “hiếu ” để củng cố chế độ gia Irưởng 

Nghỉ thức lễ tang nói trong sách Thọ Mai gia i chính là một hệ thống 
phương pháp đặt ra để giải quyết yêu cầu của đạo “hiếu” theo quan điểm 
Nho giáo. 

Đạo hiếu ấy được thể hiện, thì mối quan hệ huyết thống tông tộc được 
củng cố. Trên cơ sở ấy, chế độ gia trưởng được duy trì bến vững. Bởi thế, việc 
tang trở thành việc hệ trọng, vấn để tang chế giữ vị trí then chốt của mọi nghi 
lễ việc “hiếu”. Không có vấn đề tang chế thì không có lễ tang phong kiến. 

Về tang chế, sách Thọ Mai gia lễ dành nhiều trang trình bày tường tận 
'quy tắc “Cửu tộc ngũ phục”: 

Quy định 5 bậc để tang. 

Quy định phép để tang 9 đời. 


Tám hạng mục để tang cha mẹ “bát mẫu báo phục”. 


157 


Quy định may cắt tang phục cho con trai, con gái: phép sắm mũ, gậy, 
đây rơm cho con trai, mũ mấn, thắt lưng cho con gái, có hướng dẫn quy 
cách chít khăn tang buông múi bên phải, bên trái để phân biệt thứ bậc. 
trong ngũ phục; lại còn xếp đặt chỗ đứng bên phải, bên trái, gần hay xa cữu 
cho các thứ bậc để tang. 

Như vậy là trên bình diện của huyết thống tông tộc, quy tắc “Cửu tộc 
ngũ phục” phác thảo ra một sơ đồ tang chế thật hoàn chỉnh, gồm một đội 
ngũ đủ màu sắc chế phục, trong lớp bao quanh người gia trưởng khá chặt 
chẽ. Đó là sơ đồ tập hợp lực lượng bảo vệ chế độ gia tộc khá kiên cố. Song, 
vấn đề cơ bản của nó là thông qua con đường việc “hiếu”, dựa vào chữ 
“hiếu”, sử dụng chữ “hiếu” vào việc xác định trách nhiệm cho mỗi người, 
mỗi luân hệ đối với việc giữ gìn tôn tỉ trật tự tông huyết mà bảo vệ chế độ 
gia trưởng. Củng cố vững chắc chế độ gia tộc. Tóm lại, trong gia đình, gia 
trưởng là một vị chủ nhân chuyên chế, cũng như một vị quân chủ chuyên 
chế trong một quốc gia vậy. : E 

4) Tận dụng chữ “hiếu ” để đề cao trung quân 

Sách 7o Äfai gia lễ hướng dẫn cách thức hành nghi dẫn cữu, xếp cờ 
đan triệu đi hàng thứ hai sau hai vị phương tướng. Trên cờ đan triệu có ghi 
hai chữ “Trung tín” (là đàn ông), '”Irinh thuận” (là đàn bà). 

Xem thế đủ rõ: Chữ “hiếu” là để thờ cha mẹ, chữ thuận là vâng mệnh 
người trên. Gia trưởng là người trên trong gia đình. Người trên nhất là vua. 
Vua xem chế độ quân chủ cũng tức là chế độ gia trưởng mở rộng ra. Hiếu 
thuận là đạo tề gia cũng là cái lý của đạo trị quốc và bình thiên hạ. 

Trong lễ rước châu tổ, sách Thọ Mai gia lễ hướng dẫn trường hợp người 
chết có mũ áo vua ban như sau: “Phải biết rằng phẩm phục ấy chỉ để chầu 
vua thôi. Ngoài việc chầu hoặc tế vua không được dùng nhầm”. 

Đoạn khác: “Thấy quan sứ giả (tức quan khâm mệnh) đến, từ người tang 
chủ cho đến các con cháu phái im khóc, cởi đồ tang phục ra, lấy áo mũ cát 
phục mặc vào, ra đón quan sứ giả ở ngoài cửa chính, dẫn quan sứ giả vào 
đứng bên chỗ làm lễ điện, vì lễ ấy có nghi thức của triểu đình. Khi làm lễ 


158 


xong, tang chủ đứng trước long đình lễ tạ 5 lạy, 3 vái. rồi lui xuống một bước 
lại lạy 4 lạy, đoạn rồi mời quan sứ đến nhà khách tiếp đãi cho đúng phép”. 

Những lễ nghi ấy chứng tỏ tuy chữ hiếu là gốc, nhưng chữ trung bao giờ 
cũng đặt lên hàng đâu. Mặc dầu chữ trung chỉ có nội dung đề cập đến quan 
hệ vua - tôi, không hề có nội dung đề cập đến quan hệ nước-dân, thì chữ 
trung ấy cũng được để lên vị trí tột đỉnh, để giữ uy quyền tối cao của vua 
trong chế độ quân chủ chuyên chế. 

Nếu chữ “hiếu” phong kiến đã biến người con thành øg¿ hiếu, thì chữ 
“trung” của đạo trung quân cũng biến những bầy tôi rất mực trung thành 
với nó thành ngư írung. để họ có thể chỉ biết đến chủ nghĩa trung quân của 
phong kiến, mà không hễ biết đến chủ nghĩa yêu nước của nhân dân. Đây là 
nội dung tư tưởng chính trị của chữ “trung” phong kiến mà sách Thọ Mai 
gia lễ đã đề cập trong lễ tang. 


Cũng như đạo “hiếu” duy trì tòn tỉ trật tự theo huyết thống trong gia 
đình, đạo “trung quân” duy trì thứ bậc trong chế độ phân biệt đẳng cấp. 
phân biệt ngạch bậc phẩm tước ngoài xã hội. Như vậy là giai cấp phong 
kiến hiểu rất rõ tác dụng to lớn và hết sức sắc bén của chữ “hiếu” với chữ 
“trung” nhằm giải quyết một nhu cầu sinh tử về chính trị - xã hội là củng cố 
vững chắc chế độ quân chủ chuyên chế. 

e) Thần bí hoá chữ “hiếu” để củng cố thần quyền 

Với quan điểm triết lý duy tâm. bảo thủ của Tống Nho, sách 7ho Mai 
gia lễ đã thể hiện đầy rẫy những tư tưởng thần bí về cái chết của con người. 

Toàn bộ nội dung về các nghỉ văn lễ tiết đều chứa đựng yếu tố mê tín, 
gieo rắc quan niệm huyền bí về chữ “hiếu”. Bởi lẽ ấy, trong lễ tang, người 
ta bày ra rất nhiều lần cúng tế, đặt ra nhiều thứ lễ bái phiền phức. 

Sự bày đặt lễ lạt rườm rà, phiền toái ấy chẳng có gì khó hiểu. Nó có thể 
được giải thích rằng: Người ta không những phải cúng tế người mới chết với 
một loại nghỉ lễ mới, cốt để tạo thế cho người vừa mới chết thành một thứ 
thần mới, rồi trên cơ sở tạo lập ấy, đưa thần mới nhập vào hệ thống thần cũ 
để thờ phụng đời đời. 


159 


Thực chất những lễ nghi, từ việc đặt tên hèm lúc còn hấp hối, đến Việc 
hú hồn lúc lâm chung; từ việc thiết hồn bạch, phạn hàm, đặt linh sàng, linh 
toạ để thờ khi quan tài còn ở trong nhà, đến việc tế thần chủ, cáo thần chủ 
lên từ đường để thờ chung với tổ tiên, gia tộc... đều là những công thức phải 
làm trong quá trình tạo lập thần mới, biến từ một người vừa mới chết ở trần 
gian sang làm thần ở thế giới huyền bí bên kia. 

Xoay quanh những việc đó, thuyết âm dương, ngĩ hành, bát quái được 
sử dụng vào việc tế lễ, chọn ngày làm lễ tế ngu, lễ tốt khốc, bói toán, xin 
âm dương, làm lễ đàm (lễ đoạn tang), chọn hướng “khôn”, đốt minh tỉnh 
khi lấp huyệt. 

Thuyết phong thổ địa lý cũng có mặt để phân kim dóng hướng lúc hạ 
quan, khi cải táng. 

Vấn đề sinh tử do mệnh trời định là vấn đề bao trùm. Trong sách ?⁄o 
Mai gia lễ, quan điểm thiên mệnh được pha trộn với các sách âm dương, 
ngũ hành, bát quái, lẫn vào việc “hiếu”, làm cho việc “hiếu” trở nên duy 
tâm, thần bí, - 

Quan niệm “thiên mệnh” của đạo Nho có rải rác ở khắp các nghi văn, lễ 
tiết trong sách Thọ Mai gia lễ, song, ở đây chỉ lấy nội dung 2 bài văn tế để 
làm ví dụ. 

Bài văn tế Trung nguyên phi như sau: “Than ôi, trăng trối vì mây, bèo lan 
bởi gió, chắc thiên công chừng có cơ cầu, hỡi cha (me) đi đâu, để con trẻ xiết 
bao thương nhớ, dâu bể bao làn sóng vỗ, mây xanh trông ngắt một màu, nhớ 
Công sinh dục, bấy lâu lệ rơi chan chứa, giờ đã âm đương chia ngả, dạp lại âu 
sầu, thôi thì thôi, nghĩa nặng ân sâu, lòng con đã rõ, ngày thực chóng, Trung 
nguyên tiết giữa, tháng bảy là đầu, tâm thành một lễ, trước án cúi đầu, xin 
người chứng quả, trọng nghĩa trước sau. Thượng hưởng”. 

Bài văn tế Thành Phần ghi: “Than ôi, sương sa cây đổ, mây phủ núi che, 
hỡi thiên công sao khéo khất khe, cho cuộc thế ai ngờ ra thế. Nhớ công cha 
mẹ, giọt lệ đầm đìa, đường đi chẳng thấy lối vẻ, sóng vỗ can làm dâu bể. 
Thôi từ đây dẫu thể phách đã vẻ miếu Bắc Lý, nhưng linh hồn còn tỉnh giấc 
Nam Kha. Thôi! Vời trông chín tầng mây phủ, ba thước đất dè cảnh tình lai 


1ó0 


láng, thương nhớ thảm thê, nhân nay phần mệ vẹn lẽ. Công việc êm đẹp 
mọi bề, suối vàng có biết, ngàn thu đừng mê, gọi là lòng thành lễ bạc, giãi 
tỏ lòng quê”. 

Như vậy, quan điểm “thiên mệnh”, cùng với tư tưởng của thuyết âm 
dương, bát quái, ngũ hành tương sinh, tương khắc, vốn từ lâu đã trở thành 
giáo lý huyền bí, mê tín của đạo Nho. Sách Thọ Mai gia lễ đem nó lồng vào 
việc tang, gắn nó với việc tế thần linh vào thờ cúng cha mẹ, tổ tiên. 

Việc “hiếu” trong sách Thọ Mai gia lễ được khoác thêm chiếc áo duy 
tâm, huyền bí để củng cố địa vị thần quyền. Điều đó mang nhiều lợi ích cho 
việc củng cố chế độ gia trưởng, duy trì bền chặt chế độ quân chủ chuyên 
chế. Nó đối lập với tư tưởng khoa học tiến bộ, kéo lùi trí tuệ con người, cản 
bước đường đi lên của xã hội. 

Khái quát lại, các lễ nghỉ trong tang lễ, thờ cúng cha mẹ, tổ tiên theo 
sách Thọ Mai gia lễ chẳng qua chỉ là hình thức. Thực chất nên tảng tư 
tưởng của nó nhằm bảo vệ chế độ gia trưởng, bảo vệ chế độ quân chủ. duy 
trì tôn tỉ trật tự trong gia đình kiểu Nho giáo, tức là nhằm khẳng định đạo 
“tế gia”, đạo “trị quốc”, “bình thiên hạ”, nhằm duy trì vĩnh viễn chế độ 
quân chủ chuyên chế - cũng là đuy trì quan điểm phong kiến. 

Nội dung vấn đề việc tang trong sách Thọ Mai gia lễ chứa đựng những 
quan điểm duy tâm, bảo thủ và lạc hậu. Gạn lọc loại bỏ những tiêu cực, hạn 
chế đã nói ở trên, chúng ta có thể khai thác những gì là tập quán phù hợp, 
mang bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; Phê phán cơ sở nhận thức 
và hệ thống phương pháp luận phong kiến, nhằm xây dựng việc tang lễ 
trong sạch, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn hoá - nếp sống xã hội chủ 
nghĩa tươi đẹp của chúng ta. 


lối 


PHỤ LỤC II 


CÁCH CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT 


Từ xa xưa, nhân dân ta vẫn chú trọng đến “ngày lành tháng tốt”. Từ việc 
cưới hỏi, tang ma, làm nhà, khai trương, xuất hành... ai cũng đều chọn ngày 
tốt, giờ tốt. Ngày nay cũng vậy, tuy có người không tin, phi báng, lên án; 
nhưng khi khảo sát thực tế ở nhiều địa phương (cả thành thị lẫn nông thôn), 
các gia đình trí thức, công nhân, nông dân và cả các gia đình cán bộ, đảng 
viên... khi có những công việc lớn của gia đình họ đều xem ngày, giờ rất cẩn 
thận và nghiêm túc (đây là một thực tế, không thể chối cãi được). Vì vậy, khí 
viết về “Viớc rang !Z”, nếu tôi cố tình lảng tránh vấn đề này, thì sẽ là thiếu 
sót và không thoả mãn yêu cầu của đông đảo bạn đọc. Nhưng nếu coi việc 
chọn ngày lành tháng tốt là có cơ sở khoa học, thì cũng không đúng - vì vấn 
để này vô cùng phức tạp và còn nhiều điều bí ẩn, nên tôi đưa vào phần phụ 
lục, để giúp bạn đọc tham khảo và cùng nhau nghiên cứu mà thôi. Mặt khác, 
đây là vấn đề quá lớn, không chỉ trong một quốc gia, một dân tộc mà còn là 
sự quan tâm của nhiều người, nhiều ngành khoa học hiện nay. 

Thời xưa, để đáp ứng nhu cầu của người đân, toà “Khâm thiên giám” 
ban hành //Ứ(¿p kỷ ch bằng chữ Hán để các gia đình có nhu cầu, thì căn cứ 
vào đó mà chọn ngày, giờ. Thời đó, trong nhân dân nhiều người biết chữ 
Hán, nhưng hiện nay trong dân ta, số người biết chữ Hán ở làng quê chỉ 
đếm trên đầu ngón tay (họ lại đã già); vả lại, sách chữ Hán cũ hầu như 
không còn, các gia đình khi có công việc, muốn xem ngày, giờ lại phải tìm 
“thầy”. Nhưng khốn nỗi, mỗi thầy nói một phách, chẳng biết ¡in ai. Mặt 
khác, trên thị trường xuất hiện nhiều cuốn sách viết về cách xem ngày, xem 
giờ rất cẩu thả, vô căn cứ, dựa theo thị hiếu thương trường. Hầu hết các loại 


162 


sách này không có tên tác giả, không có tên nhà xuất bản, không có ghi 
xuất xứ từ tư liệu nào... 

Cùng một ngày, cuốn sách này ghi là ngày tốt, nên xuất hành, làm nhà. 
cưới hỏi; cuốn sách khác lại ghi là ngày ky xuất hành, cưới hỏi làm người đọc 
hoang mang. Đúng là “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, biết tn vào đâu? 
Ngược lại, có một số người nghiên cứu nhiều tư liệu Đông Tây kim cổ, hiểu 
biết khá nhiều, nhưng chưa tập hợp và rút ra được quy luật của sự sống một 
cách logic, có sức thuyết phục. Họ có thể xem giúp người này, người kia, 
nhưng khi đặt vấn đề một cách nghiêm túc thì họ lại lắng tránh. Cũng có người 
nói: “Đây là vấn để phức tạp, vì nó thuộc về linh vực “văn hoá tâm linh”, mà 
trong nó, nhiều vấn để khoa học chưa tiếp cân được. Nếu cứ đơn phương nói ra 
thì đầu chẳng phải lại phải tai, tốt nhất là cứ mũ ni che tai là hơn”. 

Theo tôi, nhà nước ta nên thành lập một bộ phận nghiên cứu vấn đề này 
một cách công phu, khoa học. Khi có kết quả, chúng ta công bố từng vấn 
đẻ. để công chúng nhận rõ những điều nên làm (hoặc không nên làm), 
nhằm khi trong gia đình có những việc lớn thì biết cách mà làm, không 
lúng túng, hoang mang, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. 

Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, các công việc như: làm nhà. cưới 
hỏi, việc tang, xuất hành, khai trương... vẫn cứ phải diễn ra ở trong từng gia 
đình, trong từng cộng đồng, mà không thể chờ khi có kết quả nghiên cứu 
lĩnh vực này được công bố. Cho nên, để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn 
đọc, chúng tôi xin trích dân một số tư liệu khoa học mới được công bố gần 
đây, cùng với việc tham khảo các sách: Almanach - Những nên văn minh 
thế giới” của Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, năm 1999 - trong phần 
1 phần “Văn hoá nhận thức” 
trong cuốn Cø sở văn hoá Việt Nam: của PGS-TS Trần Ngọc Thêm, Nhà 
xuất bản Giáo dục, 1999; cuốn Chư địch huyền giải của Nguyễn Duy Cần, 
Nxb Tp. Hồ Chí Minh; cuốn Việt Nam phong tực của Phan Kế Bính, Nxb 
Tp. Hồ Chí Minh, 1990; cuốn Mội trăm điều nên biết về phong tục Việt 
Nam của Tân Việt, Nxb Văn hoá đân tộc, 1997... để biên khảo, nhằm giúp 
bạn đọc tìm hiểu, khi trong nhà có việc, có thể tự chọn ngày, giờ phù hợp, 


“Nền văn hoá cố Đông - Tây phương kỳ diệu” 


¡63 


mà không cần phải nhờ thầy. 

Nhịp sinh học - đặc điểm của sự sống (Trích báo Hà Nội mới, Chủ 
nhật, số 73, bài của bác sĩ Vũ Đình) như sau: 

“Nghiên cứu mọi cơ thể sống đều thấy hoạt động của chúng không phải 
lúc nào cũng giống lúc nào, mà có khi mạnh khi yếu, khi nhanh khi chậm... 
Những thay đổi đó nhiều khi xảy ra rất đều đặn và liên tiếp thành chu kỳ, 
còn gọi là nhịp sinh học: Có nhịp ngày đêm, nhịp tháng (liên quan đến âm 
lịch); nhịp mùa xuân, hạ, thu, đông... Các nhịp sinh học có tính di truyền. 
Phát hiện ra các nhịp sinh học có thể biến đổi theo thời gian. Sự biến đổi đó 
có tính chất chu kỳ và tuần hoàn (lập đi lặp lại khá đều đặn). 

Nghiên cứu về sự chết và tỷ lệ chết của con người, thấy có nhiều biến 
đổi tùy thuộc vào nguyên nhân chết. Thí dụ: Vào khoảng 3 - 4 giờ sáng, áp 
suất máu thấp nhất, não được cung cấp lượng máu ít nhất, nên người bệnh 
hay bị chết nhất. Các cơn động kinh thường có giờ. Bệnh nhân hen cũng 
thường lên cơn hen vào ban ngày. Những biến đổi có tính chất chu kỳ hàng 
năm thì có nguy cơ chết và đau tim cao nhất là vào các tháng giêng đối với 
một số nước ở bán cầu phía Bắc. Cao điểm hàng năm của các vụ tự tử ở 
bang Minnesota cũng như ở Pháp là vào tháng sáu. Hai nhà khoa học 
Anđơlêơ và Mét đã phân tích 3620 trường hợp tai nạn lao động và thấy làm 
ca đêm ít tai nạn hơn làm ca sáng và chiều. 

Ngày vận hạn của mỗi người 

Trên cơ sở tính toán ảnh hưởng của các yếu tố vũ trụ trên trái đất và 
bằng phương pháp tâm sinh lý học thực nghiệm, người ta đã rút ra kết luận 
là từ khi ra đời, cuộc sống của mỗi người diễn ra phù hợp với ba chu kỳ 
riêng biệt: Chu kỳ thể lực 23 ngày, chu kỳ tình cảm 28 ngày, chu kỳ trí tuệ 
33 ngày. Mỗi chu kỳ gồm hai bán chu kỳ dương và âm. Bán chu kỳ dương 
(1/2 số ngày của đầu chu kỳ) được đặc trưng bằng sự tăng trưởng khả năng 
lao động, các trạng thái thể lực, tình cảm, trí tuệ đều tốt. Còn bán chu kỳ 
âm (1/2 số ngày cuối chu kỳ) thì các hiện tượng đều ngược lại. Cả ba chu 
kỳ trên đều chuyển tiếp từ bán chu kỳ dương, sang bán chu kỳ âm. Ngày 
trùng với điểm chuyển tiếp này là ngày xấu nhất của mỗi chu kỳ. 


164 


Thực tế đã chứng minh: Đối với chu kỳ tình cảm, đó là ngày dễ có bột 
phát bị quan, cáu kinh... vô cớ. Đối với chu kỳ trí tuệ, đó là ngày đãng trí, 
khả năng tư duy sút kém. Đặc biệt, đối với chu kỳ thể lực, đó là ngày 
thường xảy ra tai nạn lao động. Đối với hai chu kỳ, số ngày chuyển tiếp 
trùng nhau là 6 ngày trong một năm. Còn đối với ba chu kỳ, số ngày chuyển 
tiếp trùng nhau chỉ xảy ra một lần trong một năm. Ngày trùng hợp đó của 
ba chu kỳ là ngày xấu nhất, có thể coi là ngày “vận hạn” của mỗi người. 

Nếu biết ngày, tháng, năm sinh của mỗi người, nhờ máy tính điện tử có 
thể dễ đàng xác định được các chu kỳ, điểm chuyển tiếp và sự trùng hợp 
điểm chuyển tiếp giữa các chu kỳ. 

Công ty giao thông Nhật Bản Omi Reilvei đã áp dụng thành tựu này vào 
bảo vệ an toàn giao thông. Họ đã xác định các chu kỳ, các điểm chuyển tiếp 
giữa các chu kỳ của từng người lái xe, cho biết trước những “ngày xấu” để 
họ phòng tránh. Nhờ đó, số tai nạn giao thông ở Nhật Bản đã giảm đi rất 
nhiều, đặc biệt vào đầu năm áp dụng (1969-1971) số tai nạn giao thông đã 
giảm hẳn 50%. 

Theo Cuptianôvich (Liên Xô cñ) thì giả thuyết về nhịp tháng của các 
quá trình sinh học xác định ba trạng thái của cơ thể, không chỉ áp dụng ở 
Nhật Bản mà còn được áp dụng ở nhiều nước Tây Âu vào công tác an toàn 
g!ao thông nói riêng, an toàn lao động nói chung. 

Các vấn đề trên đây không phải là “thầy bói nói dựa”, mà căn cứ vào 
các dữ kiện thực tế nhất định. Nó cũng phù hợp với nhận thức về mối quan 
hệ tương tác giữa các yếu tố địa vật lý vũ trụ với các quá trình hoạt động 
chức năng của cơ thể. 

Hiểu về âm, dương 


Theo khái niệm cổ sơ, âm đương không phải là vật chất cụ thể, không 
gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự Vật trong toàn vũ 
trụ cũng như trong từng tế bào, từng chỉ tiết. Âm và dương là hai mặt đối 
lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm, và ngược 
lại. Âm đương tuy tính chất tương phản, nhưng cũng tương ứng, tương cầu 


165 


(tìm nhau), tương giao (gặp nhau), có tương giao mới có tương thôi (xô đẩy 
nhau), tương ma (cọ sát nhau), tương thế (thay thế, bổ túc nhau) để tương 
thành (giúp nhau tự hoàn thành). Có cái này thì mới có cái kia, có cái này 
thì cái kia mới làm tròn được nhiệm vụ của nó trong vũ trụ. 

Quan trọng nhất là tương giao: giống đực, giống cái, cả trời đất nữa (vì 
trời, đất cũng chỉ là âm dương), có giao cảm với nhau rồi mới có vạn vật, 
vạn vật mới sinh nở biến hoá được. 

Hiểu về ngũ hành 

Người xưa quan niệm rằng: Thế giới quanh ta là do âm dương biến hoá 
tạo thành 5 yếu tố vật chất cơ bản, đó là: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, 

Theo tính chất thì thủy là lỏng, là nước thì đi xuống. Hoả là lửa thì bùng 
cháy, bốc lên. Mộc là gỗ, là cây thì mọc lên. Kim là kim loại, thuận chiều 
hay đổi chiều. Thổ là đất để trồng trọt. 

Tỉnh thần cơ bản của ngũ hành bao gồm hai phương diện: giúp đỡ nhau 
gọi là tương sinh, chống lại nhau gọi là tương khắc. 

Tương sinh: 


Mộc sinh Hoả, Hoá sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh 
Mộc, và Mộc lại sinh Hoả... 


Tương khắc: 


Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy 
khắc Hoả và Hoả lại khác Kim... Điều này trùng hợp với sự kết luận của 
một số nhà bác học châu Âu sau này. Nicôlai Côpécnic khẳng định và tìm 
thấy nguyên tử đầu tiên trong vũ trụ là H;0 cũng thuộc hành Thủy, và tiếp 
đó mới đến hành Hoả, hành Mộc, hành Thổ, hành Kim. 

Ngũ hành là bản thể của Âm Dương, nó cũng là sự tồn tại của các dạng 
vật chất. Khi vật chất bốc cháy thành hơi, bay vào bầu trời thành các iôn 
trong điện trường - đó là Dương. Các iôn ấy kết tụ thành các nguyên tố hoá 
học trong bảng tuần hoàn của Menđêlêép như đồng, chì, sắt... và các dạng 
vật chất khác tồn tại ở trái đất là Âm. 


166 


Ngũ hành có trong bầu trời thì cũng có ở trái đất. Ví dụ: Hành Thủy ở 
bầu trời là Hydrô, thì ở trái đất là nước. Hành Hoả ở bầu trời là ánh sáng, 
nhiệt độ, thì ở trái đất là lửa. Hành Mộc ở bầu trời là Clo thì ở trái đất là 
cây cối. Hành Kim ở bầu trời là Mêtan thì ở trái đất là kim loại. Hành Thổ ở 
bầu trời là độ ẩm thì ở trái đất là đất đá, sa khoáng (trừ kim loại). 


Ý nghĩa của Ngũ hành còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ: 
Thời tiết có 5 loại: Táo, phong, hàn, nhiệt, thấp. 


Các chất än uống có 5 vị: Cay, mặn, chua, đắng, ngọt. 


Màu sắc có 5 màu cơ bản: Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng. 


Nhạc có 5 âm: Thương, rốc, vũ, chủy, cung. 


Phương hướng có 5 hướng: Tây, Đông, Bắc, Nam, Trung tâm. 


Cơ thể con người có 5 tạng: Tâm, can, tỳ, phế, thận. 


Ngũ hành trong 4 mùa: 


Mùa xuân: Tháng giêng, hai (thuộc Mộc) 


Mùa hạ: Tháng tư, năm (thuộc Hoả) 


Mùa thu: Tháng bảy, tám (thuộc Kim) 


Mùa đông: Tháng mười, mười một (thuộc Thủy) 


Tháng 3, 6, 9, 12 (thuộc Thổ). Thổ có vai trò đặc biệt trong cả 4 mùa. 
Nó là chỗ dựa cho các hành của 4 mùa - gọi là Tứ qúy. (Xem sơ đồ tổng 
hợp dưới đây): 


Ngũ | Ngũ phương Ngũ Ngũ Ngũ Ngũ âm | Bổn 
hành tạng | khí sắc mùa 
Kim | Tây và Tây Bắc | Phế Táo Trắng |Thương | Mùa 

tã VI | Thu 

Mộc | Đông và Đông | Can Phong | Xanh Rốc Mùa 
Nam Xuân 

Thuỷ | Bắc Thận | Hàn Đen Vũ Mùa 
Đông 


167 


Hoả | Nam Tâm Nhiệt | Đỏ Chuỷ Mùa 
Hạ 
RPSSBAOI 
Thế | Trung tâm Tỳ Thấp | Vàng Cung Tháng 
(Đông Bắc và 3,6, 9, 
Tây Nam) 12 


Người xưa đã sớm nhận thức được sự tương đồng vũ trụ và con người, 
qua nghiên cứu về học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành. Con người là sản 
phẩm của vũ trụ. Vì thế mà đồng nhất, đồng biến - đó là tính lý của “Thiên 
nhân tương ứng”, “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể, mà con người không 
thể đứng ngoài. 

Ngày nay, chúng ta đã xác nhận: Con người và vũ trụ có quan hệ mật 
thiết với nhau. Nhịp điệu và hơi thở của trái đất được duy trì từ nhịp điệu và 
năng lượng của vũ trụ. Mọi biến cố vũ trụ đều tác động tới mọi sinh vật trên 
hành tỉnh này. 

Hiểu về thiên can, địa chỉ k 


Thiên can: 


Gồm: Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đính (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), 
Tân (8), Nhâm (9), Quý (10). Như vậy có 10 thiên can, còn gọi là thập can. 
Số lẻ là đương can (giáp, bính, mậu, canh, nhâm). Số chẵn là âm can (Ất, 
Đình, Kỷ, Tân, Quý). 

Những cặp đối xứng hợp nhau: Giáp và Kỷ, Ất và Canh, Bính và Tân, 
Định và Nhâm, Mậu và Qúy. 

Những cặp thiên can phá nhau: Giáp xung với Mậu, Ất xung với Kỷ, 
Bính xung với Canh, Đinh xung với Tân, Mậu xung với Nhâm, Kỷ xung với 
Qúy, Canh xung với Giáp, Tân xung với Ất, Nhâm xung với Bính, Quý 
xung với Định. 


Địa chỉ: 


Gồm: Tý (1), Sửu (2), Dân (3), Mão (4), Thìn (5), Ty (6), Ngọ (7), Mùi 
(8), Thân (9), Dậu (10), Tuất (11), Hợi (12). Như vậy có 12 địa chi, còn gọi 


168 


là thập nhị chi. 


Số lẻ là đương chi chỉ kết hợp với dương can. Ví dụ: Giáp Tý, Canh Ngọ... 


Số chấn là âm chỉ, chỉ kết hợp với âm can. Ví dụ: Tân Sửu, Qúy Mùi... 


Tương hợp: 
Có hai loại nhị hợp và tam hợp: 
Nhị hợp: Tý - Sửu 
Dần - Hợi 
Mão - Tuất 
Thìn - Dậu 
Ty - Thân 
Ngọ - Mùi 
Tam hợp: 
Hợi - Mão - Mùi 
Ty - Dậu - Sửu 
Thân - Tý - Thìn 
Dần - Ngọ - Tuất 
Tương khắc (phá nhau): 
Tý phá Sửu 
Sửu phá Ngọ 
Dần phá Ty 
Mão phá Thìn 
Hợi phá Thân 
Tuất phá Dậu 
Ba cụm địa chi tứ xung: 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
Dần, Thân, Ty, Hợi 


169 


Các sao tốt: Tính theo tháng âm lịch và ngày can chỉ như sau: 

Các sao tốt: Thiên Đức, Nguyệt Đức (lục hợp), Thiên Giải, Thiên Hỷ, 
Thiên Quý (yếu yên), Tam Hợp (ngũ phú). Những ngày có sao này (theo 
quan niệm xưa) thì mọi việc đều tốt. 

Một số ngày tốt khác như: Sinh Khí (thuận việc làm nhà, sửa nhà, động 
thổ), Thiên Thành (cưới gả, giao dịch tốt), Thiên Quan (xuất hành, giao 
dịch tốt), Lộc Mã (xuất hành, đi chuyển tốt), Thiên Ân (được hưởng phúc 
ân, làm nhà, khai trương)... 

Theo thứ tự lần lượt từ tháng giêng, hai, ba... các sao tốt sẽ chiếu vào 
Các ngày sau: 

Thiên Đức: Ty, Mùi, Dậu, Sửu, Mão, Ty. Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão (có 
nghĩa là sao Thiên Đức chiếu vào những ngày Ty của tháng giêng, ngày 
Mùi của tháng hai, ngày Dậu của tháng ba...). 


Nguyệt Đức: Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Ty, Thìn, Mão, Dần, 
Sửu, Tý. = 

Thiên Giải: Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ. Thân, Tuất, Tý, Dần, 
Thìn. 

Thiên Hỷ: Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. 

Thiên Qúy: Dân, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Ty, Hợi, Ngọ, Tý, Mùi, Sửu. 

Tam Họp: Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thân, Ty. 

sinh Khí: Tý, Sừu, Dân, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Hợi. 

Thiên Thành: Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Ty, Mùi, Dậu, Mùi, Sửu, Mão, Ty. 

Thiên Quan: Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, 
Ngọ. Thân. 

Lộc Ma: Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần. 

Thiên Ân: Tuất, Sửu, Dần, Ty, Dậu, Mão, Tý, Ngọ, Thân, Thìn, Thân. Mùi. 

Các sao xấu 


Tính theo ngày âm lịch thì mỗi tháng có 3 ngày ky là mồng 5, 14, 23 và 


170 


6 ngày tam nương là 3, 7. 13, lồ, 22, 27. Mỗi năm có 13 ngày dương công 
(xấu) là: Ngày 13 tháng giêng. ngày lI tháng hai, ngày 9 tháng ba, ngày 7 
tháng tư, ngày 5 tháng năm, ngày 3 tháng sáu, ngày 8 và 29 tháng bảy, 
ngày 27 tháng tám, ngày 25 tháng chín, ngày 23 tháng mười, ngày 21 tháng 
mười một, ngày l9 tháng chạp. 

Các sao xấu tính theo tháng âm lịch và ngày can chỉ: Thiên Cương, Thụ 
Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù (xấu trong mọi việc lớn), Tiểu Hao (ky 
xuất nhập, tiền tài) Sát Chủ, Thiên Hoả, Địa Hoả, Hoả Tai, Nguyệt Phá 
(kiêng làm nhà), Băng Tiêu Ngọa Giải (kiếng làm nhà và các việc lớn), Thổ 
Cấm (kiêng động thổ), Vãng Vong (kiêng xuất hành, giá thú), Cô Thần. 
Quả Tú (kiêng cưới hỏi), Trùng Tang, Trùng Phục (ky hôn nhân, mai táng, 
cải táng). Nếu tính tương ứng với ngày tuần lễ thì ngày giữa tuần (thứ tư, 
thứ năm) thường là những ngày tốt. 

Thiên Cươns' Ty, Tý, Mùi, Dân, Dậu, Thịn, Hợi, Ngọ, Sửu, Thân, Mão. 
Tuất. (có nghĩa là sao Thiên Cương chiếu vào các ngày Ty của tháng giêng. 
Tý của tháng hai, Mùi của tháng ba... ). = 

Thụ Tử: Tuất, Thìn, Hợi, Ty, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu. 

Đại Hao, Tứ Khí, Quan Phà: Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, 
Dần, Mão, Thìn, Ty 

Tiểu Hao: Tý, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn. 

Sát Chủ: Tý, Ty, Mùi, Mão, Thân, Tuất, Sửu, Hợi, Ngọ, Dậu, Dần, Thìn. 

Thiên Hoá: Tý, Mão. Ngọ, Dậu, Tý, Mão, Ngọ. Dậu, Tý Mão, Ngọ. Dậu. 

Địa Hoả: Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Ty, Thìn, Tuất, Ty, Hợi, Tý, Ngọ. 

Nguyệt Phá: Thân, Tuất, Tuất, Hợi, Sửu, Sửu, Dần, Thìn, Thìn, Ty. Mùi, 
Mùi. 

Băng Tiêu Ngọa Giải: Ty, Tý, Sửu, Thân, Mão, Tuất, Hợi, Ngọ, Mùi, 
Đần, Dậu, Thìn. 

Thổ Cấm: Hợi, Hợi, Hợi, Dần, Dân, Dần, Ty, Ty, TY, Thân, Thân, Thân. 

Vãng Vong: Dần, Ty, Thân, Hợi, Mão, Ngọ, Dậu, Tý, Thìn, Mùi, Tuất, Sửu. 


1 


Cô Thần: Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dân. Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Đậu. 

Quả Tú: Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dân, Mão. 

Trùng Tang: Giáp, Ất, Mậu, Bính, Định, Kỷ, Canh, Tân, Ký, Nhâm, 
Quý, Mậu. 

Trùng Phục: Canh, Tân, Kỷ, Nhâm, Quý, Mậu, Giáp, ất, Ký, Bính, 
Định, Mậu. 

Theo Phan Kế Bính trong Việt Nam phong rực thì việc kén giờ Hoàng 
đạo là rất quan trọng (đó là giờ bắt đầu xuất hành, lúc ra ngõ đi cưới, lúc 
mới dựng nhà, lúc hạ huyệt...) Phép tính giờ Hoàng đạo phải nhớ 4 câu thơ: 

Dần, thân, gia tý: mão, đậu, dân; 
Thìm, tuất tâm thìn: tý, ngọ, thân; 
Ty, hợi thiên cương tâm ngọ vị 
Sửu, mùi tòng tuất định kỳ chân. 
Lại cần phải nhớ hai câu: = 
Đạo viễn kỳ thời thông đạt 
Lộ dao hà nhật hoàn trình. 

Lúc đánh giờ trước hết phải biết ngày gì, rồi dùng hai câu thơ đưới mà 
bấm theo giờ ở bốn câu thơ trên. Hễ bấm mà Bập cung nào ở chữ “dao, viễn, 
thông, đạt, đạo, hoàn”, thì giờ ấy là giờ Hoàng đạo... (7zích Việt Nam 
phong tục, Phan Kế Bính). 

Ngoài cách bấm giờ hoàng đạo của Phan Kế Bính như trên, chúng tôi 
cũng xin giới thiệu một phương pháp đơn giản hơn theo bảng sau: 


Bảng tính giờ Hoàng đạo 


Ngày | Tý JSửu | Dần |Mao ÍThìn Ty |Ngo | Mùi |Thân Dậu | Tuất |Hợi 
Dần, X X b$ xX h$ 
Thân 


† 
Mão, [| X X b$ b$ b$ h$ 
Dâu 


X 


Thìn. X 


I3 


TW 
Hơi 


Tý |x |Xx 
Ngọ 


Sửu, X 
Mùi 


X 


BE Hội 


X bŠ X 


‡ + 


Ví dụ: Xem bảng trên đây chúng ta biết được (ngày Dần, ngày thân thì 
giờ hoàng đạo đóng ở các giờ Tý, Sửu, Thìn, Ty, Mùi, Tuất. Hoặc ngày 
Mão, ngày Dậu thì giờ Hoàng đạo đóng ở các giờ: Tý, Dần, Mão, Ngọ, 


Mùi, Dậu). 


Bảng tính ngày Hoàng đạo, Hác đạo 


theo lịch can chí từng tháng: 


Ngày hoàng đạo (tốt) 


k- 


Ngày hắc đạo (xấu) 


Giêng, bảy 


Tý, Sửu, Ty, Mùi 


Ngọ, Mão, Hợi, Dậu 


Hai, tắm 


Ba, chín 


Tư, mười 


Đẫn, Mão, Mùi, Dởu Thân, Ty, Sửu, Hợi - 
Thìn, Ty, Dậu, Hợi Tuất, Mùi, Mão, Sửu ị 


Ngọ, Mùi, Hợi, Sửu 


Tý, Dậu, Ty, Mão 


Năm, một 


Thân, Dậu, Sửu, Mão 


Dần, Hợi, Mùi, Ty 


Sáu, chạp 


Tuất, Hợi, Mão, Ty 


Thìn, Sửu, Đậu, Mùi. 


Ví dụ; Xem bảng trên ta biết (ngày Hoàng đạo của tháng giêng và tháng 
7 âm lịch là những ngày: Tý, Sửu, Ty, Mùi. Ngày Hắc đạo của tháng giêng 
và tháng 7 âm lịch là những ngày: Ngọ. Mão, Hợi, Dậu). 


173 


PHỤ LỤC IV 


THAM KHẢO QUY CHẾ VỀ VIỆC TANG LỄ THỰC 
HIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC 
THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
h1 sa ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 
Số: 30/2002/QĐ - BVHTT 


Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2002 


QYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG 
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Ban hành “Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin” 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 

Căn cứ Nghị định số 81/CP, ngày 8 /11/1993 của Chính phủ về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về 
việc ban hành “Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên 
chức Nhà nước khi từ trần”; 

Xét để nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về việc tang lễ 


174 


thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ 
trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 
này./. 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
(Đã ký) 


Phạm Quang Nghị 


175 


.. BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TỊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_.n... ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 


QUY CHẾ VỀ VIỆC TANG LỄ THỰC HIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ TRỤC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2002/0Đ-BVHTT 
ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin) 
Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Văn bản này quy định nội dung, tiêu chuẩn, trách nhiệm thực 
hiện việc tang lễ với danh nghĩa Bộ Văn hoá - Thông tin và các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ đối với cán bộ, công chức. viên chức, người lao động 
thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hoá-Thông tin, đang làm việc hoặc 
đã nghỉ hưu, khi từ trần; việc phúng viếng đối với các lễ tang không thuộc 
các đối tượng trên nhưng có quan hệ công tác đối với Bộ Văn hoá - Thông 
tin và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (từ đây gọi chung là việc tang lễ). 

Văn bản này không quy định việc thực hiện tang lễ với danh nghĩa cá 
nhân (kể cả lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin). 

Điều 2. Việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
khi từ trần là thể hiện sự trân trọng của Bộ Văn hoá - Thông tin, các cơ 
quan đơn vị trực thuộc Bộ đối với công lao, cống hiến của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong quá trình hoạt động cách mạng, xây 
dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển ngành Văn hoá - Thông tin. 
Việc tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần được 
tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống của dân tộc và nếp 
sống văn minh. 


Điều 3. Đối tượng việc tang lễ gồm: 


176 


1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, khi từ trần. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu từ các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, khi từ trần. 

3. Thân nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm 
việc hoặc đã nghỉ hưu từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ khi từ trần, gồm: 

a) Bố mẹ (bên chồng và bên vợ); 

b) Vợ hoặc chồng; 

c) Con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp; 

d) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị 
ngoài Bộ, có quan hệ công tác với Bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và 
thân nhân các đối tượng này, khi từ trần. 

Điều 4. Tùy theo từng đối tượng cụ thể, việc tang lễ có thể được áp 
dụng một trong các hình thức sau: 


1. Tổ chức lễ tang; 


- 


2. Đưa tang; 

3. Viếng tang; 

4. Gửi vòng hoa viếng; 

5. Gửi điện chia buồn. 

Điều 5. Việc tang lễ cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc tang lễ đối với tất cả 
các loại lễ tang theo quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế này. 

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ không được nhân danh cơ quan, 
đơn vị mình thực hiện việc tang lễ đối với: Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà 
nước, Lễ viếng nguyên thủ nước ngoài từ trần do các cơ quan đại diện ngoại 
giao nước ngoài tổ chức tại Việt Nam, khi chưa được lãnh đạo Bộ đồng ý. 

3. Trong trường hợp cần thiết, cấp trên có thể thực hiện việc tang lễ 
thuộc trách nhiệm của cấp dưới, trong trường hợp đó là người trợ giúp cấp 


177 


trên triển khai công việc. 

4. Nếu Thủ trưởng đi vắng không thực hiện được việc tang lễ, cấp Phó 
thực hiện thay. Nếu lãnh đạo cơ quan, đơn vị đều đi vắng thì người phụ 
trách bộ phận tổ chức - hành chính thực hiện thay. 

5. Việc thực hiện tang lễ cần có sự bàn bạc, trao đổi với gia đình người 
từ trần. 

6. Khi tổ chức lễ tang chỉ thành lập Ban tổ chức lễ tang, không thành 
lập Ban tang lễ như Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước, trừ trường hợp 
đặc biệt đo Bộ quy định. 

7. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu từ cơ quan, 
đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm phối hợp với chính 
quyền địa phương nơi người từ trần cư trú và gia đình thực hiện việc tang lễ 
theo quy định (không phân biệt thời gian công tác dài hay ngắn). 

Nếu tại thời điểm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ 
hưu từ trần mà cơ quan, đơn vị cũ đã giải thể, tổ chức lại thì trách nhiệm 
như sau: 

a) Đối với cơ quan, đơn vị hợp nhất: 

Cơ quan, đơn vị mới hình thành phối hợp với địa phương, gia đình thực 
hiện việc tang lễ đối với người về hưu từ cơ quan, đơn vị cũ. 

b) Đối với cơ quan, đơn vị chia tách: 

Cơ quan, đơn vị mới, phối hợp với địa phương và gia đình thực hiện việc 
tang lễ đối với người về hưu từ cơ quan, đơn vị cũ theo phạm vị được xác 
định trong quyết định chia tách của cơ quan có thẩm quyền. Nếu không xác 
định được rõ ràng thì cơ quan, đơn vị có trụ SỞ gần nơi tổ chức lễ tang nhất 
thực hiện việc tang lễ. 

©) Đối với cơ quan, đơn vị giải thể: 

Cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đã giải thể phối hợp với địa 
phương và gia đình thực hiện việc tang lễ đối với người về hưu từ cơ quan, 
đơn vị giải thể. 


178 


8. Trường hợp đặc biệt, lãnh đạo Bộ chỉ đạo phương hướng thực hiện 
việc tang lễ khác với quy định tại văn bản này. 

9. Các trường hợp lễ tang phát sinh liên quan đến Bộ Văn hoá - Thông 
tin, chưa được quy định tại văn bản này, đo Chánh Văn phòng Bộ báo cáo 
Lãnh đạo Bộ quyết định hình thức thực hiện việc tang lễ phù hợp (tham 
khảo ý kiến Vụ Tổ chức Cán bộ). 

10. Các trường hợp phát sinh liên quan đến cơ quan, đơn vị trực thuộc 
Bộ, chưa được quy định tại văn bản này, do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
quyết định hình thức thực hiện phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước 
và văn bản này. Trường hợp đặc biệt, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ. 

11. Kinh phí cho việc tang lễ thực hiện theo các chế độ hiện hành. 

Chương H 
NHŨNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC LỄ TANG 

Điều 6. Nội dung tổ chức lễ tang cơ bản thực hiện theo “Quy chế tô 
chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần” ban 
hành kèm theo Nghị định số: 62/2001/NĐ-CP, ngày 12 tháng 9 năm 2001 
của Chính phủ (sau đây gọi tất là Quy chế tổ chức lễ tang của Chính phủ), 
Bộ Văn hoá - Thông tin quy định cụ thể thêm một số vấn đề sau: 

1. Đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng; Các nhà hoạt động xã hội, văn hoá có 
Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên đang giữ chức hoặc thôi giữ chức: 

1.1. Ban tang lễ và Ban tổ chức lễ tang: 

a) Ban tang lễ: 

- Trưởng ban: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng 

- Các thành viên từ 10 đến 1Š người; 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ: 

+ Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ; 

+ Chủ tịch Công đoàn Bộ; 


179 


+ Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ. 

+ Chánh Văn phòng Bộ, 

+ Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; 

+ Đại diện cấp ủy, chính quyền xã, phường nơi người từ trần cư trú; 

b) Ban Tổ chức lễ tang: 

; Trưởng ban: Chánh văn phòng Bộ, giám đốc văn phòng đại diện Bộ tại 
thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp tang lễ tổ chức tại thành phố Hồ Chí 
Minh) hoặc Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; 

- Một số ủy viên là chuyên viên của văn phòng, Vụ tổ chức cán bộ và 
gia đình. 

Quyết định thành lập Ban tang lễ và Ban tổ chức lễ tang do Vụ Tổ chức 
cán bộ chuẩn bị trình Bộ trưởng ký. 

1.2. Tin buồn: : 

Đăng trên Báo Nhân dân và Đài Truyền hình. Việt Nam. 

a) Đối với các chức đanh đã và đang là uỷ viên Ban chấp hành Trung 
ương: 

Do Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Văn hoá - Thông tin đứng 
tên đưa tin buồn. 

b) Đối với các chức danh còn lại: 

Bộ Văn hoá - Thông tin, cơ quan đang hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng 
người từ trần, địa phương nơi cư trú và gia đình đứng tên theo quy định tai 
Quy chế tổ chức lễ tang của Chính phủ. 

1.3. Điếu văn: 

Vụ tổ chức cán bộ chuẩn bị cho Trưởng Ban tang lễ đọc tại lễ truy điệu. 

1.4. Tổ chức viếng tang: 

Các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cử đoàn đại biểu đến viếng. 

2. Đối với cán bộ, công chức là lãnh đạo đương chức cấp Cục, Vụ, Văn 


phòng, Thanh tra, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ, Đảng uỷ khối Văn 


180 


hoá-Thông tin Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ (cấp Trưởng, Phó), người được Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân 
dân, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Anh hùng Lao động: 

2.1. Ban tổ chức lễ tang: 

Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý và sử dụng người 
từ trần quyết định, gồm từ 5 đến 7 thành viên. Trưởng ban là lãnh đạo của 
cơ quan, đơn vị (cấp Trưởng hoặc Phó). 

2.2. Tin buồn: 

Do Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị và đưa tin theo Quy chế tổ chức lẻ 
tang của Chính phủ. 

2.3. Điếu văn: 

a) Chuẩn bị điếu văn: 

Cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động phối hợp cùng gia đình. K 

b) Đọc điếu văn tại lễ truy điệu: 

- Đối với cấp trưởng do Thứ trưởng phụ trách khối đọc. 

- Đối với cấp Phó và các đối tượng còn lại do cấp Trưởng của cơ quan, 
đơn vị đọc. 

2.4. Tổ chức viếng tang: 

Lãnh đạo Bộ đến viếng hoặc uỷ nhiệm cho lãnh đạo Văn phòng Bộ, 
lãnh đạo Văn phòng đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ 
tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh). Các Cục, Vụ và các cơ quan, đơn 
vị liên quan tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức đoàn viếng riêng hoặc đi 
cùng đoàn do Văn phòng tổ chức. 

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc 
tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ: 

3.1. Ban tổ chức lễ tang: 


Do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, 


181 


công chức, viên chức, người lao động từ trần quyết định, gồm từ 5 đến 7 
thành viên của cơ quan, đơn vị và đại diện địa phương (xã, phường) nơi 
người từ trần cư trú và đại diện gia đình. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là cấp 
Trưởng hoặc cấp Phó cơ quan, đơn vị. 

3.2.Tin buồn: 

Do cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động từ trần cùng gia đình chuẩn bị và đưa tin theo 
Quy chế tổ chức lễ tang của Chính phủ. 

3.3. Điếu văn: 

Do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị và trưởng ban tổ chức lễ tang đọc tại lễ 
truy điệu. 

3. 4. Tổ chức viếng tang: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc 
tại các cơ quan thuộc khối Văn phòng Bộ (các Cục, Vụ, Văn phòng, Ban 
Bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ): 

Lãnh đạo Bộ đến viếng (do Văn phòng Bộ chuẩn bị) hoặc uỷ quyền cho 
lãnh đạo Văn phòng Bộ đến viếng. Tùy từng trường hợp cụ thể, các Cục, 
Vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan có thể thành lập đoàn đến viếng hoặc đi 
đoàn chung do Văn phòng Bộ tổ chức. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc 
tại các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc Bộ: 

Cục, Vụ chuyên ngành hoặc Văn phòng đại diện Bộ (trường hợp lễ tang 
tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức đoàn viếng tang. 


Điều 7. Tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động đã nghỉ hưu từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông 
tin (không kể đối tượng ở khoản 1, điều 6 của quy chế này): 


1. Tổ chức tang lễ: 


Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 


182 


trước khi nghỉ hưu phối hợp với địa phương (xã, phường) nơi người từ trần 
cư trú và gia đình tổ chức lễ tang. Ban tổ chức lễ tang được thành lập theo 
đề nghị của lãnh đạo địa phương và gia đình. 

2. Tin buồn: 

Do Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị và đưa tin theo Quy chế tổ chức lễ 
tang của Chính phủ. 

3. Điếu văn: 

Do Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị cho trưởng ban tổ chức lễ tang đọc tại 
lễ truy điệu. 

4. Tổ chức viếng tang: 

a) Đối với lễ tang các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, 
lão thành cách mạng; Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Anh 
hùng Lao động: Lãnh đạo Bộ đến viếng hoặc gửi vòng hoa uỷ quyền cho 
Cục trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc văn phòng đại diện Bộ (trường hợp lễ 
tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh) đến viếng; 

b) Các đối tượng còn lại: Văn phòng Bộ, Văn phòng đại diện Bộ tại 
thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí 
Minh); Các Cục, Vụ quản lý chuyên ngành tổ chức đến viếng. 


Chương IH 


VIẾNG TANG VÀ ĐƯA TANG 


Điều 8. Viếng tang, đưa tang với danh nghĩa Bộ Văn hoá - Thông tin: 
Đoàn do Bộ trưởng làm trưởng đoàn: 

1.1. Các lễ tang 

a) Lễ Quốc tang; 

b) Lễ tang cấp Nhà nước; 


c) Lễ tang cấp cao của các đồng chí Bộ trưởng và tương đương (đương 
chức hoặc nghỉ hưu) có quan hệ công tác với Bộ Văn hoá - Thông tin; 


183 


d) Lễ tang thân nhân của các đối tượng thuộc điểm a, b, c khoản 1, điều 
8 của quy chế này: 

©) Lễ tang thân nhân cúa các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin. 

8) Lễ tang người từ trần là quan chức ngoại giao nước ngoài có quan hệ 
công tác với Bộ Văn hoá - Thông tin; 

1.1. Thành viên đoàn viếng tang, đưa tang do Bộ trưởng làm trưởng 
đoàn gồm: 

+ Thứ trưởng: 

+ Đại diện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ; 

+ Đại điện lãnh đạo Văn phòng Bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng đại 
diện Bộ (nếu lễ tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh); 

+ Đại diện Đảng uy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh cơ quan Bộ Văn hoá - Thông tín hoặc đại điện Đảng uỷ, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối Văn hoá - Thông tin Trung 
ương tại thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ tang tổ chức tại thành phố 
Hồ Chí Minh); 

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan khác. 

Thành viên đoàn viếng tang, đưa tang nêu tại khoản 1, 2, Điều 8 của 
quy chế này do Văn phòng Bộ (hoặc Văn phòng đại diện Bộ tại thành phố 
Hồ Chí Minh) thông báo triệu tập. 


1.3. Trường hợp cụ thể, Bộ trưởng có thể uỷ quyền Thứ trưởng hoặc 
Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ tại thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức đoàn viếng hoặc gửi vòng hoa, điện chia buồn. 

Đoàn do Thứ trưởng làm trưởng đoàn: 

2.1. Các lễ tang: 

a) Thứ trưởng các Bộ có quan hệ công tác với Bộ Văn hoá - Thông tin; 


b) Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 


184 


ương, phụ trách công tác văn xã; 

c) Cán bộ lãnh đạo (cấp trưởng) đang giữ chức của các đơn vị trực 
thuộc Bộ; 

đ) Lãnh đạo chủ chốt các Hội, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
đoàn thể ở Trung ương; 

e) Các nhà hoạt động văn hoá tiêu biểu được tặng Huân chương Độc lập 
hạng Nhất trở lên; 

g) Cán bộ lão thành cách mạng, người được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo 
Nhân dân, Giáo sư, Anh hùng Lao động làm việc hoặc đã nghĩ hưu từ các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 

2.2 Thành viên đoàn viếng tang, đưa tang do Thứ trưởng làm trưởng 
đoàn gồm: 

+ Đại điện lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ; - 

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Văn phòng đại diện Bộ tại thành 
phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh); 

+ Đại diện Đảng uỷ cơ quan Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ hoặc đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh khối Văn hoá - Thông tin Trung ương tại thành 
phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ tang tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh); 

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan khác. 

Thành viên đoàn viếng tang, đưa tang nêu tại khoản 2.2, Điều § của 
Quy chế này do Văn phòng Bộ hoặc Văn phòng đại diện Bộ tại thành phố 
Hồ Chí Minh thông báo triệu tập. 

2.3. Lãnh đạo Bộ có thể uỷ quyền Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Văn 
phòng đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp lễ tang tổ chức 
tại thành phế Hồ Chí Minh) tổ chức đoàn viếng hoặc gửi vòng hoa viếng, 
điện chia buồn. 


185 


3. Đoàn do lãnh đạo Văn phòng Bộ, Văn phòng đại diện Bộ tại thành 
phố Hồ Chí Minh (trường hợp tang lễ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh) 
các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ làm trưởng đoàn: 

3.1. Các lễ tang: 

a) Thực hiện sự uỷ quyền của Bộ đối với các tang lễ do Bộ trưởng, Thứ 
trưởng làm trưởng đoàn; 

b) Cán bộ quản lý cấp Cục, Vụ các Bộ, Ban, Ngành có quan hệ công tác 
trực tiếp; 

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (đương chức và nghỉ 
hưu) của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo ngành đọc; 

d) Thân nhân của các đối tượng nói trên nếu xét thấy cần thiết. 

3.2. Thành viên đoàn viếng tang, đưa tang: Có từ 3 đến 5 thành viên là 
những người đang làm việc tại đơn vị mình. 

4. Với các chức danh nêu tại khoản I.I và khoản 2.1, điều 8 của Quy 
chế này, tang lễ tổ chức tại các địa phương khác, lãnh đạo Bộ không tới 
thăm viếng được, Văn phòng Bộ được giao nhiệm vụ gửi điện chia buồn, 
gửi vòng hoa của Bộ Văn hoá - Thông tin tới viếng. 

— Điều 9. Đoàn viếng tang, đưa tang với danh nghĩa cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ Văn hoá - Thông tín: 

Tùy theo điều kiện công tác thực tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Bộ có trách nhiệm lập đoàn của đơn vị để viếng tang, đưa tang. 

1. Lễ tang cấp cao. 

2. Tang lẻ do Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc (hoặc 
đã nghỉ hưu) tại đơn vị mình. 

4. Thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang 
làm việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại đơn vị. 


186 


3. Những cá nhân có quan hệ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao của cơ quan, đơn vị. 

Đoàn viếng tang gồm từ 3 đến 5 thành viên. Tùy theo điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể, Trưởng đoàn có thể là cấp Trưởng, cấp Phó hoặc người phụ 
trách công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị. 


Chương IV 


TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 10. Khi có cán bộ cao cấp đang giữ chức hoặc thôi giữ chức thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý từ trần, Văn phòng Bộ 
phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ kịp thời báo cáo để Bộ trưởng ký trình Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (qua Ban tổ chức Trung ương) để 
Trung ương chỉ đạo tổ chức lễ tang theo quy định. 

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo (bằng văn bản) 
cho Văn phòng Bộ, Văn phòng đại điện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh (đối 
với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ quản lý) khi có cán bộ, công chức 
hoặc thân nhân từ trần. Tùy đối tượng cự thể, Văn phòng Bộ (hoặc Văn 
phòng đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh) báo cáo lãnh đạo Bộ hoặc 
thông báo cho các Cục, Vụ chức năng biết, tổ chức đoàn viếng tang. 

Điều 12. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu 
từ trần. Câu lạc bộ hưu trí và gia đình có trách nhiệm báo cho địa phương, 
cơ quan quản lý công chức trước khi nghỉ hưu biết, để tổ chức lễ tang hoặc 
tổ chức viếng tang. 

Điều 13. Ban tổ chức lễ tang có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, 
chương trình tổ chức lễ tang, đón tiếp, hướng dẫn, sắp xếp các đoàn đến 
viếng, tổ chức lễ truy điệu, xe đưa tang, đưa linh cữu, hạ huyệt, đắp mộ, gắn 


bia (nếu có). 


Điều 14. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 


187 


Những quy định trước đây của Bộ Văn hoá - Thông tin trái với Quy chế 
này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề mới, chưa phù hợp, các 
cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ tổ 
chức Cán bộ) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời./. 


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
(Đã ký) 


Phạm Quang Nghị 


188 


HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, THỦ TỤC 
TỔ CHỨC LỄ TANG 
(Kèm theo của Quy chế về việc tang lễ thực biện trong các cơ quan, 


đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin) 


IL. TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG 
THANH TƯỚC 
1. Tiêu chuẩn 


Theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 03- 
QĐ/TCTW, ngày 16/3/2001, các đối tượng cán bộ khi từ trần được an táng 
tại khu A nghĩa trang Thanh Tước gồm: 


1.1 Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó viện 
trưởng và chức vụ tương đương trở lên, đương chức hoặc đã nghỉ hưu; 


1.2, Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tấm năm 
1945, đã được cơ quan cấp có thẩm quyền công nhận; 


1.3. Cán bộ có mức lương cũ từ 505 đồng (theo Nghị định 235/HĐBT) 
và có hệ số lương 4,47 hoặc tương đương trở lên (theo Nghị định 25/CP); 


1.4. Cán bộ có cấp hàm từ Thượng tá trở lên, trong lực lượng vũ trang; 

1.5. Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nhà giáo nhân 
dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân. 

2. Thủ tục 

1.1. Cơ quan giải quyết thủ tục: 


Ban phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội số 125 Phùng Hưng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội. 


189 


2.2. Hồ sơ làm thủ tục an táng: 

a) Công văn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
và sử dụng cán bộ (cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu); 

b) Giấy chứng tử; 

c) Quyết định có bổ nhiệm hoặc quyết định hưởng lương theo khoản 3, 
mục I nói trên hoặc giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền công nhận là 
người hoạt động cách mạng trước năm 1945. 


II. KINH PHÍ CHI CHO VIỆC TANG LỄ 


1. Đối với Lễ Quốc tang, Lê tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao: thực 
hiện theo Thông tư số 40/2002/TT-BTC ngày 2/5/2002 của Bộ Tài chính. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 

Theo điều 31 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 
12/CP ngày 26 tháng l năm 1995 của Chính phủ quy định: 

“Người lao động dang làm việc, người lao động nghỉ việc chờ giải 
quyết chế độ hưu trí, người lao động dang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tại 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi chết thì người lo mái táng 


, 


được nhận tiền mai táng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu” - Khoản tiền 
này do cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương chỉ trả. 

Việc hỗ trợ thêm kinh phí, phương tiện... là tùy thuộc vào điểu kiện của 
đơn vị, nhưng không nằm trong ngân sách Nhà nước. 

II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ TANG 


I. Thủ tục cơ bản 

a) Khi có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả đã nghỉ 
hưu) từ trần, cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ cùng gia đình cần 
làm ngay thủ tục chứng tử với các cơ quan có trách nhiệm (bệnh viện nơi 


điều trị và từ trần, chính quyền địa phương, cơ quan công an); 


190 


b) Mang giấy chứng tử và các giấy tờ ở tiết 2.2, điểm 2, mục I (nếu 
người từ trần thuộc diện có tiêu chuẩn an táng tại khu A Nghĩa trang Thanh 
Tước) tới gặp Ban phục vụ lễ tang thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng) để 
làm các thủ tục mai táng. 

2. Nội dung chủ yếu của công việc lễ tang bao gồm 
1) Chỉ định Ban tổ chức lễ tang. 


2) Liên hệ về việc khâm liệm, nơi quàn linh cữu, tổ chức lễ viếng, lễ 
truy điệu. 


3) Liên hệ nơi an táng (địa táng hoặc hoả táng), xây vỏ mộ. 


4) Phát tang, đưa tin buồn và thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an 
táng. 


5) Triển khai các công việc chuẩn bị: 

- Chuẩn bị bàn thờ tại nơi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu; 

- Chuẩn bị bàn thờ tại gia đình; : 

- Chuẩn bị trang phục tang lễ, khăn tang, băng tang; 

- Chuẩn bị xe phục vụ tang lễ; 

- Chuẩn bị vòng hoa luân chuyển theo quy định; 

- Chuẩn bị về việc quay video, chụp ảnh (nếu cần); 

- Chuẩn bị rạp che rnưa, nắng (nếu cần); 

- Thông báo và đón họ hàng người từ trần về dự lẻ tang (nếu cần); 

- Chuẩn bị bài trên báo chí tưởng nhớ về sự nghiệp của người đã khuất 
(đối với cán bộ cấp cao); 

- Trang trí lễ đài, phân công phục vụ để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu; 

- Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị bài điếu văn; 

- Chuẩn bị hương, nến và các đồ phục vụ tang lễ theo truyền thống; 


- Chuẩn bị sổ tang; 


19] 


192 


- Chuẩn bị nhạc hiếu (nếu cần); 

- Chuẩn bị quan tài; 

- Giải quyết các công việc phát sinh khác. 

6) Tổ chức lễ khâm liệm. 

7) Tổ chức lễ viếng: 

- Phân công túc trực linh cữu; 

- Đón khách cấp cao của Đảng và Nhà nước (nếu có); 

- Tiếp nhận đăng ký vào viếng; 

- Giới thiệu và hướng dẫn vào viếng; 

- Hướng dẫn ghi sổ tang; 

- Cám ơn và tiễn khách cấp cao của Đảng và Nhà nước (nếu có); 
- Các công việc khác. 

§) Tổ chức lễ truy điệu; 

- Cử người thực hiện công việc dẫn lẻ; 

- Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn: 
- Ban tổ chức lễ tang cám ơn; 

- Công việc khác (nếu có). 

9) Tổ chức lễ đưa tang: 

- Cử người dẫn lễ; 

- Chuyển linh cữu ra xe tang; 

- Đưa tiễn; 

- Gia đình cám ơn; 

- Công việc khác (nếu có). 

10) Tổ chức lễ an táng (địa táng hoặc hoả táng); 


- Chuyển linh cữu từ xe tang ra huyệt; 


- Hạ huyệt; 

- Thắp hương tiễn biệt; 

- Ban tổ chức lễ tang cám ơn; 

- Các công việc khác (nếu có); 

- Kết thúc lễ tang. 

11) Ban tổ chức lễ tang cám ơn trên phương tiện thông tin đại chúng. 


12) Giải quyết các công việc phát sinh khác còn lại (nếu có)./. 


193 


PHỤ LỤC V 


MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CỦA BAN 
PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI 


... Khi đến thuê xe tang, làm thủ tục lễ tang, tang chủ phải để lại cho 
Ban phục vụ lễ tang một bản sao giấy chứng tử để lưu vào hợp đồng phục 
vụ mài táng. 

Vào những ngày lễ, tết chưa làm được giấy chứng tử ở UBND địa 
phương. nhưng để kịp thời mai táng Ban phục vụ lễ tang vẫn ký hợp đồng. 
Song, tang chủ vẫn phải có giấy chứng tử bổ sunE cho Ban phục vụ lễ tang 
lưu vào hợp đồng phục vụ mai táng. Cụ thể như sau: 

a) Nếu chết tại bệnh viện bất kể do nguyên nhân gì, người được bệnh 
viện cấp giấy chứng tử, tang chủ sao y bản chính một bản cho Ban phục vụ 
lễ tang. Bản chính, tang chủ giữ để làm thủ tục khai tử sau. 

b) Nếu chết tại gia đình với lý do già yếu, bệnh tật bình thường mà được 
chính quyền địa phương xác nhận (UBND hoặc công an phường. xã...), Ban 
phục vụ lễ tang giữ bản khai có xác nhận đó để làm thủ tục mai táng. Gia 
đình làm thủ tục khai tử ở địa phương sau. 

c) Trường hợp chết không bình thường tại gia đình (đột tử hoặc không 
rõ nguyên nhân), gia đình phải báo ngay cho công an phường, xã và công 
an quận sở tại xem xét cấp giấy mai táng. Ban phục vụ lễ tang chỉ ký hợp 
đồng phục vụ mai táng khi tang chủ được công an quận sở tại cấp giấy phép 
mai táng. 

d) Những trường hợp chết tại ngoài đường phố, ao hồ, nơi công cộng, 
nếu đưa vào bệnh viện nào quàn thì bệnh viện đó hoặc công an quận nơi 


194 


xảy ra việc chết cấp giấy chứng tử hoặc giấy phép mai táng. Trường hợp 
đưa vào nhà lễ tang thành phố hoặc nhà đại thể ở nghĩa trang Văn Điển thì 
công an nơi xảy ra việc chết hoặc công an thành phố cấp giấy phép mai 
táng. Sau khi mai táng, tang chủ về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ 
tục khai tử. 

€) Ban phục vụ lễ tang có nhà làm lễ tang. Bất kể lúc nào trong ngày, 
thân nhân người chết xem xét nếu chết bình thường chỉ cần làm một giấy 
báo cho Ban phục vụ lễ tang kèm theo giấy chứng minh của người báo có 
nhu cầu đưa vào nhà tang lễ. Ban phục vụ lễ tang có ô tô đến tận nhà đưa 
thi hài về nhà tang lễ theo yêu cầu của tang chủ. Sau đó, tang chủ làm các 
thủ tục khai tử. Những trường hợp chết không bình thường, muốn gửi thi 
hài vào nhà tang lễ phải có sự xác nhận và yêu cầu của công an phường, xã, 


sau đó phải báo công an quận xem xét cấp giấy phép mai táng. 


I. NHŨNG HÌNH THỨC PHỤC VỤ LỄ TANG. 


1. Những hàng hoá chủ yếu 


- Nhiều loại quan tài với nhiều kiểu mẫu, giá cả khác nhau phục vụ cho 
các đối tượng phù hợp. 


- Nhận đặt đóng quan tài theo mẫu, loại gỗ do tang chủ yêu cầu. Thời 
gian đặt trước ít nhất 3 ngày. 

- Vải trắng, vải sô, áo sô, gậy, hương, nến... 

- Băng nhạc hiếu và đội nhạc tang phục vụ ở nhà tang lễ. 

- Nhận chụp ảnh và quay băng ghi hình đám tang. 

2. Phương tiện vận chuyển 

- Xe chở hoa, chở ảnh. 

- Xe tang (loại có chỗ ngồi 12 người và 30 người). 

- Xe ca 32, 42, 50 ghế ngồi. 

Loại xe ca 32 ghế ngồi chỉ treo 2 vòng hoa phía trước. 


Loại xe 42 và 50 ghế ngồi ngoài 2 vòng hoa treo phía trước còn để hoa 


195 


trên nóc (từ 25 đến 40 vòng). 


Xe tang đã thiết kế treo vòng hoa phía trước và hai bên sườn. Tang chủ 
không phải chuẩn bị móc treo hoa. 

Lái xe có nhiệm vụ hướng đẫn việc treo và để các vòng hoa. 

Thuê loại xe nào, số lượng xe do tang chủ yêu cầu. 

3. Nghĩa trang Văn Điển 

- Mộ người lớn ký táng 36 tháng. 

- Mộ trẻ em ký táng 20 tháng. 

Hết thời hạn trên mộ chủ không cải táng, Ban phục vụ lễ tang sẽ cải 
táng chuyển lén nghĩa trang Yên Kỳ. Khi đến nhận, mộ chủ phải thanh toán 
các khoản đã chi phí cho việc đi chuyển đó. 

- Tại nghĩa trang có một khu chôn cất đành cho cán bộ cao cấp theo 
giấy giới thiệu mai táng của Ban tổ chức- Trung ương Đảng và Ban tổ chức 
Thành ủy Hà Nội. Khi làm thủ tục mai táng ,“ếu không cải táng thì tang 
chủ hợp đồng xây mộ ngay để đảm bảo cảnh quan của nghĩa trang. 

- Quy định cách đào huyệt (mộ người lớn): Ngang 0.70m, dài 2m, sâu 
1,30m. Đắp mộ nổi trên mặt đất hình thang: Cạnh dưới ngang 0,90m, dài 
2,20m; cạnh trên ngang 0,50m, dài 1,70m; chiều cao 0,70m. 


- Tang chủ có người chết không thuộc diện cán bộ cao cấp, có nguyện 
vọng chôn cất một lần không bốc mộ, Ban phục vụ lễ tang ký hợp đông 
chôn vào một khu riêng tại nghĩa trang Yên Kỳ. 

4. Nghĩa trang Mai Dịch 

Việc chôn cất tại nghĩa trang này do Ban tổ chức Trung ương quyết định. 

Các nhu cầu vẻ mai táng, tang chủ ký hợp đồng với Ban phục vụ lễ tang 
như các đám khác. 


5. Phục vụ lễ tang 


Ban phục vụ lễ tang phục vụ toàn phần hoặc từng phần của lễ tang theo 
yêu cầu của tang chủ. 


196 


a) Phục vụ từng phần: 

Tang lễ tổ chức tại nhà riêng, các bệnh viện, cơ quan, đưa về quê quán. 
Ban phục vụ lễ tang đảm nhận phương tiện vận chuyển. Nếu ký táng tại 
nghĩa trang Văn Điển, Ban đảm nhận thêm phần đào huyệt, chôn cất và bảo 
quản phần mộ trong thời gian 3 năm. 

b) Phục vụ toàn phần: 

Khi tang chủ có người chết báo cho Ban phục vụ lễ tang đến đưa thi hài 
về nhà tang lễ, Ban sẽ phục vụ từ khâu khâm liệm, lễ viếng đến đưa tang và 
an táng tại nghĩa trang Văn Điển. Nếu đưa về quê quán thì tang chủ phải lo 
phần đào huyệt, chôn cất. 

6. Nhà tang lễ 

- Có nhà khâm liệm riêng. 

- Tại đây có đủ điều kiện tổ chức lễ viếng, lễ tang. 

- Nhà lễ tang nhận tất cả các nhu cầu về phục vụ cho lễ tang và có nhà 
nghỉ lại đêm túc trực bên linh cữu theo yêu cầu của tang chủ. 

Các nhu cầu khác, tang chủ xem xét ký hợp đồng theo nhu cầu hoặc 
tang chủ có thể tự đem đến. Tang chủ cần trao đối trước với Ban phụ trách 
nhà lễ tang, nhằm đảm bảo tổ chức lễ tang theo tinh thần đổi mới hiện nay. 

7. Hoả táng 

Lò hoả táng bằng điện và bằng dầu được đặt tại nghĩa trang Văn Điển. 

Tại đây, có khu nhà lạnh bảo quản thi hài để tổ chức hoả táng theo thời 
gian yêu cầu của tang chủ. 

Các phần việc tổ chức tang lễ ở nhà lễ tang thành phố, hoặc ở gia đình, 
bệnh viện vẫn tiến hành bình thường theo nghi thức như tang lễ khác. 

Khi đưa thi hài đến khu hoả táng, linh cữu được quàn lại tại khu trung 
. tâm để gia đình và bạn bè vĩnh biệt lần cuối. 


Theo thiết kế kỹ thuật, sau một giờ tang chủ nhận lọ tro hài cốt. Tùy 
theo yêu cầu, tang chủ có thể mang về hoặc gửi vào các chùa. 


197 


Tại nghĩa trang Văn Điển, Ban phục vụ lễ tang nhận ký gửi lọ tro, đều 
làm hợp đồng với tang chủ tại số nhà 125 phố Phùng Hưng. 


II. CẢI TÁNG 


Theo phong tục tập quán các tỉnh phía Bác, chôn cất người chết được 3 
năm thì cải táng. Hiện nay, Ban phục vụ lễ tang nhận ký táng vĩnh viễn 
phần mộ này tại nghĩa trang Yên Kỳ (thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba 
Vì, tỉnh Hà Tây), cách Hà Nội 65km về phía Tây. 

Ban phục vụ lễ tang đảm nhận từ khâu bốc mộ ở Văn Điển chuyển lên 
Yên Kỳ và xây mộ theo những mẫu, kiểu phù hợp. Ban có đủ các loại hàng 
phục vụ cho cải táng như: tiểu sành, quách, giấy trang kim, nước vang 
(nước thơm)... bán tại nghĩa trang Văn Điển. 

Đối với các phần mộ cao cấp ở nghĩa trang Văn Điền cũng sẽ cải táng 
để chuyển khu, nhằm đảm bảo cảnh quan của nghĩa trang. 

Ban phục vụ lễ tang nhận thiêu hài cốt sau khi cải táng. Nơi để lọ tro 
hài cốt như ở phần hoả táng. 

Do tập quán, có một số mộ chủ muốn cải táng sớm trước khi mặt trời 
mọc, vì vậy, mộ chủ cần liên hệ trước với Ban phụ trách nghĩa trang Văn 
Điển để có kế hoạch bố trí lao động. 

Ban phục vụ lễ tang tập trung cải táng vào bốn tháng cuối năm âm lịch. 
Những mộ chủ cần cải tắng sớm hoặc muộn hơn một vài tháng, nghĩa trang 
Văn Điển chấp thuận theo yêu cầu. Kể từ tháng giêng đến tháng 4 âm lịch, 
nghĩa trang Văn Điển sẽ cải táng những ngôi mộ vắng chủ đã hết thời hạn 
ký táng và chuyển lên nghĩa trang Yên Kỳ. 

Việc chuyển mộ từ nghĩa trang Văn Điển lên nghĩa trang Yên Kỳ bằng 
nhiều hình thức: mộ chủ tự lo phương tiện, thuê xe riêng của Ban phục vụ lễ 
tang, đi theo xe ca của Ban (xe chở hài cốt riêng). 

Những trường hợp muốn chuyển một ngôi mộ ở ngoài nghĩa trang Văn 
Điển vào nghĩa trang Yên Kỳ phải có đơn và được UBND nơi mộ chủ cư trú 
xác nhận. 


195 


Khi cải táng, nếu mộ chủ làm mất thẻ mộ cũng phải có đơn được UBND 
nơi cư trú xác nhận mới được nhận mộ. 

Tại nghĩa trang Yên Kỳ hiện nay, nhiều mộ chủ có nhiều mộ ở các khu 
khác nhau. Ban phục vụ lễ tang có thể đồng ý cho đi chuyển vào gần nhau để 
tiện tham viếng. Nguyên tắc chung là chuyển vào một trong những khu đã có 
phần mộ mà ở đó còn chỗ chôn cất; không nhận chuyển đến các khu mới. 
Khi cải táng ở nghĩa trang Văn Điển, mà mộ chủ đã có phần mộ tại nghĩa 
trang Yên Kỳ, thì cần cho biết rõ để khi ký hợp đồng, xem xét còn khả năng 
đưa vào chôn cất gần mộ đã có, để mộ chủ tiện chăm nom, thăm viếng. 


199 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Thọ Mai gia lễ 

2. Việt Nam phong tục 

3. Nếp cũ con người 

4. Việt điện u linh 

5. Lĩnh nam chích quái 

6. Đại Việt sử ký toàn thư 

7. Vũ trung tùy bút 

§. Hoàng Lê nhất thống chí 

9, Cơ sở văn hoá Việt Nam 

10. Almanach Những nền văn minh thế giới 
11. Chu Dịch huyền giải 

12. 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam 
13. Văn hoá tâm linh 

14. Lịch sử tư tưởng Việt Nam 


15. Tích hợp đa văn hoá Đông Tây trong một 
chiến lược giáo dục tương lai 


16. Lão Tử - Đạo đức Kinh 
17. Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
18. Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử 


19. Đàm thiên thuyết địa luận nhân 


200 


Hồ Sĩ Tân 

Phan Kế Bính 

Toan Ánh 

Lý Tế Xuyên 

Vũ Quỳnh - Kiều Phú 
Ngô Sĩ Liên 

Phạm Đình Hổ 


” Ngô Gia Văn Phái 


Trần Ngọc Thêm 

Nxb Vănhoá - Thông tin 
Nguyễn Duy Cần 

Tân Việt 

Nguyễn Đăng Duy 
Nguyễn Tài Thư (cb) 
Nguyễn Hoàng Phương 


Thu Giang dịch 

Viện Triết - UBKHXH 
Vũ Văn Mẫu 

Ngô Bạch 


`... 


20. Một số vấn đề về lịch sử Thiên chúa giáo Ở 
Việt Nam 

21Tìm hiểu về bản sắc văn hoá Việt Nam 

22. Bàn về lễ tang 

23. Lễ tang Việt Nam truyền thống và kế thừa 
24. Gia lễ xưa và nay 


25. Nghỉ lễ vòng đời người 


Đỗ Quang Hưng 


Trần Ngọc Thêm 

Ban phục vụ tang lễ Hà Nội 
Trương Thìn 

Phạm Côn Sơn 

Nxb Văn hoá Dân tộc 


201 


MỤC LỤC 


Lời giới thiện 


Chương ï. CÁC NGHỊ THỨC TANG LỄ TRUYỀN THỐNG 
I. Sửa soạn các việc cho người sắp từ trần 
II. Báo tang, khâm liệm, đặt bàn thờ 
IH. Nhạc tang, tang phục 
IV. Phúng viếng, đưa tang, hạ huyệt, đấp mộ 
V._ Nghi lễ đối với một số trường hợp qua đời khác 
VỊ. Những tuần tiết tiếp theo cho đến khi cải táng, đoạn tang 
Chương 2: VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG 
I. Mẫu điếu văn và những bài văn cúng các tuần tiết trong việc tang lê 
II. Các bài văn cúng dùng trong các nghi lễ khác 
Phụ lục L: Tiến tới hình thành tập quán mới về hoả táng, điện táng 
Phu lục I: Cần hiểu Thọ Mai gia lễ như thế nào cho đúng? 
Phụ lục III: Cách chọn ngày lành tháng tốt 


Phụ lục IV: Tham khảo Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 


Phụ lục V: Một số hướng dẫn và quy định của ban phục vụ lễ tang Hà Nội 


Tài liệu tham khảo 


202 


103 
146 
151 
162 
174 


194 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


SỐ 4 - TỐNG DUY TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 
ĐT: (04) 8252916, 8257063 - FAX: (04) 8257063 


NGHI THỨC TANG LỄ VÀ VĂN KHẨN TRUYỀN THĨNG 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2006 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN KHẮC OÁNH 
Biên tập: 
Trương Đức Hùng — Phan Nguyên Thắng 
Ba: ˆ 
NS MINH LAM. DESIGN 
Trình bày - Kỹ thuật vì tính: 
HÀ SƠN - VI XUÂN 
Sửa bản in: 
Văn Khoa 


— _— _ _——_ ———_—_ ——ễ—— 


In 1000 cuốn, khổ 16x24 em 

In tại: Xưởng in Công ty Cổ phần Văn Hoá Hà Nội 
Số đăng ký KHXB: 37-2007/CXB/03XH-02/HN 

In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2007 


MƯỜI BỒN ĐIỀU DẠY (ỦA PHẬT 


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. 

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen ty. 

õ. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. 
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. 

ï. Đáng thương lón nhất của đời người là tự ti. 

8. Đáng khâm phục lón nhất của đời người là vươn 
lên sau khi ngã. 

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí 
tuệ. 

11. Món nợ lón nhất của đời người là tình cảm. 

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém 
hiểu biết. 

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. 


PHÁT HÀNH TẠI NHÀ SÁCH MINH LÀM 

92E Lý Thưởng Kiệt. ĐT: 04. 9 427 33, Fax: 04. 9 427 407 
Website: http:/www.nsminhlam.com.vn 

Email: nạminhlam@gmail.com 


| 


GIÁ 


Ill 


